LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 
Tập I 


LÊ TÔN NGHIÊM 


LICH SỬ THIẾT HOC 
TÂY PHUONG 


Tập I 
THỜI KỲ HAI NGUYÊN TRIẾT LÝ HY LẠP 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH - ˆ 
~ 2000 - | > ; 


SEI 


Chú dân ET bán 


Để cung cấp thêm tài liệu cho việc nghiên cứu triết học, Nhà xuất bản 
Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn Lich sử triết học Tây phương của 
Lê Tôn Nghiêm. 

Để tiện cho việc in ấn và sử dụng sách, chúng tôi chia ra làm 3 tập : 
Tập I : Thời kỳ khai nguyên triết lý Hy Lạp; Tập II : Triết học thời thượng cổ 
và Tập III: Triết học thời trung cổ. 

Ở tập sách này, có dùng những chữ viết tắt, như: 


G.ph ` Geschichte der Philosophie (Lich sử triết học) 

H.Ph. : Histoire de la philosophie (Lịch sử triết học) 

P, ` La Pensée (Tư tưởng) 

P.Gr. : La Philosophie grecque (Triết học Hi Lạp) 

D.V.: ` Diels. die Fragmente der Vorsokratiker (Những 
tản văn của các triết gia trước Socrate) 

D.G. ` Doxographi groeci 

L'aurore : L'aurore de la philosophie grecque (Hùng đông của 
triết học Hy Lạp) 


Formation : Essai sur la formation de la pensée grecque 
(Luận văn về sự hình thành tư tưởng Hy Lạp) 


Gr.Ph. : Les grands philosophie (Những nhà triết học lớn) 


Lôi giới thièu 


Chúng ta đang sống trong thế giới có nhiều thay đổi 
nhanh chóng và sâu sắc, những thay đối đụng chạm đến 
mọi lĩnh vực đời sống con người cũng như quan hệ giữa con 
người với tự nhiên. Những thay đổi dôn dập và lớn lao đó 
tạo ra ấn tượng là đường như những gì đang và sẽ xảy ra 
đã vượt ra ngoài khả năng lý giải, kiểm soát và dự báo của 
con người, ấy vậy mà kha năng đó ngày càng hơn bao giờ 
hết, lại vô cùng cần thiết. 

Lịch sử chẳng qua là lịch sử hoạt động của con người. 
Theo tiên trình phát triên con người làm ra lịch sử ngày 
càng mang tính tự giác hơn. Muốn có tính tự giác cao thì 
phải có tư duy lý luận. Tư duy lý luận không phải là năng 
lực bẩm sinh nhưng vẫn có ở mọi người dưới dạng khả 
năng và để khả năng đó trở thành năng lực thực sự thì 
phải học tập và rèn luyện. Cäch học tập tốt nhất để hình 
thành và phát triển năng lực tư duy lý luận, theo chỉ dẫn 
của F. Enghen, là nghiên cứu lịch sử triết hoc. 

Có một sự thật mà dường như lại là nghịch lý: Triết 
học - hình thái nhận thức Lống quát và sâu sắc về con 
người và thế giới, hình thành từ lâu đời, tồn tại và phát 
triển đến hôm nay, tri thức và giá trị của triết học liên 
quan đến mọi người, cân thiết cho mọi người, lại là lĩnh 
vực ít được phổ biến rộng rải, nếu không nói là còn xa lạ 
với khá đông người. 


8 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Thực ra, nói như Hégel, cái gì tôn tại thì hợp lý, triết 
hoc ra đời, tôn tại và phát triển đáp ứng nhu cầu của con 
người để nhận thức, khám phá thế giới và bán thân mình. 

Từ thuở ấu thơ, cùng với quá trình tích lũy tri thức và 
kinh nghiệm cụ thể, mỗi chúng ta thường băn khoăn về bí 
mật của thế giới, về số phận con người, về mục đích và ý 
nghĩa của cuộc sống, và trong ý thức chúng ta dän dän 
hình thành những quan niệm về những vấn đề mà bao thế 
hệ đã từ lâu trăn trở, những vấn đề dẫn đến triết học. 

Triết lý là cấp độ sinh động đời thường của triết học 
được hình thành một cách tự phát dưới ảnh hưởng trực 
tiêp của đời sống hàng ngày, phổ biến trong ý thức đông 
đảo mọi người. Triết lý chưa phải là triết học, song không 
có triết lý cũng không thể có triết học. 

Con đường dẫn đến trier hoc cùng có thời tiền sứ của 
nó. Từ thuở ấu thơ cúa nhân loại. con người cũng ngạc 
nhiên, bỡ ngỡ và băn khoăn trước vũ trụ và nhân sinh, 
cũng tìm lời giải thích về thế giới và đối thoại với chính 
mình. Nhưng do tri thức còn hạn chế và năng lực tư duy 
trừu tượng còn chưa phát triển, con người đã dùng tưởng 
tượng và bằng tưởng tượng tạo ra hệ thống thần thoại như 
là lời giải đáp ngây thơ chất phác mà không kém phần 
trong sáng, đáng yêu về thế giới và cuộc đời. Giải quyết 
những vấn dé lớn đòi hỏi phải có những trí tuệ lớn, niềm 
tin lớn, tựu trung, cần những nhân cách lớn. Sau thời kỳ 
Thần thoại, để giải đáp những vấn dè lớn về vũ trụ và 
nhân sinh, thật đáng tiếc, lại có nhiều cách trả lời dựa 
trên nên tảng khác nhau: dựa trên đức tin - dän đến các 
tôn giáo: dựa vào năng lực trí tuệ - dẫn đến triết học. 
Đương nhiên, và độc giả sẽ thấy rõ điều này, là có sự pha 
tron, xâm nhập lẫn nhau - nhất là trong thời kỳ đầu, giữa 


LỠI GIổI THIỆU 9 


những hình thái thần thoại, tôn giáo và triết học, giữa suy 
đoán và chứng cứ, giữa lý trí và niềm tin, giữa tri thức và 
giá trị... song tất cá đều là tỉnh hoa văn hóa của nhân loại. 
Triết học là gì? Theo nhận xét của Hégel, đó là câu 
hỏi khó nhất của... triết học. Điều đó nói lên tính sâu sắc, 
phong phú và đa dạng của triết hoc. Song cũng chính Hégel 
uyên bác và hóm hỉnh nói rằng: các nhà triết học của các 
dân tộc khác nhau, qua các thời đại khác nhau, đặt ra, giải 
quyết và có những học thuyết rất khác nhau, nhưng giữa 
họ có một điểm chung, đó là họ đều là những nhà triết 
học. Theo chúng tôi, triết học là hình thái ý thức xã hội 
đặc biệt; để hiểu triết học, phải tiếp cận nó từ nhiều hướng, 
trong đó nổi lên là sự tổng hợp của ba hướng cơ bản: triết 
học là hệ thống tri the phổ quát về thế giới và con người 
cũng như quan hệ giữa con người với thế giới đó; triết học 
là hệ thống giá tri về mục đích, ý nghĩa, lý tưởng mà con 
người vươn tới nhằm hoàn thiện nhân cách của mình; triết 
học còn là hệ thống phương pháp luận phổ biến hướng 
dẫn con người trong hoạt động thực tiên nhằm tạo dựng 
cuộc sống tốt đẹp hơn, trong sự hòa hợp giữa con người với 
con người, trong sự hài hòa giữa con người với tự nhiên. 
Trên con đường đi tìm chân lý, hành trình triết học là 
nỗ lực khám phá. Đó không phải là con đường bằng phẳng. 
Dù sao con người cùng bị giới hạn bởi điều kiện, hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể. Lịch sử triết học là lịch sử hiện thực 
của nhân loại trên những chặng đường cụ thể, được thể 
hiện dưới dạng tư tưởng tỉnh hoa. C. Marx viết: các nhà 
triết hoc không xuất hiện như nấm mọc trên đất, họ là 
sản phẩm của thời đại mình, dän tộc mình, mà dòng nhựa 
tỉnh túy, quý giá và thanh khiết kết tinh lại ở các tư 
tưởng. Từ luận điểm của C. Marx, chúng ta có thể nói 


10 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


rằng, do đó, không thể hiểu một thời đại, một dân tộc nào 
mà không tìm hiểu triết học của thời đại, của dân tộc ấy. 

Trong tiến trình lịch sử, các sự kiện trôi qua song các 
giá trị còn lại. Tính ke thừa đảm bảo cho sự nối tiếp và 
phát triển. Di sản qua khứ làm phong phú hơn cuộc sống 
hiện tại. Trong công trình nghiên cứu “Marx - nhà tư tưởng 
cúa cái có thể”, Michel Vadée chỉ rõ rằng cội nguồn tư 
tưởng triết học của Marx không chỉ bắt nguôn trực tiếp từ 
Hégel, Feuerbae mà tù xa hơn, từ Epicure, Platon, Aristote. 
Và có thể dan thêm nhiều chứng cứ nữa để khẳng định 
rằng nghiên cứu lịch sử triết học - tinh hoa văn hóa là để 
chúng ta hiểu sâu sắc thêm chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh - sự tổng hợp và là đỉnh cao của trí tuệ 
loài người và của dân tộc. 

Mỗi học thuyết triết học không chỉ mang đậm nét bản 
sắc văn hóa và phong cách tư duy của dân tộc mà được 
xem là tài sản chung của nhân loại. Đã qua rồi cái thời các 
đân tộc sống cô lập, tách biệt với nhau, phương Đông là 
phương Đông, phương Tây là phương Tây. Nghiên cứu lịch 
sử triết học phương Tây, chúng ta sẽ khám phá, hội ngộ 
với nửa bên kia của chính mình. 

Bộ sách Lịch sứ triết học Tây phương của Lê Tôn 
Nghiêm là công trình kháo cứu công phu, nghiêm túc, cung 
cấp cho chúng ta nguôn tư liệu phong phú, đáng tin cậy và 
nhưng ý kiến luận giải, đánh giá sâu sắc, công minh. Đương 
nhiên do hoàn cánh và điêu kiện, tác giả còn bộc lộ nhiều 
han chế, kê cå những yếu kém cơ bản về những nguyên 
tác phương pháp luận nghiên cứu lịch sử triết học. Song 
với mong muôn cung cấp thêm nguồn tài liệu để tìm hiểu 
triết hoc, mà ở nước ta hiện nay nguồn tài liệu này còn ít, 
đáp ứng nhu câu ngày càng có nhiều người tìm đến với 


LỜI 6IỚI THIỆU 11 
triết học, thiết nghĩ việc xuất bản bộ sách này là cẩn thiết 
và bô ích. 

Lê Tôn Nghiêm nguyên là giáng viên Ban Triết, Đại 
học Văn khoa Sài Gòn, sau đó tiếp tục là giảng viên Đại 
học Tổng hợp Thành phố Hỗ Chí Minh. Những ngày đầu 
liền sau giải phóng, ông hồ hởi khoe với tôi cuốn sách ông 
mới có trong tay: Tác phẩm Chủ nghĩa duy vât và Chủ 
nghĩa hình nghiệm phê phán của V.I.Lénin. Tôi nhớ mãi 
ánh mất bừng sáng như một khám phá mới mẻ của ông 
hôm ấy và viết những dòng này với tình cảm trân trọng 
tương nhớ một con người miệt mài tìm kiếm những giá trì 
và chân lý trong dòng lịch su triết học. 


Nguyễn Quang Điển 
Tiến sĩ Triết học 
Phó hiệu trướng 

Trường Dai học Quốc gia 
TP. Hô Chí Minh 


Må din 


Thời kỳ khai nguyên của lịch sử là khoảng thời gian 
đã rơi vào dĩ vãng. 

Đối với lịch sử triết lý Hi Lạp và phương Tây, thời kỳ 
khai nguyên là thời kỳ xuất hiện những nhà tư tưởng đầu 
tiên thường được gọi là những triết gia “rước Socrate” |. 

Lịch sử triết học Tây phương đã tôn tại trên dưới 25 
thế kỷ, trong đó lịch sử thành văn đã chiếm phần quan 
trọng và được thiết định một cách chính xác. Nhưng phần 
thành văn càng rõ ràng và chính xác bao nhiêu thì phần 
bất thành văn càng dễ bị coi là hoang đường, phi lý và dễ 
bị quên lãng bấy nhiêu. 

Đó là số kiếp của thời kỳ khai nguyên triết lý Hi Lạp! 

Mỗi khi đọc lại sử liệu, nhất là những bộ lịch sử triết 
học lớn, chúng ta không khỏi bỡ ngỡ khi thấy địa vị hạn 
hẹp thường được dành cho thời kỳ này về nhiều phương 
điện. Về hình thức chỉ gồm vài trang hoặc nhiều lắm vài 
chục trang. nội dung của nó hầu như khó lòng thỏa mãn 
tính hiếu kỳ của ta, vì mỗi tác giả chỉ được trình bày dưới 
hình thức một vài nét rời rạc kèm theo một số câu trích 
dẫn không ăn khớp gì với nhau. Hơn nữa, ý tưởng của mỗi 


1. Les “présocratiques”. Nietzche gọi ho là những nguöi trước Platon 
(préplatoniciens) vả Axelos gọi ho là những ngưởi "trước nguy luận” 
(présophistes). 


14 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


câu lại tiểm chứa toàn những gì xem ra kỳ bí, đôi khi 
hoang đường... 

Theo nhãn quan hạn hẹp ấy, chân dung các triết gia 
khai nguyên chỉ được sơ họa trong mấy dòng sau đây: 

* Trước hết thấy xuất hiện lên hai nhân vật vừa có 
tính cách huyền thoại vừa có tính cách thi gia. Đó là Homère 
và Hésiode; tiếp đến là danh sách của báy nhà hiển triết. 

Sau đó, khởi sự lóe sáng lên thời kỳ khoa hoc và suy 
lý với ba nhà vũ trụ học ở Milet thuộc quân đảo Ionie, thứ 
nhất là Thalès, thứ hai là Anaximandre, thứ ba là 
Anaximène. Nhưng tỉnh thần khoa học và suy lý ở đây còn 
tiêm tàng trong bầu không khí thuyết duy hồn (animisme) 
hay våt hoạt luận (hylozoïsme) v.v... 

* Với phong trào di cư sang Nam Ý thành Đại Hi Lạp 
(La Grande Grèce), Pythagore và trường phái của ông truyền 
bá toán học và huyền học, âm nhạc và đạo đức trong bầu 
không khí tôn giáo Orphée. 

* Một mình sống trong cô đơn và bi quan, Héraclite 
lưu lại cố hương Ephèse, chủ trương lý thuyết biến dịch 
của vạn vật như dòng sông chảy xiết. 

* Đối lập lại khởi nghĩa phong trào tư tưởng tự xưng là 
chính xác của trường phái Elée gồm ba nhân vật: 
Xénophane, Parménide và Zénon. Phong trào này dẫn đến 
khuynh hướng dé cao ưu thế tuyệt đối của luận lý và nỗ lực 
lĩnh hội hữu thể và nhất tri để bài trừ vô thế và phức thế. 

* Con người cô đơn thứ hai của thời kỳ khai nguyên là 
Empédocle d'Agrigente với chủ trương vũ trụ bị chi phối 
bởi hai sức mạnh đối nghịch, một bên. là tinh thuong, một 
bên là hân thù 


MỞ ĐẦU P 


* Với ước vọng đem lai cơ cấu cho tư tưởng trước Socrate, 
Anaxagore de Clazomènes, người thứ nhất đã mang vào 
đó “tỉnh thần” (Noûs) làm yếu tố quy định trật tự cho 
những gì còn hỗn mang. 

* Sau cùng, một khuynh hướng mới xuất hiện như 
muốn đối kháng khuynh hướng đi trước. Đó là khuynh 
hướng hoài nghỉ, tương đối và hư vô của trường phái ngụy 
luận do Protagoras và Gorgias chủ xướng với những câu 
nói đã trở thành bất hủ như “Con người là thước đo ron 
våt” hay “Không có gì ca”. 

Trước những hình ảnh được trình bày như thế, đâu là 
sự thật về những gì khai nguyên xa xăm? Đó là thắc mắc 
mà bất cứ một đầu óc hiếu kỳ nào cũng đều phải đặt ra. 
Trong một khảo luận gần đây nhan dé “Bài ca Parménide”, 
Jean Beaufret đã băn khoăn than phiền rằng: “Sự thật vè 
Parménide cũng như sự thật về Héraclite vẫn còn bị che 
giấu trong những miền xa xăm ít được lai vãng tới và sự 
thật ấy cũng không hiển hiện lên cao hơn huyền bí của 
đền thờ kiểu dorique. Do đó, nói theo Nietzche, cả tư tưởng 
của các triết gia trước Socrate cũng bị chôn vùi sâu hơn 
những đền thờ doriques” !. 

Sở di thời kỳ khai nguyên này có thể bị chôn vùi như 
thế là đo ảnh hưởng cúa những khuynh hướng duy lý, duy 
sử và duy kiên của những thế kỷ đầu và cuối của lịch sử 
triết lý thành văn. 

* Duy lý — một khuynh hướng căn ban khởi phát từ 


1. La vérité de Parménide, comme celle d'Héraclite - se cache encore dans 
les lointains peu fréquentés et dont n'émerge pas beaucoup plus que le mystère 
du temple dorique. Et encore la pensee des Presocratiques est elle, selon le 
mot de Nietzche. “le mieux enseveli de tous les temples doriques ) (Le Poème 
de Parménide. tr. 2) 


16 LICH SỨ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


tỉnh thần Socrate - Platon — muốn phân đôi thực tại thành 
hai thế giới đối nghịch nhau: một hữu thực và một vô thực. 
Với tỉnh thần phân đôi thường được gọi là nhi nguyên ấy 
như mẫu mực, nhiều thế hệ triết gia và triết sử gia đã trở 
về tìm lại căn nguyên tư tưởng Hi Lạp. 

Heidegger đã rút ra nhận xét chí lý rằng: “Tuy không 
nói ra, nhưng mẫu mực được sử dụng để giải thích và thẩm 
định những nhà tư tưởng khai nguyên chính là triết học 
Platon và Aristote. Hai ông này đã được coi như hai triết 
gia thiết định và đem lại quy luật cho tất cả mọi triết học 
bất cứ có trước hay có sau họ. Lối nhìn này còn được tăng 
cường thêm bằng thần học Ky Tô giáo, nên sau cùng nó đã 
bị cứng đọng thành một sự tin tưởng chung mà cho tới 
ngày nay vẫn chưa hè bị nao núng” !. 

Nói một cách triệt để, duy sử là con đẻ của duy lý, đã 
muốn khôi phục lại những gì thuộc dĩ vãng như những sự 
kiện khách quan, xác thực tương tự những khái niệm và 
lập luận minh bạch, khúc chiết của lý trí vậy. 

Với tỉnh thần ấy, duy sứ sẽ bị coi là không có tính 
cách lịch sử, những gì không thể là sự kiện được khôi phục 
lại một cách khách quan và xác thực. Do đó, hoặc là duy 
sứ sẽ đẩy chúng vào thế giới huyền thoại, hoặc là chúng sẽ 
sử dụng một ngôn ngữ đến sau chúng mà được coi là chính 
xác để đem lại cho chúng một ảo ảnh lịch sử. 


1. L'étalon inavoué pour l'interprétation et l'appréciation des premiers 
penseurs, c'est la philosophie de Platon et d'Aristote. Ceux-ci passent pour les 
deux philosophes qui constituent et donnent la norme pour toute philosophie. 
qu'elle se situe avant ou après eux. Cette façon de voir, renforcée par la théologie 
chrétienne, s'est finalement solidifiée en une conviction générale qui n'a pas 
été ebranlée jusqu'à nos jours. (Chemins qui ne mènent nulle part, Bd Phâpitr 


nca 


MÖ ĐẦU +? 


Đó là những phương pháp xưa nay đã được dùng để soi 
sáng thời kỳ khai nguyên triết lý Hi Lạp. Heidegger viết: 
“Ngay trong những nghiên cứu lịch sử và ngữ học, mỗi khi 
đi sâu vào những triết gia trước Platon và Aristote, người 
ta thường dùng những ý tưởng, những khái niệm có tính 
cách Platon và Aristote, là những gì đã được biến chế và 
tân thời hóa để làm sợi dây chuyển cho việc giải thích”. 

Đây còn là trường hợp khi muốn khôi phục được những 
yếu tố “cổ xưa” của tư tưởng “hừng đông”, người ta lại so 
sánh chúng với cô hoc và lịch sử của chúng! ! 

Nói cách khác, con đường duy lý và duy sử là con 
đường muốn hệ thống hóa mọi sự, kể cả những gì không 
thể hệ thống hóa. 

Hegel là một triết gia luận lý gần nhất và ảnh hưởng 
nhất đã mở rộng và đào sâu thêm viên tượng duy lý của 
Platon. Đó là nhận xét của Kostas Axelos: 


“Một trong những chiều kích có tính cách hệ thống, 
xét theo cả phương diện triết lý hay cả phương diện kỹ 
thuật, là chiều kích “nguyên ngôn” (logos) biến thành "luận 
lý” (logique)”. Hegel là người đầu tiên đã phóng luồng nhìn 
triết lý về những triết gia trước Socrate để nhìn được nguyên 
"ngôn của lịch sử triết học, tức là lý tính nội tại trong quá 
trình của nó; theo đó, các triết gia trước Socrate được coi 
là giai đoạn đầu tiên của quá trình biện chứng ấy. Trong 
số đó, xuất hiện Héraclite như một nhân vật triết lý đầu 


1. Même lorsque la recherche historique et philogique s'occupe de manière 
plus poussée des philosophes antérieurs à Platon et Aristote, ce sont toujours 
les idées et concepts platoniciens et aristotéliciens modifiés et modernisés qui 
fournissent le fil conducteur de l'interprétation. C'esf encore le C& Bop. par 
analogie avec l'archéologie et l'histoire de la littérature, ;on- fente de Saisir 
l'élément “archaïque” dans la pensée aurorale (sơ, tf 263), 


wor - 


18 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


tiên và như một bộ óc suy lý đầu tiên. Vè ông, Hegel 
khẳng định rằng: Không một mệnh đẻ nào của ông đã 
không được Hegel công nhận trong quyển Luận lý của 
mình ! ! 


Như thế chính là vì khuynh hướng chỉ chú trọng tới 
khía cạnh suy lý của tư tưởng Hi Lạp khai nguyên. Axelos 
viết tiếp: “O đây, chính chuẩn đích luận lý theo siêu hình 
học là điểm được đề cao hơn hết; sau đó chuẩn đích ấy lại 
sẽ chuyển thành chuẩn đích luận lý theo kỳ thuật với 
những nghiên cứu chú trọng tới những vấn đề nhận thức 
luận, việc học ngôn ngữ hay cả lịch sử tỉnh thần khoa học. 
Tất cả những điều ấy xuất phát từ các nhà tư tưởng trước 


Socrate và bàn luận về họ” ?. 


* Sau cùng, dưới ảnh hưởng duy hiện của A. Comte, 
một trào lưu nghiên cứu chú trọng tới vũ trụ học của các 
triết gia Hi Lạp đầu tiên và tìm hiểu cách thức họ đã giải 
quyết những huyền bí của vũ trụ như thế nào. Trong đường 
hướng ấy, tất cả những gì thuộc lĩnh vực hình học, vật lý 
học, vũ trụ học và thiên văn học của thời kỳ khai nguyên 
với lý tính đặc biệt của nó đã được tỉnh thần khoa học duy 
thực nghiệm hiện đại soi xét. 


1. Une telle dimension, philosophiquement ou techniquement systématique 
est tout d'abord celle du logos qui devient logique. C'est Hegel qui dirige la 
première fois le regard philosophique vers les présocratiques, essayant de 
saisir le logos de l'histoire de la philosophie; la logique interne de son 
mouvement: les présocratiques constituent la première étape de cette marche 
dialectique et parmi eux se révèle, premier héros philosophique, première tête 
spéculative. Héraclite, dont affirme Hegel, n'a pas une proposition qu'il 
n'admettrait dans sa "Logique') (Vers la pensée planétaire, tr. 70). 

2. C'est l'intérêt métaphysiquement logique qui prédomine ici; cet intérêt 
se muera ensuite en intérêt techniquement logique avec les recherches qui 
s'attachent aux problèmes de la théorie de la connaissance. à l'étude du langage, 
ou encore 4 l'histoire de l'esprit scientifique, tout cela à partir et à propos des 
orésocratiaues (Sd. tr 70 


MÖ ĐẦU 19 


Vì thế, những gì có tính cách khoa học theo ngh'a 
nguyên ngôn đã thoái hóa thành viễn tượng duy kiện; kết 
quả tỉnh thân khoa hoc và vũ trụ hoc theo quan điểm siêu 
hình đã bị hiểu theo quan điểm duy khoa học hiện đại và 
thời kỳ khai nguyên bị coi là một giai đoạn khoa học ấu 
tri, sẽ bị khoa hoc hiện đại vượt qua (Axelos). 


Những khảo cứu được coi là có tính cách khoa "woe 
nhất hiện nay vẻ vấn dè này đều đã được viết ra trong 
tỉnh thần duy lý, duy sử và duy kiên. Một cách điển hình 
khi phê bình lối nhìn thời kỳ khai nguyên này của Nietzche, 
cô G.Bianquis đã cht lại những tài liệu ấy như sau Ì: Nhưng 
kỳ lạ thay! Sức quyến rũ của thời kỳ khai nguyên này hầu 
như không bao giờ có thể bị tiêu diệt. Trái lại, nó đã ảnh 
hưởng và sẽ còn ảnh hưởng sâu xa vào lịch sử tư tưởng nói 
chung: các thi sĩ đã khám phá được trong tư tưởng các 
triết gia trước Socrate những nguồn cảm hứng kỳ diệu như 
Hölderlin xưa, khi ông soạn bản kịch Empédocle thời danh, 
hay như T.S. Eliot qua tập Four quartets thấm nhuần tỉnh 


1. Textes: Hermann Diels. Doxographi groeci, 1879, 7° éd, en cours 1934 
sq, sous ce titre Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechsch und Deutsch, Wilhelm 
Capelle. Die Vorsokratiker, Ubersetzt und eingeleitet, 1935. 

Études: Eduard Zeller. Die Philosophie der Griechen, 1844 - 1852 (que 
Nietzche a dů connaître) 6% éd 1919 - 1920. trad. française 1908 - 09. Paul 
Tannery. Pour l'histoire de la science hellène. De Thalès à Empédocle, 1887. Th 
Gomperz, Griechische Denker, 1892 - 1902; 2° éd 1903 - 09 trad française 
1908 - 09. John Burnet, Early Greek Philosophi, 1892, 3 éd 1920; trad française 
1919. Karl Joel. Der ursprung der Naturphilosophie aus dem Geist der Mystik, 
1903; Albert Rivaud, Le problème du devenir et la notion de la matière dans la 
philosophie grecque depuis les origines jusqu'à Théophraste, 1906. Léon Robin 
La pensée grecque et les origines de la pensée scientifique. 1923. Abel Rey, La 
jeunesse de la science grecque, 1923. Dans ces deux derniers ouvrages, 
abondante bibliographie 

(La naissance de la philosophie, tr. 9, chu thich 1) 


20 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


thần những chủ đề của Héraclite, rôi Renné Char hay St. 
John Perse đều thú nhận chịu ảnh hưởng của Héraclite. 
Trong nghệ thuật, André Masson đã chăm chú họa lại 
dòng sông và những chân dung tưởng tượng của Héraclite. 

Nhưng trong lĩnh vực thuần túy triết lý, mặc dù những 
nghiên cứu tự xưng là khoa học hiện tại, phải kể Nietzsche 
là người đi tiên phong trong phong trào trở về nguồn suối 
triết lý Hi Lạp. Tuy không trực tiếp đề cập đến vấn đề, 
nhưng ngay trong quyển Sự khai sinh ra bi kịch Hi Lạp, 
Nietzsche đã bị chỉ phối bởi ánh sáng hừng đông của thời 
kỳ khai nguyên này. Tỉnh thần ấy được Nietzsche gọi là bi 
kich. Dưới sánh sáng của trực giác bi kịch, nhiều lần 
Nietzsche đã chú ý nghiên cứu triết học Thượng cổ: không 
những ông là tác giả nghiên cứu nhiều về Diogène Laerce 
- một trong những nguồn suối quan trọng nhất về việc lưu 
truyền những cách ngữ triết học - mà ở Bâle, ông còn 
trình bày nhiều giảng luận về “các triết gia trước Socrate” 
(Philosophes présoeratiques), và đã viết một bài “Nhập đề 
vào việc nghiên cứu những đối thoại có tính cách Platon” 
(Introduction à l’étude des dialogues platoniciens) được sơ 
họa ra trong thời gian từ 1872 - 1873 đến 1875, tiếp đến 
Quyển sách vè các triết gia (Livre des philosophes), trong 
số đó thấy có một nghiên cứu nhỏ nhan đề là Sự khai sinh 
ra triết học vào thời kÿ bi kich Hi Lạp (La naissance de la 
philosophie à l’époque de la tragédie grecque) viết vào mùa 
xuân näm 1873). 

Trong đường hướng ấy, Nietzsche đã đem vào truyền 
thống triết lý Hi Lạp một điểm rất quan trọng là phân 
lịch sử ấy thành đôi, một bên là những nhà tư tưởng trước 
Socrate, một bên là Socrate, Platon và những người tiếp 
theo ho. 


M AU 21 


Với nhạy cảm phi thường đối với những bi kịch Hi 
Lạp, Nietzsche mới khám phá ra trong lịch sử tư tưởng Hi 
Lạp được sự phân hóa trầm trọng ấy. Nhưng ô ông đã không 
trình bày rõ ràng sự phân hóa ấy hệ tại cái gì? Ông chỉ gọi 
những triết gia trước Platon và Socrate là những triết 
gia bi kịch (Les philosophes tragiques) hay những khổng 
lô của thời xưa (vieux géants) tức những vi nhân (grands 
hommes), những nhân våt (personnalités) có tư cách siêu 
việt. Ông ca tụng họ: 

“Những triết gia Hi Lạp đích danh chính là những 
triết gia trước Socrate” (với Socrate một cái gì đã thay 
đổi). 

“Tất cả các hệ thống triết lý đều vượt qua hết, nhưng 
các triết gia Hi Lạp lại phóng tỏa một luông ánh sáng huy 
hoàng hơn bao giờ hết, nhất là những triết gia Hi Lạp 
trước Socrate”. 

“Cũng như các thiên tài, người Hi Lạp rất đơn giản 
(simplex), như thế họ mới xứng đáng là bậc thầy bất hủ. 
Những thể chế, những sáng tác của họ đều mang biểu 
hiện của sự đơn sơ, đơn sơ đến cực độ nhiều khi làm ta 
phải ngạc nhiên. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn nữa là họ 
còn sâu sắc hơn đơn sơ. Tuy nhiên, ít khi họ diên tả những 
huyền bí về minh triết và kiến thức của họ ra thành ngôn 
ngữ. Giữa Aristote - một nhân vật chủ trương khái niệm - 
với những tập tục và nghệ thuật của người Hi Lạp xưa có 
một hố sâu rất lớn phân cách, do đó mỗi người chúng ta 
đều thấy mình tầm thường khi so sánh với sự cao cả vô 
song của tiểm năng Hi Lạp. Người Hi Lạp xưa có một 
trong những đức tính vĩ đại nhất là những gì họ có một 
cách hoàn hảo trong họ lại không thể diễn tả thành suy tư 
được. Nói cách khác, họ “chất phác” (naïfs). Đó là đức tính 


22 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


dung hòa được cả don sơ và sảu sắc, nghĩa là trong họ có 
một cái gì thuộc sáng tác nghệ thuật. 

Vũ trụ có đen tối đến mức độ nào đi nữa thì chỉ một tia 
sáng trong sức sống của Hi Lạp phát ra cüng đủ làm sáng 
ngời tất cả |. 

Như thế, rõ ràng Nietzsche chủ trương một lối nhìn 
các triết gia trước Socrate khác hẳn lối nhìn thông thường 
của các khuynh hướng duy lý, duy sử và duy hiện vừa nói 
trên, nghĩa là không như họ Nietzsche không chủ trương 
khôi phục những hệ thống triết học của di vãng như những 
sự kiện khách quan. 

Trái lại, điều ông muốn là làm sống lại những nhân 
vật. Với ông, tất cả những hệ thống đều chết hết, chỉ 
những sáng tác nghệ thuật và những nhân vật sẽ tôn tại 
mãi mãi. Mỗi hệ thống chỉ thực đối với tác giả của nó và vì 
tác giả của nó, nghĩa là nhờ sức mạnh của nhân vật đã 
sáng nghĩ ra nó và tự thể hiện mình trong đó. 

Về điểm này, nhiều học giả tỏ ra bất đồng với Nietzsche, 
Ví dụ cô Bianquis khi trích dẫn ý tưởng của Ch. Andler 
như sau: 

“Tư tưởng ấy ? một phần lớn có tính cách Schopenhauer, 
đó là một việc quá hiển nhiên. Trong đầu óc Nietzsche có 
những so sánh song song, tuy mặc nhiên, nhưng rất có ý 
nghĩa là c“ sự song hành giữa bi kịch Hi Lạp và nhạc kịch 
của Wagner, rồi giữa những nhà tư .ưởng Hi Lạp và 
Schopenhauer hay chính Nietzsche - điều này cũng không 
kém phần hiển nhiên. 

Sehopenhauer đã tự hào nhận thức mình trong các 


1. La Naissance de la Philosophie, tr. 17, 19 
2 Tue tu tưởng trong quyển Sự khai sinh ra triết lý 


M ĐẤU 23 


triết gia trước Socrate và chi tin tưởng đối với những triết 
gia nào mà ông tự nhận thức được mình trong họ; Nietzsehe 
cũng vậy, ông vừa tự nhận mình trong các triết gia trước 
Socrate, vừa tự nhận mình trong Schopenhauer. Những gì 
ông hiểu về họ không bao nhiêu so với những gì ông thêm 
đặt trong đó. Nên mỗi khi ông nói về Héraclite và 
Empédocle thì phải hiểu đó chính là Nietzsche nữa” 
(Charles Andler. Nietzsche, sa vie et sa pensée. ITI, p. 107) 


Với nhận xét trên, cả Bianquis, cả Andler đều cho 
rằng: theo tỉnh thần quyển Sự khai sinh ra triết lý, 
Nietzsche đã đi sai đường hướng lý tưởng của đuy lý và 
duy sử. 

Nên Bianquis viết: “Những chân dung Nietzsche phác 
họa về các nhà hiền triết cổ xưa từ Thalès đến Socrate, 
đều do tri tưởng tượng của ông hơn là căn cứ trên sử liệu 
kỳ văn mà ông không đếm xia tới” !. 

Theo đó, không những các nhân vật đã được tưởng 
tượng mà cả lý thuyết của họ cũng đã được Nietzsche tưởng 
tượng (sd). 

Nhưng từ những khảo cứu được Bianquis công nhận là 
sử liệu kỳ văn như của H. Diels, W. Capelle, rồi E. Zeller, 
P. Tannery v.v... nhiều thế hệ học giả và triết gia vẫn tiếp 
tục nghiên cứu thêm thời kỳ khai nguyên này trong những 
hội thảo ngữ học và triết học tai Paris, Bâle, Heidelberg, 
Fribourg, Cambridge, Princeton và nhiều nơi khác trên 
toàn thế giới, rồi nhiều bán dịch, giải thích và xuất bản 
mới đã được thực hiện hay còn đang thai nghén. (Axeloc. 
Sd, tr. 65). 


1. Les portraits qu'il fait de ces anciens sages, de Thales a Socrate doivent 
plus à son imagination qu'a la tradition anecdotique qu'il n'glige. (Sd, tr.10) 


24 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Theo đó, người ta mới công nhận rằng Nietzsche đã 
mở ra một chiều kích mới cho việc am tường các triết gia 
Hi Lạp. Đó là chiều kích “nhân sinh học” (dimension 
anthropologique). 


E. Fink viết: “Nietzsche chỉ vẫy vùng trong khuôn khổ 
những phạm trù nhân sinh học” 1. 

Tuy rất hạn hẹp, nhưng chiều kích này cũng đã mở ra 
nhiều viễn cảnh mới lạ cho nhân sinh học và tâm lý học. 
Axeloc cũng đồng ý như thế, ông viết: “Chiều kích thứ ba 
theo đó thân thế và tư tưởng của các triết gia trước Socrate 
được hun đúc là chiều kích nhân sinh học, nghĩ là ở đây 
theo quan điểm nhân sinh người ta vừa chú trọng tới chính 
thân thể của những nhân vật ấy vừa chú trọng tới những 
nỗ lực suy tư về nhân sinh của họ”. 

Nói cách khác, ở đây người ta nhằm hồi sinh lại những 
trực giác nhân sinh học sâu sắc của họ. Ngay lúc thiếu 
thời, Nietzsche đã mở ra con đường đó, khi ông say sưa 
đeo đuổi từng nhân vật một trong số những người mà ông 
theo, Schopenhauer gọi là một cộng đồng những thiên tài, 
chứ không phải một cộng đồng những nhà khoa học, vì 
môi nhân vật ấy luôn luôn bảo vệ được tính chất quý phái 
và tiên tri của họ. Nên Nietzsche nghĩ rằng: “Một khi trần 
giar. này còn cân tới chân lý thì sẽ mãi mãi cần đến 
Héraclite”. 

Vậy điểm son trong viễn tượng này chính là con người, 
tức thể xác và tâm trạng của họ, sự tranh đấu và tư tưởng 
của ho, giấc ngủ và lúc thức của họ, sự sống và sự chết của 
họ. đức độ của họ và số mệnh eủa họ. Do là một sự thẩm 


1. Nietzsche se meut uniquement dans la sphère des catégories 
anthropolodiques. (La philosophie de Nietzsche. tr. 49) 


MÖ ĐẦU 25 


định những con người trước Socrate và con người theo những 
con người trước Scocrate ấy theo quan điểm siêu hình. 


Sự thẩm định theo quan điểm siêu hình ấy sẽ chuyển 
hướng sang việc nghiên cứu những trực giác của họ theo 
quan điểm tâm lý học, và cả tâm phân học nữa. Freud quả 
đã gặp được trong cặp tương phản “Tình thương - Hận 
thù” của Empédocle được lấy làm mô phạm cho lý thuyết 
của ông về hai loại bản năng: một bên là bản năng sinh 
tồn dục tính - eros; một bên là bản năng sự chết, tự tiêu 
điệt - thanatos. Rồi Jung và các môn đệ của ông đã phân 
tích những vấn đề phức tạp về huyền thoại luận, về tôn 
giáo và về tượng trưng luận cổ, với khởi điểm từ giả thuyết 
rằng có siêu fượng công cộng theo quan điểm nhân sinh 
học” (Sd, tr. 72). 

Nhưng có lẽ ảnh hưởng của Nietzsche qua trung gian 
các triết gia bi kịch trên lịch sử tư tưởng phương Tây 
không chỉ hạn hẹp ở chiều kích nhân sinh quan mà còn 
mở rộng sang giới tuyến của thi ca, nghệ thuật và thẩm 
mỹ học. Gœthe và Holderlin đã am tường điều ấy hơn ai. 
Theo họ, vũ trụ quan của các triết gia Hi Lạp có tính cách 
thi ca một cách rất nghiêm chỉnh, hơn nữa vũ trụ quan ấy 
còn mật thiết liên hệ với nghệ thuật và thi ca trữ tình cổ 
xưa cũng như với kịch cổ điển. 

Đó là điều tuy có ghi nhận trực tiếp cho các triết gia 
trước Socrate, nhưng Axelos không ghi nhận cho Nietzsche, 

Nhưng trên kia Nietzsche đã nói: “Họ (tức những người 
Hi Lạp đầu tiên) "chất phác” (naïfs). Đó là đức tính dung 
hòa được cả đơn sơ và sâu sắc, nghĩa là trong họ có một cái 
gì thuộc sáng tác nghệ thuật. 

Nhìn thấy một cái gì sáng tác nghệ thuật trong các 


26 LICH SỨ TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


triết gia trước Socrate, hình như Nietzsche muốn khai triển 
ở nơi ho trực giác bi kịch. Có lẽ cùng chính vì vậy nhiều 
khi ông đã gọi họ là những bi kịch gia đầu tiên. Như thế 
cũng là muốn lông trực giác bi kịch trong khuôn khổ của tư 
tưởng triết học truyền thống. Trước kia, trong “sự khai 
sinh ra bi kịch” hình như Nietzsche chỉ tỏ ra đã thừa 
hưởng được trực giác bt kịch tự cổ Hi Lạp. Nhưng kỳ thực 
nếu được hiểu một cách đúng dän thì trực giác ấy đã bị chi 
phối từ nèn tảng do trực giác của một triết gia trước Socrate, 
đó là Héraclite trong Sự khai sinh ra triết lý. 

Từ sự liên hệ ây, người ta dé nhận ra rằng ngay từ đầu 
tư tưởng Nietzsche đã vận hành trong bầu không khí của 
tư tưởng siêu hình hoc Hi Lạp qua vấn đề nên tảng và duy 
nhất là sự liên quan giữa hữu thể và biến dịch, trong : “Su 
khai sinh ra bi lịch”. liên quan ấy đã được trình bày qua sự 
đối lập giữa tỉnh thần bi kịch của Dionysos và lý thuyết lý 
trí của Socrate, rồi trong Sự khai sinh ra triết học, liên 
quan ấy lại được phác họa qua sự đối nghịch giữa Parménide 
và Héraclite. 

Trong việc đặt liên quan ấy, Nietzsche đã khởi sự 
tuyên chiến với tất cå truyền thống trên chiều kích của “tư 
tướng” để kết thúc ở “nghệ thuật” chứ không dừng lại trên 
chiều kích nhân sinh quan mà thôi. Nói cách khác, ở đây, 
thoat tiên xem ra Nietzsche chỉ trình bày nhng nhân cát 
trước Soerate theo quan điểm nhân sinh như đã nói trên, 
nhưng kỳ thực. quan điểm nhân sinh ấy lại nằm trong 
chiêu bích nên tảng cúa cách đặt vän dè vè hữu thể. Một 
cách gián tiếp. Fink da nhận ra điều ấy khi ông viết: 
“Nietzsche cảm thấy tinh cách quan trọng vô song, và sự 
cao cá của những khơi đầu ấy, nhưng ông lại giải thích sự 


MÖ ĐẦU a 


cao cả ấy đến mức độ (như muốn) bỏ qua cách đặt vän đề 
ré hữu thể" 1, 

Như thế, sự đối lập giữa hữu thế và biến địch là sơ đồ 
nên tảng đối tượng suy tư cho Nietzsche, nhưng ông đã 
đảo ngược sơ đô ấy, nghĩa là đối với Nietzsche, từ nghìn 
xưa siêu hình học Hi Lạp đã luôn luôn bị chỉ phối bởi nỗ 
lực muốn vượt qua biến dịch của hữu thé và ngược lại, còn 
muốn đặt hữu thé xa với mọi hình thức biến dịch. Vì thế, 
hữu thể luôn luôn được giải thích như cái gì thường hằng, 
bất động và vô thời gian; trái lại biến dịch được giải thích 
như cái gì lưu chay, di động và lệ thuộc thời gian chóng 
qua. Nói cách khác, truyền thống triết học Platon luôn 
luôn tách rời hữu thë (Sein) với thời gian (Zeit). Sự phân 
tích này thoát thai từ lý thuyết về “iai thế giới” như sự 
khác biệt giữ thế giới hiện tượng và thế giới tự nội (An 
tượng), hay “bên kia”. Nhưng không phải chỉ phân tách 
suông, trong khi phân tách, siêu hình học đã mặc nhiên 
khinh thị thế giới hiện tượng biến dịch và tôn thờ thế giới 
ẩn tượng, “bên kia” và chi coi đó là thực tại. 

Đó là lỗi lầm thứ nhất. 

Lỗi lầm thứ hai là siêu hình học đã bị chỉ phối bởi 
khuynh hướng lý luận lấy chân lý cúa những khái niệm, 
những phạm trù làm quy luật tuyệt đối, dé phân định vè 
thực tại. 

Nhưng siêu hình học không biết rằng những khái niệm 
chắng qua chỉ là những ngôn ngữ, những hình ánh, những 
dấu hiệu lu mờ của những gì trước đó đã được nhìn bằng 


1. Nietzsch sent son importance unique. il sent grandeur de ces commence- 
ments, mais il l'interprète de telle façon qu'il en escamote presque toute la 
problématique de l'être. (Sd tr 49) 


28 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


trực giác. Thực tại nhìn qua lăng kính của khái niệm là 
“hữu thể chết khô”, Nietzsche gọi là những ý tưởng - xác 
chết ướp khô (idées-momies). Bóp chết được thực tại cũng 
là bóp chết tư tưởng nào thuộc về nó. Do đó tư tưởng trở 
thành một chuỗi những hư danh và (riết học chỉ là hư 
danh học. 

Như thế cũng là tiêu diệt mọi mầm mống sáng tạo của 
thi ca và nghệ thuật. 

Đối lập chủ trương hữu thể học và tri thức luận ấy, 
người ta thường nghĩ rằng: Nietzche chủ trương biến dịch, 
nhất là qua lối hiểu thông thường về Héraclite và lập 
trường của ông này. 

Nhưng sự thực, với Nietzche không những đã có một 
cuộc phản công lại những phạm trù về các sự vật, mà đã 
có cả một sự say sưa công nhận đối với biến dịch, với vận 
hành: đối lập giá trị của những gì tồn tại mãi mãi, đông 
tính với chính mình, Nietzche chấp nhận giá trị của những 
gì ngắn ngủi nhất, “vô thường” nhất và sức mạnh quyến 
rũ óng ánh như vàng thập thành ở bụng con rắn “Vita” (sự 
sống). 

Có lè Heidegger đã nghĩ rằng: Nietzche chủ trương 
biến dịch để chống đối hữu thể khi ông phê bình Nietzche 
là ké chấm hết siêu hình học !. 

Nhưng nói Nietzche hữu thể không phải là cái gì vững 
chắc, trường tôn, mà là “vita” (sức sống), sự vậnh hành, là 
ý chí hùng dũng. Chúng ta chỉ có thể hình dung “hữu thể” 
như một sức sống: vậy một cái gì chết chóc làm sao có thể 
“hữu thể”? 


1. Essais et Conférenees. Bd Pháp. tr. 100 tiếp 


MÖ ĐẦU 29 


Vi thé Nietzche nói: Đóng con dấu hữu thé trên biến 
dịch - đó là ý chí hùng dùng cao siêu nhất” (Marquer le 
devenir du sceau de l'être - c'est la suprême volonté de 
puissance). 


Sg Tóm lại, tuy vận hành trong sự đối lập giữa hữu thé và 
biến dịch, nhưng không bao giờ đi sâu hoàn toàn vào biện 
chứng pháp nội tại của những khái niệm hữu thể và biến 
dịch mà chỉ đứng ở giới tuyến của nó một cách vận hành 
(opératoirement) rồi đối lập biến dịch với hữu thể nhưng 
không bao giờ không cố gắng tư tưởng những khái niệm 
tương phản một cách tương đồng (unitairement) (Fink) !, 

Đó là trực giác bi kịch của Nietzche vì theo Fink: 

“Bi kịch là công thức nên tảng đầu tiên của Nietzche 
về kinh nghiệm hữu thể của ông, vì với ông, hữu thể là sự 
giằng co giữa những mâu thuẫn căn nguyên ?. 

Với công thức và kinh nghiệm ấy, Nietzche muốn khôi 
phục lại cho thực tại tính cách huyền bí, bất khả hệ thống 
hóa của nó. Nếu hữu thể là sức sống thì sức sống lại luôn 
luôn sâu xa thăm thắm, huyền bí, hàm hồ và mờ ảo hơn 
trí năng. 

Nếu Nietzche đã gọi chân lý là đàn bà mà các triết gia 
vụng về khó chinh phục nổi thì ông cũng gọi sức sống là 
đàn bà huyền bí như hố sâu không đáy! 

Những gì đã bị coi là “åo ảnh” trong truyền thống siêu 
hình học Platon thì ở đây trong thực tại của sức sống lại 


1. Xem bài "Triết lý giờ Ngọ" của Lê Tôn Nghiêm trong Tư tưởng. số 5, 6, 8 
bộ mới, năm thứ Ill. 

2. Le tragique, c'est la première formule fondamentale de Nietzche pour 
son expérience de l'Être. Pour lui, la réalité, c'est la contre - partie des 
contraditions originelles. Sd, tr.22). 


20 LICH SU TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


được coi là thực tại đích thực, chứ không phải những gì chỉ 
có tính cách thời gian chóng qua, hay cảm giác và biến 
dịch phù vân... Lê sống của nghệ si bi kịch là sáng tạo 
những ảo ảnh mới và tôn thờ chúng như những sức mạnh 
thần diệu của vẻ đẹp, nên đối với họ, “ảo ảnh phải được 
đánh giá cao hơn”. Như thế, thay vì khinh thị ảo ảnh, 
nghệ sĩ bi kịch lại yêu đương, mon trớn ảo ảnh và lập lại 
nhiều lần, sửa chữa, tô điểm thêm cho cùng một ảo ảnh. 

Đó là lý do tại sao, trong Sự suy tàn cúa những thân 
tượng (Crépuscule des idoles), Nietzche đã viết: “Nghệ sĩ 
bi kịch không bi quan, ông lại ừ với tất cả những gì có tính 
cách khả vấn và kinh khủng, nên nghệ sĩ bi kịch có tính 
cách say sưa như thần Dionysos”. 

Nói tóm lại, mỗi khi nói hữu thé, Nietzche đều hiểu là 
sức sống như sự giằng co của những gì mâu thuẫn tự căn 
nguyên và diễn tả nó theo ảo ảnh của nghệ sĩ bi kịch. 

Nhưng không phải chỉ liên tưởng tới nghệ sĩ bi kịch 
như một ý tưởng nhất thời, trái lại Nietzche coi đó là truc 
giác thiết yếu nên tảng. Ngay từ sáng tác đầu tiên, nghệ 
thuật bi kịch đã là “co thể sinh động” (organon) cho “siêu 
hình học của nghệ sĩ” (métaphysique d'artiste), Rồi vào 
chính Giờ Ngọ của tư tướng với ý chí hùng dũng và phục 
điền bất tận, nghệ thuật bi kịch càng gắn liền với triết lý 
của ông hơn. Hình như nghệ thuật bi kịch đòi hỏi một 
triết lý khác biệt, cao siêu như minh triết, nghĩa là phái 
thực hiện một khác biệt mới vê hữu thể và áo ảnh, để trần 
thế không bị khước từ và thóa mạ. Yêu sách của minh 
triết này là phải, chọc thüng bức màn của những hiện 
tượng, nghĩa là phải đi sâu vào lòng của hiện tượng bằng 
một triết lý sắt đá và không ảo tướng như siêu hình học. 
Nói cách khác. minh triết của nghệ si bi kịch là phải can 


mö eh 8 


trường mở mắt nhìn thẳng vào vẻ dep kỳ diệu, cùng với 
những gì kinh hoàng và huyền bí nhất của mọi thực tại 
trần thế này, mà không trốn tránh chúng để náu mình 
trong tháp ngà của một thế giới khác! 

Chỉ trên đỉnh cao vút này, nghệ thuật với triết ly mới 
gặp gỡ nhau, quả như Heidegger đã nhận định: “Chí duy 
nhất có thi ca mới đứng trên cùng một bình diện với triết 
lý và suy tư triết lý” '. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng 
sâu xa cho Heidegger khi ông suy tư về "tính thổ và thời 
tính” (Sein und Zeit) trên con đường “tra tấn tính thể" 
(Zur Seinsfrage), tuy rằng đôi khi Heidegger như muốn 
phủ nhận ảnh hưởng ấy! Cũng trong nguồn cảm hứng ấy, 
qua trung gian của Heidegger, một Eugen Fink đã suy tư 
về “Trò chơi như tượng trưng cho vü trụ” (Das Spiel als 
'Weltsymbol) và một Kostas Axelos đã suy tư về: "Để đi tới 
tư tướng hành tính” (Vers la pensée planétaire). 

Chỉ trong đường hướng ấy, tập Thời kỳ khai nguyên 
triết lý Hi Lạp này mới nói lên hết ý nghĩa của nó. 


Triết học trước Socrate và triết học Socrate 


Phân kỳ lịch sử triết học Hi Lạp và Tây phương theo 
nhan đề trên là đương nhiên chấp nhận Socrate như một 
làn ranh giới phân đôi hai giai đoạn tư tưởng khác nhau. 

Nhưng đó là một sự tình cờ hay một sự ước định vô 
căn cứ? 

Hình như không? Vì lối phân kỳ ấy thực sự đã căn eứ 
trên một yếu tố lý thuyết nên tảng hay đúng hơn trên một 


1. Seule la poésie est du même ordre que la philosophie et le penser 
philosophique (Introduction à la métaphysique Bd Pháp tr 34) 


32 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


lập trường quyết định trong đường hướng tư tưởng của Hi 
Lạp và phương Tây từ khởi thủy cho tới những thế kỷ gần 
đây. s 

Trong đường hướng ấy, quả thật Socrate là một người 
đi tiên phong vì đã có công khai sinh ra một cách thức suy 
tư mới. 

Đó là suy tư theo lý trí. 

Nietzche là người đầu tiên đã chú ý tới sự kiện lịch sử 
ấy khi ông nhận định trong quyển Sự khai sinh ra bi kich 
Hi Lạp (die Geburt der Tragödie) thời danh của ông rằng: 
Socrate là con người đã tiêu diệt ý thức huyền thoại và 
xây dựng lý trí. 

Từ đó những thời kỳ theo sau Socrate đều được coi là 
thuộc đường hướng tư tưởng triết lý chính thống, ngược lại 
những thời kỳ đi trước và càng trở lùi về trước nữa đều là 
những gì đáng bị tiêu diệt, chỉ vì chúng có tính cách mông 
lung như huyền thoại hay bất xác như những vũ trụ luận 
vât lý khởi thủy. 

— Từ uũ trụ luận theo thần minh luận đến vů trụ luận 
theo thiên nhiên vât lý. 

Trước hết, sự mông lung, phi lý đã thể hiện ngay trong 
những câu chuyện biến ngôn, hoang đường hay những tin 
tưởng mê tín, những thể chế xã hội và lối sống thường 
nhật còn được truyền tụng rộng rãi trong dân gian do 
những tôn giáo địa phương, bản thố hay những tôn giáo 
"huyền bí” từ những văn minh lân cận đem lại. 

Tất cả những yếu tố ấy đã kết tỉnh thành một bầu 
không khí tư tưởng cộng đông có tính cách bộ lạc, không 
phản tinh, không cá tính, không tự do. 


MÒ ĐẦU 33 


Johannes Hirschberger dā tóm tăt båu không khí huyên 
thoai trên nhu sau: 


“Huyền thoại là sự tin tưởng của quân chúng vào những 
thắc mắc vĩ đại về vũ trụ và cuộc đời, về thần thánh và 
con người. Huyền thoại ra lệnh cho dân gian những gì 
phải nghĩ và phải làm ở đây. Người ta đã thừa hưởng được 
huyền thoại truyền thống của dân chúng mà không có suy 
nghĩ, chỉ tin tưởng mù quáng Ì. 

Trên một bình diện cao hơn, thậm chí những hình 
ánh đầu tiên về vũ trụ đã thường được gọi là “Những va 
trụ luận sơ khai” (Cosmogonies primitives) do những áng 
văn chương bất hủ như Iliade và Odyssée của thi hào 
Homère hay do những bài ca kỳ diệu của Hésiode, cũng 
còn mang vết tích của huyền thoại. Thật vậy, thay vì giải 
thích nguồn gốc vũ trụ một cách hợp lý theo lý trí hay theo 
vật lý, Homère và Hésiode quan niệm sự hình thành vũ 
trụ xuất phát từ lịch sử của các thần minh. 


Sử gia Hérodote đã ghi nhận điều đó: chính Homère 
và Hésiode đã sáng nghĩ ra một thân mình luận (théogonie) 
cho dân Hi Lạp xưa, vì họ đã đặt tên cho mỗi vị thần và 
phân công việc, nghề nghiệp cho các ngài. 

Ghi lại sự kiện ấy, J. Burnet còn phát biểu sự đồng ý 
kiến với sử gia Hérodote như sau: “Đó là điêu rất chính 
xác, vì trong trí óc con người (Hi Lạp xưa), các vị thân 
trong điện Olympe của họ chính là những vị đến thay chỗ 


1. Er (der Mythos) ist der Glaube der Gemeinshaft in den grossen Fragen 
von Welt und Leben, Gottern und Menschen, der dem Volk angibt, was es hier 
zu denken und zu tun hat, Man übernimmt ihm aus der überlieferung der Volkes 
unreflektiert, glaubig und blind. (GPh I, tr. 10) 


34 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


các vị thần địa phương xưa kia. Công trình đó là của 
Hésiode, nhưng củng là của Homère” !, 

Tuy nhiên, trong hai người, Hésiode thường được coi 
là người có công hơn về phương diện (hẩn minh luận: một 
là vì ông đã ghi lại danh sách các thần một cách rõ ràng, 
có hệ thống để loại bỏ những gì hoang đường. mê tín ra 
ngoài, hai là trong những bài ca của ông, người ta đã có 
thể khám phá thấy yếu tố sơ đẳng cho một khoa học và 
lịch sử tương lai của xứ Ionie. 

Đó cùng là những nhận xét của J.Burnet. Ông viết: 
“Những nét sơ đẳng của khoa học tương lai và lịch sử 
tương lai của xứ lonie phải được khám phá trong những 
bài ca của ông và hơn ai hết, ông (tức Hésiode) đã thực sự 
đẩy những ý tướng cũ rich kia vào chỗ suy tàn, ngay trong 
chính việc ông cố gắng chặn đứng sự suy tàn ấy. Thật vậy, 
thần minh luận là một cố gắng thu gom tất cå mọi câu 
chuyện liên hệ với thần minh thành một hệ thống. Nhưng 
bao giờ một hệ thống cùng tất nhiên là một lát búa tử thù 
giáng trên những gì còn hoang đường như những huyền 
thoại ?. 

Nhưng công trình lớn nhất của Hésiode không phải 


1, Hérodote nous dit que ce furent Homère et Hésiode qui créèrent une 
Thé Au. » pour les Hellenes qui donnèrent aux dieux leurs noms, distribuèrent 
enue eux les emplnis et les arts, et cela est parfaitement vrai. Le panthéon 
olympien prit dans '2s esp:Ìts des hommes la place des vieux locaux, et ce fut 
là aussi bien l'œuvre d'Hésiode que celle d'Homere (Aurore, tr.8). 

2. Les rudiments de la future scence et de la future histoire ioniennes doivent 
être recherchées dans ses poèmes, et il (Hésiode) hi réllement plus que 
quiconque pour hâter la décadence de ces vieilles idees, tout en cherchant à 
l'arrêter La Theogonie est une tentative pour réduire en un seul système toutes 
les histoires relatives aux dieux. et un système est nécessairement fatal à une 
chose aussi arbitraire que la mytho logie. (Aurore, tr 75) 


MỞ ĐẦU 35 


chỉ trình bày thần minh luận như một thân minh luận, 
ngược lại như đã nói, “thần minh luận của ông nhằm mục 
tiêu vũ trụ luận ' vì ông đã ghi lại hai bộ mặt thần có tính 
cách vũ trụ luận là Chaos và Eros. 


Thần Chaos tượng trưng cho nỗ lực tư tướng muốn 
hình dung vũ trụ lúc còn “hỗn mang”, nhưng “hôn mang” ở 
đây không phải một cái gì con hôn độn, vô hình, vô tượng 
theo nghĩa “chaos” ngày nay, mà là “hỗn mang” theo nguyên 
từ Hi Lạp “Chaos”, tức là một cái lô hay một vực thẳm mở 
rộng, nhưng trong đó chưa có một cái gì xuất hiện (Burnet: 
Sd, tr.9). Giáo sư d'Aster giải thích thêm rằng: “Đó là 
những bước dò däm để di tới một ý niệm diễn tả tình 
trạng xáo trộn giữa có và không như Thần Chaos - sự 
trống rỗng vĩ đại, mà thi sĩ Hésiode đã ghi ớ đầu quyển 
Thần mình luận của ông” ? 

Thần Eros được ghi nhận để giái thích quá trình sinh 
trưởng và tuần hoàn của vũ trụ. Theo d’Aster, Eros tượng 
trưng cho sinh lực của dàn ông 3 để sinh sản ra muôn vật, 
muôn loài trong vũ trụ. 

Bên cạnh hai bộ mặt vĩ đại ấy, vũ trụ thần luận còn 
ghi thêm một hay hai loại bộ mặt nhỏ khác: một phần 
tượng trưng cho những sức mạnh nguyên thủy, một phần 
tượng trưng những ý niệm trừu tượng, vi dụ Thần Gaia 
Đất mẹ với “bộ ngực” vĩ đại nuôi dưỡng được vạn vật, rồi 
Thần Zeus tượng trung cho nguyên lý sinh dé hay Chtonia 


1. “Sa Théogonie est en même temps une cosmogonie". (Sa, tr 8) 

2. On assiste d'abord à des tâtonnements pour rélablir quelques notions 
qui désigneront un état intermédiaire entre l'être et le néant - comme le chaos, 
le vide béant. que le Poète Hésiode met au commencement de sa théogonie 
(HPh. tr.48). 

3. La force virile Sd: tr.45. 


36 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


tượng trưng cái bụng to chứa đựng được muôn vật. Sau 
cùng Thân Chronos (trừu tượng) tượng trưng cho thời gian. 


Nói tóm lại, đặc điểm chung cho các vũ trụ thân luận 
này là tìm về nguồn gốc nguyên sơ của vũ trụ, ở đó có các 
thần hoặc là Chronos hoặc là Zeus v.v... ngự trị. 


Đó chính là dièu Aristote nhận định khi ông phân 
biệt một bên là "các nhà thần minh luận”, một bên là các 
nhã vừa thần minh luận vừa triết gia. 


Những vũ trụ thần luận này rõ ràng mang hình thức 
giống như những “sáng chế luận” sơ khai và bán khai mà 
Mircea Eliade có nói trong Aspects du Mythe 1. 


Như thế những vũ trụ luận này sẽ bi Socrate, người dé 
xướng suy tư theo lý trí tiêu diệt dần. 


~ Từ vü trụ luận theo thiền nhiên våt lý học đến triết 
học suy lý. 

Vậy vũ trụ thần luận sẽ phải nhường chỗ cho vũ trụ 
luận theo thiên nhiên vật lý. Đó là công trình của các nhà 
tư tưởng mà Aristote gọi là các “triết gia thực thụ”. Vì theo 
Aristote, huyền thoại không có tính cách khoa học (Méta, 
B, 4) ?, các “nhà thần minh luận” đã được hấp thụ huyền 
thoại ở truyền thống xưa mà không có chứng minh gì cả. 
Nhưng theo Aristote, triết lý phải được xây dựng trên những 
chứng minh. Từ đó một phương pháp luận được dè ra để 
phân biệt huyền thoại và triết lý (mythos và logos). 


Hirschberger viết: “Đối với huyền thoại, triết lý là 


1. Và theo Burnet, những vũ tru luân này cũng không có gi cao hơn những 


vũ trụ luận của dân Maori man ro $ d 
3 Vì khoa học cũng như triết hoc - một khoa học cao nhất - déu phải căn cứ 
trên những chứng minh, nhưng (chủng tôi thêm để giải thích). 


MỞ ĐẦU 37 


một cái gì thực sự mới mẻ, vi ở đây con người không còn 
tin tưởng mù quáng vào thần thánh của quần chúng nữa, 
mà với tư cách cá nhân, họ đứng tự lập, tự giải phóng 
mình và hành động như một kẻ thành niên, thực nghiệm 
và tự chứng minh điều mình tư tướng và coi là chân lý. 


Đây là một khuynh hướng tinh thần khác hắn với ý 
thức huyền thoại” !. Vũ trụ luận vật lý khai sinh từ tinh 
thần triết lý ấy. 

Quả vậy, sự thay đổi nhanh chóng của vạn vật trong 
thiên nhiên là mối bận tâm, suy nghĩ thường xuyên cho 
con người. Bỡ ngỡ, như Platon nói, lại là khởi điểm cho 
bất cứ khuynh hướng triết hoc nào. Nhưng suy tư triết lý 
không bao giờ bằng lòng với những giải đáp hời hợt, phiến 
điện, vì từ Đông chí Tây, luôn luôn triết lý được coi là truy 
nguyên tới “cùng kỳ lý” hay tới “những nguyên nhân tối 
hậu”. 

Với người Hy Lạp xưa, như đã nói, cùng kỳ lý hay 
nguyên nhân tối hậu của vũ trụ là thân thánh. Nhưng 
khuynh hướng suy lý theo lý trí của người Hi Lạp sau đó 
không thể chấp nhận một tâm não huyền thoại như thế 
lâu hơn nữa. Burnet nhận định rất chí lý rằng: “Khi thôi 
không kể những chuyện hoang đường nữa là lúc các nhà 
bác học Milet đã thực sự bước một bước vĩ đại” ?. Bước tiến 
ấy là bắt đầu nhìn nhận “cùng kỳ lý” hay “nguyên nhân 


1. Die Philosophie ist gegenüber dem Mythos wirklich et was Neues. Man 
lebt nicht mehr blindglaubig aus dem Geistesgut der Gemeinschaft, sondern 
das Individuum wird ganz auf sich selbst gestellt und muss sich frei und mundig 
nun allenin erarbeiten, prüfend und beweisend was es denken und für wahr 
halten will. Das ist eine andere Geisteshltung als die des Mythos (Sd tr.12) 

2. C'est en cessant de dire des contes que les hommes de science de Milet 
firent un pas réel en avant (Sd. tr 10) 


38 LICH SU TRIÊT HOC TÂY PHƯƠNG 


tối hậu” của vạn vật không còn phái ở nơi thân thánh mà 
lại ở chính những hành chất sơ bản nội trong thiên nhiên. 

Đó là bước đầu cho một sự tuyệt giao với ý thức huyền 
thoại. Tuy nhiên hình như sự tuyệt giao vẫn chưa có thê 
dứt khoát, như sẽ trình bày sau đây. 


Nhưng để tom lược và thiết định một vài đặc tính căn 
bản, chung cho tất cả các trường phái này có thể theo giải 
thích sau đây của Burnet: 

Trước hết, nên chú ý rằng đây là những nguyên tắc và 
ý niệm rút từ triết học Hi Lạp về sau, tức là theo những 
triết học đã có căn bản, hệ thống vững chắc, chứ không 
phải của những trường phái đầu tiên, đang nghiên cứu. 

Vậy có thể hình dung rằng khi bỡ ngỡ suy tư trước sự 
biến đổi không ngừng của vạn vật, các triết gia Hi Lạp 
đầu tiên đã lý luận như sau: 

“Từ cái không không thể có gì được” Ì hay “không thể 
giản lược cái có vào cái không” ? 

Đó là một nguyên tắc sau này mới được Parménide 
thiết định một cách minh bạch. Nhưng đằng sau mọi chủ 
trương vũ trụ thiên nhiên ở đây đã hé thấy nguyên tắc ấy. 
Theo lối trình bày trên, tuy được diễn tả thành hai công 
thức khác nhau nhưng nguyên tắc ấy chỉ muốn nói rằng: 
bất cứ cái gì có trong thiên nhiên này cũng đều phải do cái 
gi có mà phát sinh, chứ không thể do cái không. Rồi khi 
phải trở về với chỗ đã do đó mà phát sinh, mọi cái gì có 
cùng phải tré vè uới cái có, chứ không thë trở vê uới cúi 
không. 


1. Rien ne nait de rien = 2x nihilo nihil). (Burnet., Sd tr.11) 
2. Rien ne se réduit å rien (Sd.. tr.11) 


MÖ ĐÂU 39 


Vậy cái có ở đây được quan niệm như nơi phát sinh và 
trở vê của vạn vật theo người Hi Lạp xưa hay ít ra theo 
những sử liệu của triết gia sau này còn ghi lại, cái có ấy 
được diễn tả bằng danh từ arehè (nguyên lý hay khởi đầu) 
và phusis (thiên nhiên hay chính sự (rien nd mà vè sau 
bị hiểu sai là vũ trụ vật lý khi dịch ra ngôn ngữ ngày nay 
là Physique). Nhưng danh từ arehe hảu như không được 
nói đến hay rất ít được nói đến. Ngược lại, danh tù Phusis 
rất thông dụng và bao hàm nhiều ý nghĩa đặc sắc, phong 
phú. 

Như thế, danh từ này hình như có một giá trị quan 
trọng cho tất cả lịch sử triết học kë từ thời thi ca bi kịch, 
đến các trường phái trước Socrate, Aristote và cho đến các 
thi sĩ ngày nay như Hölderlin và Heidegger. 


Burnet đã ý thức được tầm quan trọng ấy khi ông 
nhận định rằng: “Theo chúng tôi biết thì không có một 
triết sử gia nào lại không phải công nhận rằng danh từ 
được các nhà vũ trụ luận xưa dùng dé diễn tả ý niệm vê 
nguyên chất trường tôn và sơ bản không là một danh từ 
nào khác hơn là danh từ Phusis” (Sd, tr.12 - 13). 


Các triết gia sau này như Platon và Aristote mỗi khi 
phải nói tới triết lý xưa này, cũng dèu dùng danh từ Phusis 
theo nghĩa nói trên, nên họ thường goi các tảng văn (frag- 
ments) của các trường phái này là “Peri phuseos” (bàn về 
thiên nhiên) (Platon. Lois, 892c; Aristote. Physique B, 1,193 
a 21) 

Vậy theo ngôn ngữ triết lý Hi Lap, Phusis thường có 
nghĩa là cái gì nguyên sơ, nền tảng và trường tôn đối lập 
những gi có sau, dẫn xuất và di dịch hay có nghĩa là cái gì 


40 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


có đó như hiển nhiên, đối lập những gì được kiến tạo hay 
đang thành hình” !. 


P.M. Schuhl cũng ghi nhận nghĩa ấy như sau: “Phusis 
không có nghĩa là thiên nhiên (vật chất) đối lập với tỉnh 
thần mà có nghĩa là những gì mọc lên, tăng trưởng, tức là 
một sinh trưởng linh động” ?. 

Phusis cồn là cái gì có tính cách £rường sinh (immortel) 
và “luôn luôn trai tré” (toujours jeune) (Burnet Sd. tr.12, 
chú thích 2). Hai đặc tính ấy đã được thi sĩ Hölderlin mô 
tả trong bài thơ bất hủ của ông nhan đề là “Như một ngày 
lễ...” (Wie wennan die Feiertage... = comme au jour de 
Die A7 

Riêng với Heidegger, hình như quan niệm Phusis còn 
được coi là nên tảng cho tất cả tu tưởng căn nguyên của 
truyền thống bi kịch Hi Lạp và của thi ca Hölderlin, do đó 
cũng là nên tảng và nguồn suối cho tư tưởng căn nguyên 
mà ông chủ trương và muốn cho tư tưởng phương Tây trở 
véi 

Đó là sơ lược một hai tài liệu về danh từ Phusis và 
tầm quan trọng của nó. 

Nhưng hình như quan niệm này đã bị hạn hẹp ngay từ 
các trường phái vũ trụ luận Milet, nghĩa là theo Burnet: 


1. Dans le langage philosophique pur, Phusis désigne toujours ce qui est 
primaire, fondamental et persistant par poopsition à ce qui est secondaire, dérivé 
et transitoire; ce qui est “donné” par opposition à ce qui est fait ou "devient" 
(Sd, tr.13) 

2. La Phusis designe, non la nature que nous opposons à l'esprit, mais ce 
qui pousse, ce qui croit, la géneration vivante (Formation, tr.191) 

3. Xem M. Heidegger. Approche de Holderlin. Bd Pháp, tr. 73. 74. 

4. Xem M. Heidegger. Einfuhrung in die Metaphysik Kap. IV và J.Wahl. Vers 
la fin de l'ontologie, tr.218 - 220) 


MỞ ĐẦU 41 


“Điều đã được các triết gia Ionie thực sự chú ý (về ý nghĩa. 
danh từ Phusis) chính là sự đi tìm một nguyên chất sơ 
bản” ! 

Theo đó phải hiểu rằng: “Vạn vật trong vũ trụ này 
thay đổi không ngừng, đang có đó rồi không có đó nữa. 
Nếu vậy hiện hữu của chúng không phải là một hiện hữu 
đích thực hay vững chắc. Vậy chỉ duy có nguyên chất sơ 
bản là những sự vật có thực và trường tôn, vì nguyên chất 
sơ bản này mới chịu đựng được mọi biến thái và chỉ có vận 
hành của nó mới sinh sản ra những biến thái ấy, rồi cùng 
những biến thái, vạn vật lại chịu sự chi phối của định luật 
tỷ lệ hay bù trừ. Vậy chỉ có vận hành ấy mới bảo đảm cho 
vạn vật được sự trường tôn và uững chắc, mặc dù sự biến 
dịch liên miên và sự tiêu diệt thường xuyên của chúng”. ? 

Nói tóm lại, theo Burnet: “Triết học (này) khởi sự cũng 
như chấm hết với việc nghiên cứu cái gì bât dich trong sự 
chuyển dịch lưu ly của vạn vật” 3. 

Theo nguyên tắc ấy, các vũ trụ luận này lại thường 
được phân làm hai loại, tuy tất cả đều khởi sự giảng nghĩa 
mọi nguồn gốc vũ trụ từ một nguyên chất thuộc vũ trụ 

1. De la signification du mot Phusis ` "Ce qui intéressait réellement les 
philosophes ioniens, c'était la recherche de la substance primitive” (Sd. tr.14) 

2. Ils voyaient cependant que “les choses particulières venaient toujours à 
l'existence et cessaient d'exister, et il résultait de cela que leur existence n'était 
pas une existence vraie ou stable. Les seules choses qui fussent réelles et 
éternelles étaient la matière originelle qui subissait toutes ces transformations, 
et le mouvement qui donnait naissance à celles - ci, auxquelles fut bientôt 
ajoutée cette loi de proportion ou de compensation qui, en dépit du continuel 
devenir, et de la disparition continuelle des choses, assurait la permanence et 
la stabilité relatives des diverses formes d'existence qui contribuent à former le 


monde (Sd, tr.11) 
3. La philosophie commence comme elle finit, par la recherche de ce qui 
est immuable dans le flux des choses. (Sd. tr 11) 


ER LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


thiên nhiên vật chất, do đó đã khác biệt hãn các vũ trụ 
luận có tính cách huyền thoại xưa. 

Sự phân chia ấy căn cứ trên nội dung lý thuyết của hai 
khuynh hướng vũ trụ luận thiên nhiên khác nhau: một 
đàng quan niệm vũ trụ được cấu thành từ một nguyên chất 
sơ bản duy nhất nào đó trong số các hành chất hữu hình 
mà giác quan ta nhìn thấy được; một đàng nhìn vũ trụ cấu 
thành từ nhiêu hành chất hợp lại, nghĩa là thay vì xây 
dựng tất cả sự hình thành và phát triển của vạn vật trên 
một nguyên chất trường tôn duy nhất như những trường 
phái đi trước, nhất là trường phái Elée, các triết gia đi sau 
muốn phân tán nguyên chất trường tôn ấy thành nhiều 
hành chất !. 

Do đó, chúng ta sẽ phân các vũ trụ luận sau này theo 
hai tiêu đề trên. 


1. On divise l'être permanent... la substance, en une pluralité d'éléments 
(d'Aster HPh., tr 57) 


Chuong I 


VÜ TRU LUÂN THEO 
NGUYÊN CHẤT SO BÁN 


Trường phái Milet (école milésienne) gòm THALÈS - 
ANAXIMANDRE - ANAXIMENE. 

Nội dung lý thuyết tổng quát giải thích theo mấy nguyên 
tắc đơn sơ như vừa trình bày trên kia là điêu tương đối dễ 
chấp nhận. 

Nhưng khi bước vào lĩnh vực lịch sý về mỗi trường 
phái và mỗi nhà tư tưởng trong trường phái thì hầu hết 
mọi triết sử gia đều cảm thấy lúng túng. 

Về ý thức sự khó khăn ấy thoạt khi mở đầu trình bày 
lịch sử triết học, E. Bréhier, tác giả bộ lịch sử triết học 
khá vĩ đại, cũng đã phải thú nhận như sau: 

Thiết định tầm quan trọng và ý nghĩa về phong trào 
văn hóa, nhất là triết học ở thế kỷ thứ VI (trước Công 
nguyên) là một việc khó vì không có sử liệu rõ ràng. Thalès 
đã không viết chỉ cả; người ta chỉ biết ông qua truyền 
khẩu và sự ghi nhận của Aristote. Nên sử liệu vå ông 
không xa hơn Aristote; Anaximandre, Anaximène cả hai 
đều được coi là tác giả quyển Peri phuseos bằng văn xuôi, 
nhưng thực sự nhan đề ấy đã do Aristote và trường phái 
của ông đặt cho (HPh, 1, tr.41 - 42). 


44 LICH SỨ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Vì thế tất cả những chỉ tiết sử liệu về những trường 
phái này đều có tính cách phóng đoán, không chính xác. 
Tuy nhiên về một số dữ kiện, hầu hết các triết gia đã đồng 
ý công nhận như sau: 


Thalès 
(Phỏng năm 624 - 547) 


__ Binh trưởng ở đô thị Milet, trên bờ biển Carie (Tiểu 
À). Lúc bấy giờ Milet là trung tâm thương mại phôn thịnh 
nhất của lonie. Nơi đây người ta am tường những miền 
duyên hải thuộc Địa Trung Hải và Cận Đông. Đây cũng là 
nơi người ta đã có được những kiến thức thực nghiệm và 
kỹ thuật về hàng hải, thương mại, chinh phục thuộc địa và 
xây dựng dên thờ (vi dụ: hầm mà Eupalinos đã xây dựng ở 
Samos). 

Hơn nữa, đô thị nhỏ bé này đã được coi là nơi khai 
sinh ra những tinh hoa đầu tiên cho văn minh Hi Lạp. 
Trong truyền thống cổ đại, Thalès là một trong số “bảy vị 
hiển triết” vẫn còn linh động trong trí óc của người dân Hi 
Lạp: một vài ý kiến và quy luật minh triết của họ đã kết 
tỉnh thành một căn bản sơ khởi cho triết lý thực tiễn. 

* Sử liệu liên quan đến bảy nhà hiên triết này đã được 
thu gọn trong quyển Chuyện vê bảy danh nhân (Roman 
des sept sages). Nhưng người ta biết được về Thalès một 
phần cũng do quyển truyện này và do quyển Placita của sử 
gia Hérodote nữa. 

Theo những sử liệu trên, Thalès đã học hỏi được một 
ít kỹ thuật về hàng hái từ xứ Phénicie. Có lẽ cũng vì vậy 
mà người ta coi ông là thuộc dòng giống Phénicie. 


Thalès còn nói tới lý tion vê những trận lụt ở sông 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SƠ BẢN 45 


Nil và du nhập hình học của Ai Cập vào Hi Lạp. Do đó 
người ta đã ức đoán rằng Thalès đã sống ở Ai Cập hay ít 
ra đã có liên lạc với những nhà trí thức Ai Cập. 

Một sự kiện quan trọng hơn thường được ghi nhận là 
Thalès đã có tiên đoán một cuộc nhát thực (éclipse de 
soleil) xảy ra vào năm 585. Lời tiên đoán ấy có ảnh hưởng 
chính trị vì nó biểu hiện cho sự chấm dứt chiến tranh giữa 
hai dân tộc lân bang là Lydie và Médie. Tiên đoán ấy còn 
được các nhà thiên văn học sau này công nhận là một sự 
kiện chính xác. Sự chính xác ấy hình như Thalès cũng đã 
học hỏi và tính toán theo phép tính chu kỳ 223 tháng âm 
lịch. 

Đó là một vài sở trường có tính cách khoa học không 
thuộc phạm vi triết lý còn được ghi lại vê Thalès. 

* Trong phạm vi triêt lý, trước hết người ta thường còn 
nhớ câu chuyện khôi hài:khi đang suy nghĩ những vấn đẻ 
triết lý cao siêu, bỗng nhiên Thalès rơi xuống giếng, trước 
sự chế giễu và mia mai của cô đẩy tớ (Théètete 174a). Tuy 
nhiên theo Burnet hình như câu chuyện này không có thực. 
Cé lẽ là câu chuyện của Platon bia ra để chế giêu sự vô ích 
của “triết học” (sophia) (Sd, tr. 46. chú tích số 2). 

Dù sao, Aristote cũng đã gọi ông là “Cha sinh ra triết 
học” (Métaphysique A, 3.983 D 20) 

* Nội dung lý thuyết: hầu hết các triết sử gia cũng như 
các nhà nghiên cứu vũ trụ luận của Thalès đều chỉ còn nhớ 
được duy nhất ý tướng sau đây của ông: Tế! cả mọi sự våt 
đều là nước” (Tout est eau). Nước là bản nguyên của mọi 
cái tòn tại. Công thức ấy lại được coi là duy nhất về nên 
tảng cho vũ trụ luận của ông. Ngoài ra không còn một chỉ 
tiết nào cả. Theo giải thích về quan niệm Phusis trên, ta 


có thể công nhận ngay rằng với Thalès, quan niệm nguyên 
= 


46 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


chất sơ bán cho sự biển thái di dịch cúa van vât là nước. 

Tuy nhiên, bền cạnh công thức ấy vẫn còn thấy ghi 
thêm một số chi tiết khác, nhất là trong những sáng tác 
của Aristote. Hermann Diels đã thu thập những chỉ tiết ấy 
thành một bản tài liệu thời danh cho tất cả thời kỳ triết 
học trước Socrate này, với nhan đề là Những tån van của 
các triết gia trước Socrate (Die Fragmente der Vorsokratike, 
Berlin, 1906) một tài liệu cần thiết cho những ai nghiên 
cứu thời kỳ này. 

Theo đó, Burnet ghi lại mấy nét độc đáo sau đây: 

Vũ trụ luận cúa Thalès theo tài liệu của Aristote, gồm 
trong ba chủ đề: 

1. Trái đất trôi bập bênh trên mặt nước (La terre 
flotte sur l’eau) (Aristote. Méta. A 3, 983b 21, De Coelo, B 
13, 294a 28) 

2. Nước là nguyên nhân thể chất của vạn vật (L'eau 
est la cause matérielle de toutes choses) (Méta. A 3, 983b 
20) 

3. Vạn vật chứa đầy thần thánh. Nam châm là vật 
sống, vì nó hút được sắt (Toutes choses sont pleines de 
dieux. L'aimant est viant, car il a la puissance de mouvoir 
le fer) (De anima À 5, 411a 7 và 2, 405a 19). 

Tuy được diễn tả bằng một ngôn ngữ đã khá chuyên 
môn !, những ý tưởng then chốt của vü trụ luận Thalès 
vẫn còn hiện hình nguyên vẹn trong chủ dê hai, tức là 
nước nguyên chất sơ bản cho sự biến thái muôn hình vạn 
trạng của vạn vật. Nó là nguyên chất sẽ còn tồn tại và 


1 Nguyên nhân thể chất thuộc lý thuyết vẽ 4 nguyên nhản của Aristote, 
ơn nữa tiêng “thê chất" (mataria) của Aristote đã có nghĩa “thụ động” (passivitẻ) 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHAT SƠ BẢN 47 


vững chắc mãi mãi qua muôn vàn biến dịch, dị đồng cúa 
vạn vật. 

Chủ đề thứ nhất chỉ có nghĩa theo sự giải thích trên 
đây của chủ đề hai: trái đất là biến thái của nước. 

Nhưng theo Burnet nên chú rằng ớ đây không phải 
Thalès trả lời cho câu hỏi thông thường như vạn vật do 
nguồn suối nào mà ra, tương tự câu: Chúng ta do dâu mà 
có? (d'ou venons - nous?) Nếu thế, câu trả lời sẽ phải là “do 
thần thánh” hay do “một nguyên nhân nào ngoại tại” với 
thiên nhiên mà vạn vật và chúng ta có. 

Nhưng không, ở đây theo câu trả lời trên, phải hiểu là 
câu hỏi có thể hói rằng: “Vạn vật được cấu thành do nguyên 
chất sơ bản nào?” Thalès trả lời là do „ước |. 


Một cách vắn tắt, trong tiếng Việt có thể trình bày sự 
khác biệt giữa hai câu hỏi như sau: Thalès không bot câu: 
Căn nguyên vạn vật là gì? mà lại hỏi: Căn ban vạn vật là 
gì? 

Xa hơn chút nữa Burnet kết luận rằng: “Trong số các 
sự vật ta biết được, thì hình như nyóc mang được nhiều 
hình thức khác nhau nhất. Nó thể hiện cả ở trạng thái 
rắn chắc, cả ở trạng thái lỏng và cả ở trạng thái hơi bốc 
lên được; do đó Thalès rất có thể tưởng tượng như nhìn 
thấy quá trình của vũ trụ xuất phát từ nước rồi lại trở vẻ 
nước, thao điễn ra trước mắt ông” ? 


1. Et nous sommes peut-être en droit de soutenir que la grandeur de Thalès 
consiste en ce qu'il fut le premier à se demander non pas quelle était la chose 
originelle, mais quelle est maintement la chose primordiale, ou, plus simplement 
encore, de quoi le monde est fait. La reponse qu'il fit à cette question fut d'eau 
(Sd, tr.48) 

2. De toutes les choses que nous connaissons, c'est l'eau qui parait prendre 
les formes les plus variées. Elle nous est famillière à l'etat solide à l'état liquide 
et à l'état de vapeur, de sorte que Thalés peut fort bien s'être imaginé voir se 
dérouler devant ses yeux le processus du monde partant de l'eau pour revenir 
à l'eau (Sd. tr 50) 


48 LICH SU TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Bréhier giải thích thêm ý tưởng trên như sau: theo ý 
của chủ đề hai do Aristote thiết định thì Aristote rõ ràng 
đang muốn tìm trong các triết học xưa câu trả lời cho thắc 
mắc của ông là “các sự vật được cấu thành do våt chất 
nào?” !. Nhưng tiếng vật chất ở đây đã mang một ý nghĩa 
đặc biệt nhất là khi nó được gắn liền với tiếng nguyên 
nhân. Do đó câu hỏi Aristote đặt ở đây là đặt theo ngôn 
ngữ của Aristote và theo đường hướng lý thuyết của ông, vì 
ông đang tìm trong sự vật phân biệt ra hai khía cạnh: vật 
chất (matière) và mô thức (forme). 

Nhưng với các triết gia trường phái Milet thì câu hỏi 
ấy phải được đặt trong một viễn tượng khác hắn. Viễn 
tượng ấy gồm hai loại vấn đề: 

— Một loại có tính cách ký thuật khoa hoc (des 
problèmes de technique scientifique), ví dụ quan sát bản 
chất và nguyên nhân của những khí tượng hay hiện tượng 
thiên văn, những trận động đất, gió, mưa, sấm chớp, nhật 
thực, nguyệt thực. Do đó, Anaximandre mới được người 
sau coi là có những khám phá ra đồng hồ mặt trời (Gno- 
mon = Cadran Solaire) và đã phác họa ra được những 
đường nét cho đông chí, hạ chí v.v... ! 

* Nhờ những quan sát hiện tượng thiên nhiên ấy, các 
nhà bác hoc ở Milet mới chú ý tới hiện tượng nước bốc 
thành hơi và tự nhiên hiện tượng ấy gợi lên khắp nơi ý 
tướng rằng sức nóng cua các vì tỉnh tú được bảo trì do sự 
ấm ướt, mà chúng hấp thụ được của nước biển? Thế rồi 
nước lại rơi xuống mặt đất thành mưa và sau cùng theo ý 


1 Ce qu'Aristote cherchait avant tout dans leur enseignement, c'était une 
réponse à cette question. quelle est la matière dont sont faites les choses 
HPhl 1 tr 42) 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHÂT S0 BẢN 49 
nghĩ của các nhà vũ trụ luận đầu tiên, nước lại biến thành 
đất. (Burnet. Sd., tr.50) 

— Từ đó mới nảy sinh ra loại vấn đề thứ hai có tinh 
cách vů trụ luận (Problème cosmologique) và theo Thalès, 
nước mới được coi là nguyên chất sơ bản cấu thành vạn 
vật trong sự biến thái không ngừng của chúng !. 

Đó cũng là nhận định của d'Aster. Ông viết: “Nguyên 
chất sơ bản của vạn vật là nước, tức cái gì lưu chảy, cái gì 
ẩm ướt. Những quan sát liên quan đến tác dụng của nước 
khi nó làm phì nhiêu sự vật, hay những quan sát sự sinh 
sản và bảo trì của mọi sự sống, những thí nghiệm địa dư 
và khí tượng về ảnh hưởng của biển và các sông ngòi trên 
sự cấu thành của đất. Đó là những nguyên tố đã giúp rất 
nhiều cho sự hình thành của những giả thuyết trên” ?. 

Nhưng tiếp đó đ'Aster còn nêu ra một nhận xét khác 
độc đáo nói lên vết tích huyền thoại còn sót lại trong vũ 
trụ luận tự xưng là thiên nhiên của Thalès. 

DAster viết:: “Đó là những yếu tố đã giúp rất nhiều 
cho sự hình thành của giả thuyết trên và bằng một ảnh 
hưởng đến sau, cho cả một số những yếu tố có tính cách 
huyền thoại như câu chuyện về người cha của các thần và 
của cá loài người, đó là thần Oceanos bao vây cả trái đất”? 


1. Bréhier. HPh. Sd tr. 42 - 45 

2. La substance première de toutes choses serait l'eau, le fluide, l'humide 
Des observations relatives à l'action fécondante et fertilisante de l'eau, sur la 
production et la conservation de toute vie, des expériences géographiques et 
météorologiques concernant l'influence de la mer et des fleuves sur la consti- 
tution des terres ont du contribuer grandement à former cette hypothèse, ainsi 
que, par un effet tardif, certains éléments mythologiques, comme l'histoire du 
père, des dieux et des hommes (Oceanos), qui entoure la terre tout entière 
(Sd. tr.49). 


50 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Đó cũng là ý tưởng giúp giải thích chu dè thứ ba đã 
ghi trên của Thalès. Theo ghi nhận của Aristote, hình như 
Thalès còn tin tưởng rằng “Vũ trụ có linh hồn” và vạn vật 
bị chỉ phối bởi một “sinh lực” nào đó. Do đó nhiều học giả 
cho rằng Thalès chủ trương duy hồn và vật hoạt luận. 

Nhưng Burnet không chấp nhận những ý kiến ấy và 
cho rằng: chủ đề trên với hai câu, một về thân, một về sự 
sống (trong nam châm), chỉ là những sáo ngữ (apothéose) 
của người xưa. Mỗi khi muốn cho những sáo ngữ ấy có giá 
trị và đáng tin, họ đem gán cho một ông hiền triết nào đó. 
Đây là trường hợp của Thalès (Sd. tr. 50 - 52). 

Tuy nhiên với quan niệm Phusis và những do kiện “sử 
liệu”, nhất là những điều sẽ nói sau về một số lối giải 
thích khác có thể có (ví dụ giải thích theo thần bí của 
Joël), chúng ta có thể ghi nhận ở đây ý kiến của d’Aster về 
vấn đề: 

“Thể chất, bản thể chính là nguyên chất ấy; nhưng ở 
đây chưa có ý niệm “thụ động tính” trong ý niệm bản thể; 
vì nguyên chất sơ bản này trước hết đã được tưởng tượng 
như linh động (“vât hoạt luận”) và lôi cuốn vào một vận 
hành linh hoạt (...). Cho nên cái gì linh động không có 
tính cách cứng nhắc và chết chóc, mà lại biến đổi và làm 
xuất phát từ trong mình ra cái mới mẻ. Theo nghĩa ấy, 
một sự vật cha thân thánh tự nội và nó chứa đây thần 
thánh cho mọi sự, chính nó đem lại cho vạn vật linh hồn 
và sức sống”. 


1. La matière, la substance est ce premier élément; pourtand dans l'idée de 
substance n'est pas encore entrée celle de "passivité”; cette substance première 
est d'abord imaginée comme animée ("Hylozoisme") et entrainé dans un 
mouvement vivant (...) Ce qui-est vivant n'est ni rigide ni mort, mais change et 
fait sortir de soi - même ce qui est nouveau, c'est dans ce sens une chose 
divine en soi et qui emplit tout avec des “dieux” donne à tout l'âme et la vie 
{Sd tr 44) 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SO BẢN 51 


Werner hình như cũng đồng quan điểm với d’Aster khi 
giải thích ghi nhận của Aristote rằng “Với Thalès, nguyên 
chất là nước. Thực vậy. mọi sự đều được dinh đưỡng bằng 
khí ẩm ướt cả, và tất cả những mầm giống đều có tính 
cách ẩm ướt (Aristote: Méta. 1, 3, 983b, 20 - 27). Nhưng 
trong nguyên chất này có tiểm chứa một nguyên tắc vận 
hành: nó là sự sống, nó có một linh hôn. Vì vậy mà Thalès 
mới nói: Moi sự đều chứa chấp đầy thần thánh (Aristote. 
De anima. 1, 5, 411a, 8; và 2, 405a, 19 - 21)!. 

Nói tóm lại, ngoài một số chi tiết khả nghi, vũ trụ 
luận của Thalès ro ràng đã chủ trương nước nguyên chất 
sơ bản như một hành chất trường tổn và vững chắc, nên 
tảng cho mọi biến thái của vạn vật. e 


Anaximandre 
(Phông näm 610 - 546) 


Anaximandre thường được coi là một nhân vật thứ hai 
trong trường phái Milet. Theo Théophraste - một văn sĩ 
đầu tiên đã có công hệ thống hóa lịch sử triết học Hi Lạp 
- thì Anaximandre được ghi là "dëng nghiệp” với Thalès 
và con của Praxiadès. 

Tục truyền rằng Ông đã hướng dän một nhóm người 
đến định eu ở bờ biển Hắc Hải (Apollonie). 

Đó là tất cả sử liệu về thân thế Anaximandre 

* Ngoài ra, về sở trường khoa học vå kÿ thuật của ông, 


1. Pour Thalès, la substance est l'eau: toutes choses, en effet, se nourrissent 
d'humidité. et toutes les semences ont une nature humide: Mais cette matière 
renferme en soi un prineipe de mouvement. elle est vivante, elle possède une 
âme. C'est pourquoi Thalès disait que tout est rempli de dieux. 


52 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


người ta còn nghỉ được nhiều sự kiện khác nhau, ví dụ việc 
ông sáng chế ra đồng hồ mặt trời (thường được gọi là 
Gnomon) theo nguồn gốc Babylonie hay việc ông đã họa 
được một bản đồ (geographia) và nặn được một bầu trời 
(sphoera). Ngoài ra còn cho rằng ông đã khám phá thấy 
đường hoàng đạo (Zodiaque) là một đường xiên, nhờ đó 
mới quan sát được những hiện tượng khí tượng xảy ra 
trong trời đất, nhất là ở miền duyên hải xứ lonie (Bréhier). 

Tuy nhiên những sử liệu này vẫn không được mọi triết 
sử gia coi là chính xác. 

Về phương diện triết lý, thường người ta cũng chỉ còn 
nhớ được ý tưởng rất đơn giản của ông như: £ất cå đều là 
bất định (Tout est infini). Do đó người ta coi chủ trương 
của Anaximandre cũng nhằm tìm một nguyên chất sơ bản 
cho sự biến hóa của vạn vật. 

Nhưng nguyên chất sơ bản này lại có vẻ bao rộng hơn 
nguyên chất của Thalès, vì nó không bị hạn hẹp vào một 
hành chất cố định nào như Nước của Thalès. 

Vì vậy người ta thường cho rằng về phương diện vũ trụ 
luận, Anaximandre đã bước được một bước xa hơn Thalès. 

Tuy nhiên, về một số ý niệm khoa học khác, nhất là 
về thiên văn và một số chi tiết khác trong lý thuyết triết 
lý vũ trụ luận của ông, chúng ta sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi 
đọc vào chính bản văn sau đây của ông (theo trích dẫn của 
H. Diels từ Théophraste): 


“Anaximandre, người đô thị Milet, con của Praxiadès, 
đồng hương và đồng nghiệp với Thalès, có nói: nguyên 
nhân thế chất và nguyên chất sơ bản của vạn vật là bất 
định. Như thế ông là người đầu tiên đã gọi nguyên nhân 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SO BẢN 53 


thể chất bằng tên đó. Ông tuyên bố không phải nyóc hay 
bất cứ một hành chất nào trong số các hành chất được 
công nhận mà là một bản thể khác hån những hành chất 
đó, vì bản thể này bất định và từ đó mà muôn vàn trời đất 
và mọi thế giới phát sinh. 

Ông còn nói bản thể này luôn luôn trường cửu và luôn 
luôn trẻ trung. Nó lại bao quanh tất cả vũ trụ. 

Và vạn vật sẽ trở về với nó vì chúng đã từ đó mà xuất 
phát như đã có ghi chép rằng: “Vì chúng phải bồi thường 
và thỏa mãn lẫn nhau vì tội bất chính với nhau, theo thời 
gian hoạch định”. Ông ta lại nói điều ấy với một giọng 
điệu hơi có vẻ thi sĩ. 

Ngoài ra còn có vận hành thường hằng từ đó mới phát 
sinh ra muôn nghìn thế giới !. 

Theo sự phỏng đoán của Diels thì Anaximandre đã 
hoàn thành sáng tác này vào lúc 64 tuổi, khi dân Ba Tư 
đến xâm phạm chủ quyền của xứ lonie. 

Theo bản văn trên, ý nghĩa triết lý của Anaximandre 
được mô tả như sau: nguyên chất căn bản là bất định, tức 
là một vật chất không bi hạn định và không xác định. Nó 
như nguồn suối phát sinh ra những vật chất đặc thù khác. 
Hình như Anaximandre rất bỡ ngỡ khi thấy những sự vật 
đối nghịch tranh chất nhau như nóng với lạnh. khô với 
ướt. Nên ông nghĩ: vạn vật gây chiến với nhau, vì có chiến 
tranh mới có “bất chính” - một tội lỗi mà mọi vật đều phải 
mang vào thân. Bất chính ở chỗ sự vật này giâm chân 
trên sự vật khác. 

Do đó không thể chấp nhận như Thalès rằng nước là 


1. Burnet. Sd tr. 54 - 55 (xem bản văn ở cuối bai Anaximandre) 


54 LICH SU TRIẾT HOC TÂY PHƯƠNG 


nguyên chất căn bản cho van vật được, vì như thế sẽ không 
còn bất chính nữa, nghĩa là lạnh với ướt đã hoàn toàn 
thắng khô và nóng. 

Vì vậy nguyên chất sơ bản không thể là một trong 
những hành chất mà phải là một cái gì sâu xa hơn để 
những đối nghịch xuất phát từ đó và trở về đó được. 

Giải thích trên cũng rất phù hợp với điều đã nói ở 
phần đầu về quan niệm “Phusis”. 

* Burnet còn giả thuyết rằng lập luận trên chính là 
lập luận của Anaximandre hình như đã được Aristote ghi 
lại một cách trung thành như sau khi ông bàn về båt định: 

“(Mặt khác) không thể có một vật thể nhất trí và đơn 
giản mà lại bất định được; cũng không thể có một vật thể 
tách biệt với các hành chất - rồi hành chất lại do nó mà 
phát sinh như một số người lầm tưởng. Vì có những triết 
gia lại coi vật thể ấy (tức vật thể tách biệt với các hành 
chất) là bất định, mà không đặt nó trong khí hay trong 
nước. Như thế để các sự vật khác không bị hủy diệt bởi 
tính chất bất định của chúng (các hành chất) đối lập nhau 
- khí thì lạnh, nước thì ấm ướt, lửa thì nóng - và nếu một 
cái trong chúng có tính cách vô hạn, thì tất cả những cái 
khác đêu bị tiêu diệt lập túr. 

Vì vậy các triết gia ấy nói rằng bất định là cái gì khác 
hắn những hành chất khác, và từ nó mà các hành chất 
xuất phát”, (Aristote. Phys. T. 5, 204 b 22) (DV. 2,16). ` 

Nhưng hình như Aristote chỉ cố ý ghi lại lý thuyết này 
để trình bày quan niệm “våt chất sơ bản cũng có tính cách 
bất định”. (Materia prima indeterminata) của ông mà thôi. 
(Meta. a. 2. 1069b 181 DV. 46 À. 61) (Burnet. Sd, tr. 56 và 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHAT SO BAN 55 


Lối giải thích như trên hình như vẫn chưa khai triển 
triệt để được những gì còn hàm chứa trong bản văn. Theo 
Karl Jaspers trong bản văn trên duy có một câu đáng chú 
ý vì nó gây thắc mắc không ít. Ông viết: “Duy có một câu 
đã được truyền thừa lại cho ta theo hình thức hoàn toàn từ 
ngữ - đến nôi ta không biết rõ nó bát đầu từ đâu và ngừng 
ő đâu - hơn nữa nội dung của câu này lại khác hån. Sau 
đây là tài liệu quý báu ấy. Anaximandre nói: Nguyên lý 
(archè) của muôn vật là bất định (apeiron) và vạn vật trở 
về nguyên lý ở chỗ chúng đã xuất phát ra, theo luật tất 
định; vì chúng phải bồi thường và thỏa mãn lẫn nhau vì sự 
bất chính đối với nhau, theo như thời gian đã hoạch định” 
(Les grands philosophes I tr. 612). 

Từ đó Jaspers nhận định thêm rằng phát biểu trên 
đây là một trực giác siêu hình. Đó là lý do vì sao Jaspers 
đã liệt kê Anaximandre vào số những nhà siêu hình học 
căn nguyên (Ceux dont la pensée sourde de l’origine) (sd 
tr. 603). Trong viễn tượng ấy, câu nói trên hình như không 
phải một câu ngắn như vậy - mà có lẽ là một “tản văn” 
trích từ một tuyết trình dài. Do đó, khó dùng những khái 
niệm luận lý của tư tưởng sau này mà giải thích nổi. 

Đây là nô lực giải thích của Jaspers: 

1. Nhung sự våt là gì? (Onta) Là tất ca những gì có đó 
như những biến cố và hoàn cảnh trong đô thị, các vì tinh 
tú, nước, mặt đất, loài người và sinh vật, nói tóm lại là 
toàn thể những gì hiện có. 

2. Bất dinh là gì? Apeiron - danh từ này có nghĩa là vô 
hạn, bãt dinh (illimité, das Unbestimmte) (?) ! bất xác. 


1. Theo Jaspers đảy chinh là ý tưởng diễn tả danh tử apeiron của 
Anaximandre. Do do bắt định có nghĩa là “không bi oo hạn” (illimité) 


56 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Vậy bất định không thể là đối tượng cho một trực giác 
được. Thời xưa đã hiểu bất định của Anaximandre là nguyên 
chất từ đó muôn vàn thế giới xuất phát và hồi nhập vè; vì 
vậy mà Thalès mới chú trương được rằng tất cả đều xuất 
phát từ nude, và nước hiện diện khắp nơi trong vũ trụ. 
Bằng một nháy mắt Anaximandre đã mở ra cho tư tưởng 
ca một lĩnh vực mênh mông, mênh mông không những vi 
lĩnh vực này không thể lĩnh hội bằng trực giác được mà 
còn mênh mông vì không thể quan niệm như một đối tượng 
xác định được. Ì Aristote giải thích: Đây là một nhất! thể 
không thể là rhột trong số các sự vật do nó mà xuất phát 
(như nước). Nó cũng không thể là một sự vật đặc thù, vì 
như thế nó không thể phát sinh ra mọi sự được. 


Vậy nó phải bao hàm tất cả (periekein), nhưng lại 
không thể bị bao hàm bởi cái gì cả (periekoménon) ?. 

Hơn nữa nó không thể có hạn được, vì như thế công 
cuộc biến hóa của vũ trụ cũng sẽ có hạn. Vậy để cuộc biến 
hóa không có hạn thì nguyên lý của cuộc biến hóa (tức bất 
định) càng không có hạn, nghĩa là phải là một kho dự trữ 
vô tận. Nó phải là nguyên lý cho mọi sự mà chính mình 
lại không cần một nguyên lý nào cả. 

Vì vậy, Anaximandre mới gọi bất định này là trường 
cứu và bất diệt. Trước vạn vật sinh sinh diệt diệt trong vũ 
trụ, bất định phải là bất diệt. 


3. Vạn våt (và muôn vàn thế giới) liên hệ tới bất định 
nhu thế nào? 


1. Anaximandre ouvre à la pensée d'un seul coup, le domaine de ce qui non 
seulement est inacessible à l'intuition, mais encore impensable en tant qu'objet 
ndéterminé” (Sd, tr. 613) 

2_ Il doit tout englober, mais ne peut être englobé (Sa. 613) 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHAT SO BẢN 57 


Simplicius kể lại rằng: “Anaximandre không công nhận 
vạn vật phát sinh từ một sự thay đổi nào đó của vật chất 
mà lại nói rằng những gì đối nghịch tự phân ly nhau trong 
một (nguyên chất) căn bản (substratum). Đó là một vật 
thể bất định”. 


Các sự vật đối nghịch nhau rồi phân ly nhau, nhưng 
không đối nghịch và phân ly để tiêu diệt nhau hoàn toàn. 
Nếu thế, vũ trụ sẽ không tôn tại, cuộc biến hóa sẽ bị gián 
đoạn. Vì vậy mọi sự giao tranh đều phải căn cứ trên nền 
tảng của bất định. 


4. Sự bất chính của van våt là gì? 


Chính tính cách đối lập trong mỗi sự vật đã nói lên sự 
bất chính của sự vật này đối với sự vật kia: một khi tự 
phân ly nhau thì các sự vật đối nghịch sinh sinh hóa hóa 
ra nhau và tiêu diệt lần nhau: nóng và lạnh, khí và nước, 
sáng và tối. Khi cái này thắng thế là bất chính đối với cái 
kia. 

Vì vậy, chúng phải bồi thường lẫn nhau. 


Nhưng bất định lại không tham dự gì trong cuộc giao 
tranh này cả. 


5. Bất định liền quan uới vū trụ thế nào? 


Liên quan ấy thể hiện trong việc bất định cai trị vũ 
trụ. Vậy bất định cai trị muôn vật thế nào? Thưa bằng lẻ 
luật của “công chinh” (Dikè - la justice). Đó là quy luật nên 
táng của đô thị. Do đó Anaximandre nói: Các sự vật phải 
bồi thường lån nhau, nghĩa là hòa giải lẫn nhau trên căn 
bản công chính. Trong đô thị, người ta đòi hỏi sự công 
chính, nơi pháp đình thì quan tòa xử án và ra hình phạt. 
Nhà hiên triết Solon dà nói trước Anaximandre rằng còn 


58 LICH SU TRIET HOC TAY PHUONG 


một thần ¡kè lớn lao hơn hành pháp của loài người, vi 
công chính này thiết yếu thực hiện theo thời giờ nhất 
định. 

Khi thời gian của thần Công chính đến thì không một 
sự vật gì thoát khỏi quyền lực của nó được 

6. Thế nào là tất yếu? 

Theo Jaspers, đây có thể là một ý tưởng mở đầu cho 
quan niệm về định luật của vũ trụ - một định luật tự nhiên 
- như sự tất nhiên của biến hóa. 

Nhưng không phải một định luật thiên nhiên tất định 
theo khoa học thực nghiệm, cũng không phải tất định như 
định mệnh do thần thánh định đoạt theo sự tin tưởng của 
ý thức huyền thoại. Ngược lại, đây là một sự tất nhiên như 
đương nhiên theo kiếu Spinoza hay Nietzsche (K. Jaspers. 
Sd, tr. 612 - 615). 

Với những giải thích trên, chúng ta có thể nhận ra dễ 
dàng hơn sự phức tạp và phỏng đoán trong các bản văn 
xưa, nhưng trường hợp của Anaximandre. Do đó, hình như 
người ta con có thể nêu ra nhiều giải thích ước đoán không 
kém phần lý thú. 

` Nhưng ngoài lý thuyết triết lý về vũ trụ như vừa 
trình bày, người ta con nhắc tới một số chỉ tiết khác có 
tính cách khoa học như sau: 

~ Ông là người thứ nhất đã có được một quan niệm 
đơn gián và sáng sua, nhưng lại rất xa lạ đối với thời đại, 
vì với thời ấy, mắt trần đã không thể nhìn được một sự 
liên như thé. Theo quan niệm ấy, trái đất bay lượn tự do 
trong vũ trụ, còn các vì sao và mặt trời lại vận hành ở bên 
lưới để đi từ tân điểm trở vẻ khởi điểm của chúng. 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT S0 BẢN 59 


— Hơn nữa, với một sức mạnh tưởng tượng triệt dé và 
phi thường, ông là người thứ nhất đã sáng nghỉ ra được 
một hình ảnh về vũ trụ theo hình thức và theo diễn tiến 
của nó. Từ đó ông còn suy diễn ra một nhãn quan siêu 
hình rất giá trị. 

— Sau cùng, điều kỳ lạ nhất là Anaximandre đã khởi 
sự từ một kiến thức thực nghiệm, để xây dựng một hình 
ảnE vũ trụ tổng quát và táo bạo, 

Đó là bản đô trái đất của ông. Theo sử liệu bản dé này 
đã được họa theo những những tỉ lệ hình học rút lại thật 
nhỏ. Đây là một sự hình dung trái đất có căn cứ vững chắc 
nhờ kinh nghiệm của những nhà hàng hải ở lonie. Tuy 
nhiên, những kiến thức ấy quá tản mát và không rộng rãi, 
nên đã bị vượt qua ngay. 

Nhưng điều quan trọng là từ đó Anaximandre đã áp 
dụng nguyên tắc ấy vào việc hình dung toàn thể vü trụ. 
Theo sự hình dung này, trái đất của ta có hình một ống 
tròn dài (cylindre) với bề cao bằng một phần ba của đường 
kính, tương tự như một cái trống hình cột tròn. Loài người 
sinh sống trên một bê mặt của cái trống đó. Trái đất nằm 
giữa vũ trụ, bất động, vì nó không có lý do để vận chuyển. 
Tất cå vòm trời bao vây nó như một cé lý do để vận chuyển. 
Tất cả vòm trời bao vây nó như một hình cầu. Hình cầu 
này được chia làm ba vòng tròn: vòng một là vòng gồm các 
vì sao, vòng hai là vòng của mặt trăng, vòng ba là vòng 
của mặt trời. Vòng một xa hơn đường kính của trái đất 9 
lần (3 x 3 = 9), vòng hai xa hơn đường kính trái đất 18 lần 
(3 x 3 = 2 x 9), vòng ba xa hơn 37 lần (3 x 3 = 3 x 9). 
Trong vũ trụ không có trên có dưới phân minh. 


Vũ trụ ấy xuất hiện: sau khi phân dôi thành nong và 


60 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


lạnh, một phần trong lòng cúa sức lạnh và ẩm ướt đã biến 
thành hơi, do sức nóng của khối lửa hình cầu. 

Thế réi hơi ấy lại làm nổ tung khối lửa hình cầu ấy 
thành những vòng đai (Burnet liên tưởng đến những vòng 
đai của Thổ tỉnh [Saturne]). 

Những vòng đai ấy lại được bao bọc bởi một lớp hơi để 
lộ những lỗ hổng lớn, qua đó người ta nhìn thấy những vì 
sao, mặt trăng và mặt trời. 

Thoạt tiên trái đất hoàn toàn ẩm ướt, réi mặt trời hút 
khô trái đất đi, hơi bốc thành gió. Những gì còn sót lại 
biến thành biển. Dần dà biển thu hẹp lại và sau cùng, bị 
khô cứng hoàn toàn. 

Các sinh vật sống phát sinh từ ẩm ướt, trong số đó có 
những con vật có lớp da đầy gai. Một số con khác di cư 
trên đất khô, rôi trút bỏ hết gai và thay đổi lối sống. 

Loài người lại từ một số sinh vật mà biến hóa ra, vì 
nếu ngay từ đầu con người đã có như hiện có thì sẽ không 
sống nổi. Những sinh vật có thể kiếm được thức ăn ngay 
lúc sơ sinh; ngược lại, con người phải cần đến sự săn sóc 
của người lớn rất lâu. 

Hơn nữa, theo Anaximandre, không những chỉ có vũ 
trụ của ta mà còn có muôn vàn vũ trụ khác nữa: chúng vừa 
cùng tôn tại bên cạnh nhau trong không gian, theo những 
khoảng cách dòng đều; chúng lại vừa nối tiếp nhau theo 
một phuc diễn chu ký liên niên. 

Cùng một số kiếp, vũ trụ của chúng ta cũng sẽ bị tiêu 
diệt, nhưng để rồi lại sinh trướng theo một hình thức mới. 
(Jaspers và Burnet). 


Những ý tưởng về hình ánh vũ trụ có tính cách thiên 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SO BẢN 61 


văn học trên đây cùng thoát thai từ ý niệm “bất định” đã 
nói trên kia, nghĩa là sự đối nghịch giữa những hành động 
đối lập nhau, mà quá trình bất định mới đẻ ra muôn ngàn 
thế giới. 

Nhưng sau cùng, trong nhãn quan về bất định ấy, các 
thần đóng vai trò gì? 

Anaximandre đã gọi bất định là thần. 

Nhưng Cicéron còn kể lại rằng: “Ÿ kiến của 
Anaximandre là có các thần được sinh ra thêm và đó là 
những thế giới đông ngòn?”. 

Như thế, hình như Anaximandre đã nhìn thần thánh 
bằng một cái nhìn mới mẻ, nghĩa là dưới hai hình thức, 
một là như bát định, hai là như muôn nghìn thế giới (Jas- 
pers). 


Ban van 


Anaximandre de Milet, fils de Praxiadès, concitoyen et associé de 
Thalès, disait que la cause matérielle et l'élément premier des choses 
était l'infini, et il fut le premier à appeler de ce nom la cause matérielle. 
I déclare que ce n'est ni l'eau ni aucun autre des prétendus éléments, 
mais une substance différente de ceux-ci, qui est infinie, et de laquelle 
procèdent tous les cieux et les mondes qu'ils renferment. (Phys. Op. fr. 
2 [Dox. p. 476, R.P. 16; DV 2,9)". 


II dit qu'elle est éternelle et toujours jeune, et qu'elle environne 
tous les mondes - (Hip. Ref. 1.6 [R.P. 17a, DV 2, IL IJ) 


Et les choses retournent à ce dont elles sont sorties “comme il est 
prescrit; car elles se donnet réparation et satisfaction les unes aux 


1. DV: Hermann Diels: Dies Fragmente der Vorsokratiker PDP H Ritter et L 
Preller. Historia philosophiae Grecoe. 


62 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


autres de leur injustice, suivant le temps marqué”, comme il dit en ces 
termes quelque peu poétiques. (Phys. Op. fr 3|R.P. 16; DV 2, 9) 


Et à part cela, il y avait un mounvemnt éternel au cours duquel 
s'accomplit la naissance des mondes. (Hipp. Ref. [R.P 17a; DV 2, II äi. 


Il n'attribuait pas l'origine des choses à quelque modification de 
la matière, mais il disait que les oppositions dans le substratum, qui 
était un corps illimité, furent séparées. (Simpl, Phys., p.150, 20 ;R.P 
18)) 


Anaximène 
(Phông näm 585 - 528) 


Anaximène là nhân vật thứ ba trong trường phái Milet, 
Theo sử liệu của Théophraste, ông là con của Eurystratos 
và là đông nghiệp với Anaximandre. Hình như Anaximène 
đã có viết một cuốn sách và cuốn sách ấy còn tôn tại đến 
thời phê bình văn học sau này. 

Trong sách ấy, Anaximène trình bày những ý tưởng 
hoàn toàn đối lập với những ý tưởng táo bạo và rộng rãi 
của Anaximandre. 

Hình như ông đã suy diễn ra một lý thuyết rất chu đáo 
đối lập với lý thuyết của các tiền nhân. 

Vũ trụ luận của Anaximène 

Theo Burnet, Théophraste đã dành riêng cho 
Anaximène một bằng chứng đặc biệt. Do đó có thể coi là 
chính xác những sử liệu nói về ông. 

Từ đó có thể ghi lại mấy nét tóm lược v trọng tâm lý 
thuyết của ông như sau: 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHÂT SO BẢN 63 


- Anaximène, người đô thị Milet, con của Eurystratos, 
đồng nghiệp với Anaximandre, đã nói rằng nguyên chất 
sơ bản chỉ là đơn nhất và vô hạn. Nhưng ông không nói 
như Anaximandre rằng nguyên chất ấy bất định. Ngược 
lại, ông nói rằng nguyên chất ấy cố định, vì nó là khí (DV. 
3 À 5). 

Từ nó, - ông nói - phát sinh ra những gì hiện có, đã có 
và sẽ có, gồm ca các thần và các sự vật có tính cách thần. 
Còn những sự vật khác thì lại từ sự phát sinh của cái này 
(tức của nguyên chất sơ bản) mà phát sinh. (DV. 3 A 7, 1) 

Không khác gì linh hồn là khí nâng đỡ ta, hơi thở và 
khí cũng nâng đỡ muôn vật. (VD. 3B3) 

Và đây là hình thức của khí: ở đâu nó (tản mát) đồng 
đều thì mắt ta nhìn không thấy; ngược lại ở đâu có lạnh, 
có nóng, có ẩm ướt và vận hành thì mắt ta lại nhìn được. 
Nó luôn luôn vận hành, vì nếu không vận hành nó sẽ 
không thay đổi như nó hiện có. (DV. 3 A 7, 3) 

Nó tự phân tán thành nhiều hành chất khác nhau nhờ 
ở thể tụ và thể tán của nó. (DV. 3A 5) 

Theo bản văn trên, thoạt tiên hình như lý thuyết của 
Anaximène thô sơ hơn lý thuyết tế nhị của Anaximandre. 

Nhưng không! Với lý thuyết về hai trạng thái tụ và 
tán của khí, Anaximène đã đẩy Vũ trụ luận Hi Lạp sang 
một viễn tưởng phong phú khác. Đó là viễn tưởng thực tại, 
nhất là thực tại vật lý, quả như nhận xét của Hirschberger: 
*Phải xoay ngược trình độ trừu tượng cao siêu về bất định 
của Anaximandre, có lẽ đẻ cứu văn lại thực tại !. 


1. Die hohe Abstraktionsstufe des anaximandrischen Apeiron wird wieder 
zurückgeschraubt: vielleicht um die Realität zu retten (Sd. tr.17) 


64 LICH SU TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Thé thì nguyên chất sơ bản bất định của Anaximandre 
cũng không thể vượt ra ngoài định luật vật lý đó được, vì 
chí có một phương cách duy nhất để bảo vệ sự đơn nhất 
cúa nguyên chất sơ bản bất định là nhìn nhận sự khác 
biệt do những biến thái của nó gây nên hơn là do có sự 
hơn kém về lượng của nguyên chất ấy trong mỗi vị trí và 
thời gian khác nhau. 


Vậy sự hơn kém về lượng thể hiện trong mỗi biến thái 
của muôn vật rõ ràng đã do Anaximène du nhập vào cho tư 
tưởng Milet, qua sự phân biệt thể tụ (condensation = lượng 
nhiều hơn) và thể tán (raréfaction = lượng ít hơn) của khí. 

Đó là công trình của một mình Anaximène đối với lý 
thuyết triết lý về vũ trụ luận. 

Ngoài ra người ta còn ghi lại một số điểm ngoại phụ 
khác, ví dụ như sự hình thành của vũ trụ và những yếu tố 
cấu tạo nên nó, hay về việc có muôn ngàn thế giới v.v... 
nhưng những ý tưởng ấy thường bị bỏ qua. 

Trong đó duy có một điểm làm nhiều học giả, trong đó 
có Werner chú ý và bỡ ngỡ; đó là việc Anaximène so sánh 
“khí” của linh hồn với “khí” của vũ trụ vật chất, cå hai đều 
mang lại sinh khí cho hai linh vực khác nhau. Werner 
viết: 

“Trong một tản văn duy nhất còn truyền lại với ta, 
Anaximène đồng hóa khí với linh hôn, và nói rằng: khí 
sinh động hóa thể xác ta, cùng như nó sinh động hóa toàn 
thể vù trụ”. 

Do đó, hình như nguyên nghĩa “Pneuma” (khí) của Hi 
Lạp có thể chi cả “tỉnh khí của linh hồn”, cá khí vật chất. 
Vậy nguyên chất sơ bản ở đây vừa cần thiết cho vũ trụ vừa 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHÂT SO BẢN 65 


cần thiết cho cả con người, tức sức sống linh thiêng nhất 
của họ. 


Đó cũng là ý kiến của các nhà tư tưởng theo thuyết 
Pythagore sau này về sự liên hệ giữa đại vũ trụ (macrocosme 
= vũ trụ) và tiểu vũ trụ (microcosme = con người). 


Cách ngôn phương Đông thường nói: “Nhân sao vật 
vậy” 

Nói tóm lại, theo những điều trình bày về ba triết gia 
của trường phái này, chúng ta đã chứng kiến một cố gắng 
vượt khỏi ý thức huyền thoại để xây dựng một vũ trụ luận 
trên căn bản một nguyên chất sơ bản có tính cách vật lý. 

Đó là quan điểm thông thường của các triết sử gia 
ngày nay. 

* 
* * 


Với một cách nhìn lịch sử như trên, có lẽ chúng ta đã 
có thể dễ dàng kết luận rằng trường phái Milet đã thực sụ 
khai trương một khuynh hướng vũ trụ luận vật lý để tiêu 
diệt mọi vết tích huyền thoại, u uẩn trong lý thuyết của 
họ. 

Tuy nhiên, với những dữ kiện mới do một số nhà nghiên 
cứu và triết gia ngày nay quan điểm trên ít ra đã bỏ sót 
một số yếu tố quan trọng: 

Trước hết, với quyển sách thời danh nhan dê Der 
Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik 
(léna, 1906) (Nguồn suối phát sinh ra triết học thiên nhiên 
từ tỉnh thần thần bí), ông Karl Joel dä muốn chứng minh 
rằng vũ trụ luận Hi Lạp xưa không phái phát sinh từ tỉnh 


66 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


thần khoa học vật lý mà là từ tỉnh thần khoa hoc huyền 
bí. 

Lối giải thích ấy đã gây ảnh hưởng lớn trong giới triết 
gia Pháp như A. Rivaud, L.Robin, E. Bréhier, nhất là P.M. 
Sehuhl. Theo lập trường ấy, trong quyển Essai sur la 
formation de la pensée grecque (Paris, 1949), ông Schuh) 
đã nêu lên những thắc mắc: “Đến mức nào, chúng ta có 
thể nói tới một yếu tố thần bí nơi các nhà tư tưởng thuộc 
trường phái Milet”? ! 

Nếu vậy, theo Shuhl: 

“Chúng ta còn phải nghiên cứu lại những lý thuyết 
trên, vì về chúng, ta chỉ nắm được rất ít sử liệu, nên việc 
nghiên cứu chúng nêu ra cho chúng ta những vấn đề khó 
khăn nan giải” (Sở. tr.180) 

Khó khăn nên tảng đối với Joel và Schuhl chính là 
tính cách xa lạ véi våt lý của những lý thuyết của trường 
phái Milet. ? 

“Vi điều thường được gọi là lý thuyết về những nguyên 
chất (sơ bản) và lý thuyết rõ ràng có khuynh hướng trình 
bày cái đơn nhất tàng ẩn đàng sau những cái phúc tạp, lại 
chính là điều có thể được quan niệm như một sự chuyển 
vận từ những thần minh luận” 3. 


Nói tóm lại, với những thắc mắc trên, khuynh hướng 


1. Dans quelque mesure peut-on parler chez les Milésiens, d'un element 
mystique? (Sd. tr 189) ` 

2. Nous sommes assurément ici très loin de tout empirisme (Sd. tr 190) 

3. Ce qu'on pourrait appeler la théorie des principes. el qui présente une 
tendance si remarquable à montrer l'un derrière le multiple. peut être considẻree 
somme une transposition des théogonies (Sd tr 190) 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SO BẢN 67 


giải thích các vù trụ luận Milet theo quan điểm vật lý it ra 
còn phải được bổ túc bằng quan điểm thần bí. 


` Nhưng theo Joel và Sehuhl, thần bí là gì? 


Theo hai ông, thời kỳ hừng đông của triết học Hi Lạp 
tức trường phái Milet, hình như có mang những bản sắc 
tương tự trào lưu thần bí hay huyền học của thời Phục 
hưng thế ký XV bên phương Tây - một thứ thản bí hay 
huyền học đã đẻ ra khoa học của Képler và Galilée. 


Nhưng thần bí này còn mang nặng tính chất tình cam 
lãng mạn, nghĩa là các triết gia ở lonie và các nhà thần bí 
thời Phục hưng đều cùng biểu lộ “một tình cảm tương tự 
nhau là hòa hợp một cách thần bi với vũ trụ và với linh 
hồn thế giới; đông thời đó còn là một thứ duy sinh lực có 
tính cách kích động và lãng man” |. 

Trong tỉnh thần lăng mạn ấy, cả các triết gia trường 
phái Milet, cả các nhà thần bí thời Phục Hưng đều tin 
tưởng rằng: 


68 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Ngược lại, “Phusis thiết yêu chỉ thị những gì mọc lên, 
tăng trưởng và phát triển tức sinh sinh hóa hóa” |. 

Vì thế nước của Thalès không phải hành chất thuộc 
đại dương, mà là một mầm rhống chất lỏng. Thalès coi 
nam châm có hôn thì không khác gì sau này Aprippa de 
Nettesheim và Gilbert hay Baader và Schelling chú trọng 
đến thuật luyện kim (alchimie). 


Thế rồi, khí của Anaximène lại chính là sinh khí (souffle 
vital) đỉnh dưỡng loài người và vũ trụ. 

Sau cùng, uô hạn của Anaximandre đã được cả trường 
phái Milet, cả thần bí Phục Hưng quan niệm như nguồn 
suối vô tận cho bao cuộc sinh sinh hóa hóa trong vũ trụ. 
Vậy từ đâu Anaximandre đã có được quan niệm vô hạn cho 
quá trình tuần hoàn sinh hóa của vũ trụ như vậy? 

Hỏi thế rồi Joel trả lời ngay: 

“Cả ý niệm vô hạn, cå ý niệm sinh lực không thể có 
được do một kinh nghiệm hoàn toàn ngoại tại”. 

Vậy: 

“Chỉ duy có tinh cảm vê sinh lực, độc đáo, tràn đây, vô 
hạn mới hướng dẫn ta tới đó được” ?. 

Nói tóm lại, theo Joel ” đối với trường phái Milet phải 
nói rằng: “Thoạt kỳ thủy đã có tình cảm” { 

“Ngoài quan điểm thần bí, còn có thể kể đến quan 


1. La Phusis désigne non la nature que nous opposons à l'esprit, mais ce 
qui pousse, ce qui croit, la génécration vivante ( Sơ). 

2. Seul le sentiment de vie, personnel, débordant, infini y conduit (Sd) 

3. Với một hai sửa đổi chỉ tiết của Schuhl 

4. À l'origine. donc, était le sentiment (romantique) đối lập với câu “Im Anfang 
war die Tat của Faust và câu: “in principio erat Verbum” của St Jean. 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHÂT SO BẢN 69 


điểm siêu hình đạo đức, nhưng cũng phát nguyên từ thần 
bí. 

Quan điểm này đã được khai sinh từ đầu óc của một 
Nietzsche. Với tư cách nhà cổ ngữ hoc, nhiều lần Nietzsche 
đã chú ý tới triết học Hi Lạp cổ xưa và đúe kết tinh thần 
triết học ấy trong quyển Sự khai sinh ra triết học thời ky 
bi kich Hi Lạp (Die philosophie im trag. Zeitalter), 


Trong lịch sử các nhà tư tướng ấy, Nietzsche nhìn 
thấy “một cuộc đối thoại cao siêu giữa những trí óc vĩ đại”. 

Họ như “những người khổng lô đối thoại với nhau qua 
những khoảng thời gian có tháng nhuận” !. 

Với các triết gia ấy, Nietzsche hỏi ý kiến của họ về giá 
trị của cuộc đời, vì theo ông, những ý kiến của các triết gia 
trước Socrate mới thật sự xuất phát từ kinh nghiệm bi 
kich tức kinh nghiệm sống vê cuộc đời. Chỉ những kinh 
nghiệm ấy mới giá trị hơn mọi phán quyết được phát biểu 
về sau vào thời kỳ Duy lý. 

Nhưng khổ thay! Những kinh nghiệm ấy xuất hiện 
qua những ẩn dụ và trực giác căn nguyên đã bị suy lý làm 
hư hỏng! 

Vậy trong lịch sử tư tưởng Hi Lạp sơ khởi kia phải kể 
tới Thalès và Anaximandre: 

Trước hết, Thalès đã nhận ra sự (hống nhất của van 
vật, rồi khi muốn thông đạt ý tưởng ấy cho nhân gian thì 
ông nói: Nước là thống nhất ấy ?. 

Nhưng phải hiểu thông nhất ấy như thế nào? 

1. Les géants s'interpellent à travers les vides intercalaires du temps... ils 


poursuivent leur sublime dialogue spirituel. (La Naissance de la philos., tr.35) 
2. (Sd. tr.48). 


70 LICH SỬ TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Thoat tiên, Nietzsche ghi nhận: Với Thalès hình như 
triết học Hi Lạp đã khởi sự bằng một ý tưởng phi lý, kỳ 
quái, khi ông chủ trương: nước là nguồn suối và bào thai 
của vạn sự hữu. 

Tuy nhiên có ba lý do bắt buộc ta phải chú ý tới ý 
tưởng kỳ khôi ấy: 

Một là vì ý tưởng ấy nói về nguôn gốc của vạn vật. 

Hai là vì ý tưởng ấy nói về nguồn gốc của vạn vật mà 
không dùng tới hình ảnh hay biến ngôn. 

Tuy nhiên hai lý do trên vẫn chưa nâng Thalès lên dia 
vị thiên tài của nhân loại. 

Vì, thứ nhất, khi giải thích vạn vật bắt nguồn từ nước, 
Thalès vẫn còn mang trong đầu óc đầy vết tích của một 
con người tín hữu, chỉ biết tin tưởng và mê tín, nghĩa là 
vẫn còn tìm nguồn gốc vạn vật từ một vi thân nào đó, mà 
ở đây thần ấy chính là nước. 

Thứ hai, nếu loại bỏ tính chất tín ngưỡng trên, có lẽ 
câu nói của Thalès chỉ còn lại duy nhất tính chất våt lý 
thực nghiệm, vì ở đây mọi hình ảnh và ẩn dụ đã biến mất, 
chỉ còn lại duy nhất khoa học. 

“Nước” là một hành chất vật lý làm nguồn suối cho 
muôn vật, là một ý tưởng rất dễ chấp nhận. Và lịch sử 

« triết học phương Tây đã chấp nhận, nên mới gọi Thalès là 
một nhà bác học về thiên nhiên (un savant naturaliste). 

Quan điểm khoa học này xem ra có giá trị hơn quan 
điểm mê tín; tuy nhiên vẫn chưa giải thích đây đủ được 
chủ trương cúa Thalès. Vì theo Nietzsche: 

(Nhưng) Thalès vượt trên cả khoa học đích danh. Thực 
vậy, người ta không thể nói: khi trình bày giả thuyết về sự 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SO BẢN 71 


thống nhất của vạn vật trên căn bản hiện hữu của „ước, 
Thalès đã chỉ vượt trên trình độ quá tầm thường của những 
lý thuyết vật lý học ở thời đại của ông mà thôi. 

Ngược lại, phải nói rằng ông đã vượt xa trên nó bằng 
một bước nhảy vọt. 

Thực vậy những quan sát tầm thường, không thống 
nhất và quá tầm thường ông đã nêu ra về sự hiện hữu và 
những biểu thị cüa nước hay đúng hơn của sức ẩm ướt 
(thành vạn vật) không thể cho phép ông dù là gợi hứng 
cho ông để có thể đạt tới được một nguyên tắc tổng quát vĩ 
đại đến như thế !. 

Nên phải nói rằng (Nietzche viết tiếp): “Điều thúc đẩy 
Thalès tới đó chính là một cách ngôn triết lý mà nguồn 
suối là một truc giác thần bí. Đó là thứ trực giác người ta 
thường thấy trong mọi nền triết học và càng ngày người 
ta càng nỗ lực thêm để diễn tả nó cho chính xác. 

Trực giác ấy chính là “vạn vật đồng nhất thể” ? 

Nói tóm lại, lý do thứ ba trên đây mới giải thích thấu 
triệt được công thức “Vạn vật đều do nước” của Thalès. 

Chính nó mới làm cho Thalès xứng danh “triết gia đầu 
tiên của Hi Lạp”. 

Tại sao vậy? 

Vi chỉ có truc giác như thế mới lĩnh hội được trọn ven 
ý nghĩa thống nhất của vạn vật phúc tạp và vô cùng phức 
tạp. 


Nên Nietzche mới viết Liếp: 


1. Sd, tr. 42 - 43 
2 Sd. 


72 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


“Kia, kỳ điệu chưa! Một trực giác như thế áp bức được 
mọi thực tại đa đoan thường nghiệm đến mức nào? Vì 
chính nơi Thalès ta mới nhận định ra rằng tù muôn thuở, 
triết lý vẫn tự cảm thấy phải vươn tới chú đích ấy - chủ 
đích mà nó tiên dự luôn được sức quyến rù như ma lực - 
mặc dù nó bị can trở bởi thực nghiệm. 

Với cặp nạng mong manh, triết lý vượt xa thực nghiệm 
bằng những bước chạy nhanh chóng, vì có niềm hy vọng 
và sự linh cảm làm đôi cánh của nó. 

Ngược lại, lý tri so đo tính toán, hôn hển nặng bước 
theo sau, tìm kiếm những căn cứ hoàn hảo để vươn tới 
cùng một muc tiêu quyến rũ, nhưng trực giác là bạn đồng 
hành của nó đã đạt tới đó tự bao giờ” (Sở, tr. 43). 

Nói tóm lại, theo Nietzche, trực giác của Thalès là 
một trực giác thần bí diễn tả một chân lý nền tảng về vạn 
vật, tức chân lý “vạn vật đông nhất thể”. 

Trực giác ấy đã đem Thalès lên đài vinh quang của 
một triết gia Hi Lạp đích danh: “Sisyphos” (tr. 46 = l’homme 
au goût extrêmement subtil). 

Ò đây, triêt gia tré thành nghệ sĩ và thần bi lãng 
mạn. 

* Tuy nhiên, theo Nietzche, trực giác của Thalès vẫn 
còn bị ám ảnh bởi một hình bóng våt chất, hình bóng ấy 
như một lớp sương mù che phủ ánh sáng huy hoàng của 
trực giác. 

* Ngược lại, Anaximandre thể hiện như tiêu biểu trường 
cửu của triết gia: lối văn của ông uy nghi như danh thép, 
môi câu đều biểu lộ một trình độ minh triết và chiêm 
nghiệm mới mẻ tuyệt vời, mỗi tư tưởng và hình thức tư 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SO BẢN 73 


tướng còn là những trụ đá kiên cố chỉ đường tiên tới minh 
triết huyền diệu. 

C6 lẽ phải nói: dưới con mắt Nietzche, Anaximandre 
mới là một nhà siêu hình học trứ danh, như nhiều triết gia 
ngày nay đã nhận định. 

Nhưng Anaximandre đã chủ trương gì để có thể vươn 
xa hơn Thalès được như thế? 


Nietzche trả lời: “Với một sức mạnh vô úy như thế”, 
một lần kia Anaximandre đã nói: 

“Cái gì làm căn nguồn cho mọi hiện hữu lại cũng là cái 
hướng về đó phát sinh ra sự tham nhũng theo định mệnh 
tất yếu vì muôn vật đều phải ăn trả lẫn nhau hình phạt và 
sự bồi thường vì những bất công họ làm cho nhau, theo 
một thời gian đã hoạch định” (tr. 49). 

Tuy lối trình bày có hơi khác, nhưng câu trên cũng 
chính là câu đã được ghi ở cuối văn bản, tiếp liên nhận xét 
của Théophraste nói rằng câu ấy được diễn tả theo ngôn 
ngữ của thi ca. Tyu chung, câu ấy chỉ có ý nói tới vô hạn. 

Nhiều triết gia ngày nay cũng đã chú ý đặc biệt tới 
câu nói ấy như đã trình bày ở trên. 

Nhưng lối giải thích của Nietzche còn mang thêm những 
đặc sắc khác đáng chú ý hơn. Những đặc sắc ấy được kết 
tỉnh ở nhận xét sau đây: “Đó là câu nói huyền bí của một 
con người bi quan tôt bực, là sấm ngôn xuất hiện ở tận 
biên giới của triết học Hi Lạp” ! 

Đứng trước câu nói như thế, chính Nietzche cũng tu 
hỏi không biết phải giải thích như thế nào? 

1. Parole énigmatique d'un vrai pessimiste, oracle à la frontière de ta 
philosophie grecque. 


74 LICH SỬ TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Một cách tóm tắt, có thể nói rằng thay vì nhìn vô hạn 
trong câu nói ấy theo quan điểm vật lý, Nietzche lại nhìn 
theo quan điểm đạo đức. 

“Anaximandre đã không còn giải thích vân dê nguồn 
gốc vũ trụ như một vấn đề vật lý nữa" ! 

Hay: 

“Những ai còn tranh luận không biết đâu là cùng về 
nguyên chất sơ bản ấy và tìm hiểu xem đó có phải một 
hành chất nằm giữa khi và nước hay có lẽ giữa khi và lứa, 
thì họ tỏ ra không hiểu gì về triết gia ấy cả” ? 

Vì theo Nietzche, Anaximandre là “con người đầu tiên 
trong số các người Hi Lạp đã táo bạo nắm lấy điểm nút 
cúa ron đề đạo đức là vấn đề nằm sâu trong mọi vấn 
đề" 3. 

Chính vì thế, “bằng hai bước” Anaximandre đã vượt 
xa hơn Thalès, vì vô han của Anaximadre không chấp 
nhận một đặc tính cố định nào cả: “Thực tại đích thực - 
Anaximandre kết luận - không thể mang những đặc tính 
cố định được” † 

Tóm lại, vô hạn phải là một cái gi trường cứu, bất diệt 
chính vì nó không mang những đặc tính cố định. 

Đó là ý tưởng nói lên ý nghĩa câu: “Cái gì là căn nguồn 


1. Anaximendre n'a déjà plus traité le problème de l'origine du monde comme 
un problème purement physisque (Sd, tr.51) 

2 Ceux qui voudront discuter à perte de vue au sujet de cet element pri- 
mordial et se demander si c'est une matière intermédiaire entre l'air et l'eau ou 
peut - être entre l'air et le teu, montreront quiils n'ont rien compris à notre 
philosophe. (Sd, tr.51) 

3 lia ete le premier parmi les Grecs a saisir hardiment le nœud du problème 
moral qui est au fond de tous les autres (Sơ. tr 51) 


A Ca EN 


VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SO BẢN 75 


cho mọi hiện hữu lại cùng là cái hướng vẻ đó mà phát sinh 
ra sự tham nhũng theo định mệnh tât yếu, vì muôn vật 
đều phải ăn trả lẫn nhau, hình phạt và sự bồi thường vì 
những bất công họ làm cho nhau, theo một thời gian đã 
hoạch định”. 


Nói cách khác, vô hạn chính là sự thổng nhất có khả 
năng dung nạp được mọi phúc tap. Đó cũng chính là hình 
thức khác của chân lý: Vạn våt đồng nhất thể. 


Nhưng tại sao trên kia Nietzche lại nói: Câu trên là 
lời nói của một nhà tư tưởng bi quan? Và tại sao vì thế 
Anaximandre lại đứng ở quan điểm đạo đức? 


Dưới ảnh hưởng của Schopenhauer - một triết gia 
phương Tây thấm nhuân tinh thần Phật giáo - Nietzche 
đã cảm hứng sâu xa câu nói sau đây của nhà triết học 
thường được gọi là “bi quan”: 


“Để nhận định về một người, chỉ duy có một tiêu chuẩn 
đích thực là bảo rằng họ là một hiện hữu không đáng gọi 
là hiện hữu, nhưng họ hiện hữu là hiện hữu để dèn tội 
bằng muôn nghìn đau khổ và sự chết. 

Nếu thế, còn hi vọng gì nơi một hiện hữu như vậy? 

Tất cả mọi người chúng ta há không phải là những 
tên tội phạm đã bị lên án tử hình cả như thế là gì? 

Vì điều mà ta phải dèn tội, trước hết bằng khai sinh 
rồi bằng khai tử, chính là sự kiện ta đã sinh ra ở đời” | 


1. Le vraie norme. pour juger un homme, c'est de dire qu'il est un être qui 
ne devrait pas exister, mais qui expie son existence par d'innombrables 
souffrances et par la mort. Que peut - on attendre d'un tel être? Ne sommes - 
nous pas tous des pécheurs condamnés à mort? Ce que nous expions d'abord 
par la vie et ensuite par la mort, c'est le fait d'être nes 

(Trích từ tập Parerga Le monde comme volonté et représentation, livre 11. 
chap. 12. Supplément à la théorie de la douleur universelle, Appendice) (sd. tr 
49) 


76 LICH SƯ TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Ý tưởng ấy rõ ràng đã được cảm hứng trên những dinh 
núi cao vời voi của minh triết An Độ Phật Giáo, chô siêu 
hình và đạo đức không hè bị phân ly. Qua đó mọi kiếp 
người đều được quan niệm như một biến dịch thành phite 
thể tự lòng của vô hạn. Nhưng cái lý tất nhiên của cuộc đời 
là hễ có sinh tất có tú. Sinh tử, tử sinh mới đem lại “hòa 
âm” hay “công bình” (dike, adikia) cho vũ trụ. 

Đó là ấn tích ghi trên nét mặt của mỗi kiếp người. Bài 
học đạo đức từ đó mà xuất phát. 

Nhưng nhìn rộng ra thì không phải riêng gì trên nét 
mặt con người, mà trên nét mặt của vạn sự hữu đều thấy 
có ấn tích đó cả: 

“Tất cả mọi lẽ sinh hóa đều là một sự thoát ly đầy tội 
ác đối với hữu thể hằng cửu và là một tội ác phải đền tội 
bằng cái chết”. ! 

Hay: 

“Tất cả những gì đã sinh đều phải bi tiêu diệt” ? 

Nói tóm lại, cả kiếp người, cá kiếp muôn vật đều mang 
nặng tính chất của một cái gì phức tạp. Mà tất cả phức tạp 
nào cũng tiềm chứa “tính chất mâu thuần luôn luôn tự tiêu 
điệt và tự hủy thể chính mình” ? 

Tựu chung, chính sự chết chóc, tang tóc của vạn vật lại 
đồng thời là lẽ sinh hóa, tôn vong của vạn vật. 

Đó mới là lý tính nội tại của điều được Anaximandre 
gọi là vô hạn, mà sau này Heidegger cũng giải thích là sự 
giằng co giữa sinh (Genesis) và diệt (plethora) ! 

1. Sd, tr.50 
2. Tout ce qui est devenu doit périr (Sd, tr 50) 
3. Caractére contradictoire de cette pluralité qui sans cesse se dévore et se 


nie elle - même (Sd. tr.50) 
4, Chemins qui ne mènent nulle part tr.278 


Chuong II 


TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 
(Tôn giáo với Triết học) 


Nhìn trong tiến trình lịch sử triết học Hi Lạp, vũ trụ 
luận Milet hình như mang số kiếp của một hài nhi bị chết 
yếu thoat khi vừa mang tiếng khóc chào đời! 

Nếu không, ít ra số kiếp của nó cũng mật thiết liên hệ 
với số kiếp của Milet, sinh quán của nó. 

Thực vậy, vào khoảng năm 494 trước Công nguyên, 
cuộc xâm lăng của dân Ba Tư đã tiêu diệt nên tảng chính 
trị của Milet và hình như đồng thời cũng tiêu diệt mọi vết 
tích triết lý của Milet. 

Bằng chứng là trường phái Pythagore tiếp liền sau nó 
đã mang một sắc thái và hình thức mới hắn nếu không 
phải là đã đi vào một chiều hướng mới! Quả thế, mỗi khi 
đề cập tới sự chuyên hướng này, các triết sử gia thường 
ước đoán là do hai nguyên nhân sau đáy: một là, cuộc xâm 
lăng Ba Tư đã bắt buộc số đông dân lonie {an cu sang 
miền Nam nước Ý và Sicile; hai là, phong trào Phục hưng 
tôn giáo ở Hi Lạp vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên 
(Burnet). Trong bầu không khí lịch sử áy, hai nhân vật 
được lịch sử triết học còn ghi lại là Pythagore de Samos và 
Xénophane de Colophon. 


78 LICH SỨ TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Cả hai đều là người di cư đã sông phần lớn cuộc đời ở 
phương Tây, nhưng họ đã sinh trướng ở lonie. Tuy nhiên, 
như sẽ thấy, trong triết lý cüa họ, không thấy một vết tích 
nào của vũ trụ luận Milet. 

Trái lại, tư tưởng của họ đã phôi thai trong một hoàn 
cảnh mới. 

Theo d’Aster, ở khúc ngoặc của thế kỷ thứ VI và thứ V 
trước Công nguyên, thi ea của Pindare, Esehyle để lộ một 
tỉnh thân ăn chương cao că, bi đát và oai hùng. Nhưng 
tỉnh thần văn chương ấy còn phát triển song song với 
phong trào phục hưng tôn giáo đã nói trên, tỉnh thần tôn 
giáo ở Hi Lạp lại bị chỉ phối bởi nhiều ảnh hưởng ngoại lai 
khác nhau. 

Ảnh hưởng đầu tiên và quyết liệt nhất có lẽ là việc 
thờ cúng thần Dionysios. Homère đã có ghi sơ qua tên tuổi 
của vị thần này. Nhưng ở Nam Ý, vị thần này được coi như 
tù xứ Thrace mà du nhập tới, chính tôn giáo này mới khai 
sinh ra một lối nhìn khác hẳn về tương quan giữa con 
người và vũ trụ. Đó là hiện tượng xuất thần. Tôn giáo này 
không chú ý tới những lý thuyết tín điều rò rệt, nó luôn 
luôn khích lệ con người tu luyện để đạt được những trạng 
thái xuất thần, vì nhờ trạng thái ấy con người mới nhận 
ra rằng linh hồn mình không phải chí là một hình bóng lu 
mờ của bản ngā mình mà thôi, trái lại linh hồn của mình 
còn một bản tính khác đích thực hơn, nhưng con người chỉ 
nhận chân được bán tính đích thực ây là khi nó ha khỏi 
xác. Đó là một ý tưởng mới me, rất độc đáo mà người Hi 
Lap (tức dân lonie di eu) mới học được của tôn giáo Dionysios 
từ Thrace tới ! 

1. Le phénomène de /exfase suggéra aux Grecs lidee que l'âme etait 


quelque chose de plus qu'un faible double du moi, et que ce n'était ou “en 
dehors du corps’ ou elle pouvait montrer sa vraie nature’ (Burnet. Sd tr.87) 


TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 79 


Tương quan giữa con người và vù trụ mới từ đó mà 
thay đối trong triết học Hi Lạp. 

Ảnh hưởng thứ hai ít quan trọng và xáy đến muộn hơn 
là tôn giáo "huyền bí” (religions à mystère). Tôn giáo này 
thường thờ thần Déméter, ở Eleusis. Nó cũng giảng dạy 
một kỹ thuật xuất thần và những ý tướng tương tự tôn 
giáo trên. Nhưng nó ảnh hưởng mãnh liệt trong trí não 
người Hi Lạp vì những tin tưởng của nó được tiếp thu vào 
tôn giáo chính thức của Athènes. 


Tôn giáo mới này đã đạt được mức phồn thịnh nhất 
của nó khi các cộng đồng theo tôn giáo Orphée được thiết 
lập. Nguyên thủy những cộng đông này đã phôi thai ở 
Attique, rồi được truyền bá rất nhanh, nhất là ở miền 
Nam Ý. Trước hết, những cộng đông này được thiết lập để 
thờ thần Dionysios, nhưng với người Hi Lạp, các cộng 
dòng này còn mang thêm hai đặc tính: một là họ tin Lưởng 
rằng trong tôn giáo thế giá đáng tin tưởng trước hết chính 
là sự mặc khải của thần minh; hai là các cộng đồng được 
tô chức thành những tố chức giá tạo, không thực sự có 
tính cách tôn giáo. 

Sau đây là một số tin tưởng căn bản trong tôn giáo 
Orphée: 

Theo những bài thánh ca của tôn giáo này thì chính 
thần Thrace Orphée cũng dà xuống Hadès (tâm phủ = dia 
ngục) nên ông được coi như hướng đạo viên uy tín nhất để 
dẫn dắt linh hôn con người khi lìa khỏi xác. vì nhờ sự 
hướng dẫn ấy linh hôn mới thoát ly được những nguy cơ 
bao vây mình trong cuộc hành trình ở thế giới bên kia. 


Đó là những ý niệm căn bản thường được gọi là “Orgia” 


80 LICH SỨ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


(huyền bí) hay (bí tích). Dông thời Orgia con ngầm chứa 
tính cách gọi là “cuồng ẩm” (orgiastique), nghĩa là trong 
khi tế tự, người tín hừu dùng rượu để say sưa cho dê xuất 
thần và hòa đồng với thản. Nhiều tôn giáo ngày nay vẫn 
còn gọi đó là những bí tích. 

Mục tiêu của những Orgia (huyền bí và cuồng ấm) ấy 
là “thanh tẩy” (Catharsis) linh hồn người tín hữu, để thoát 
ly được “vòng luân hôi”. 

Cũng với chủ đích thực hiện cho được mục tiêu ấy mà 
các tín hữu đã tự tổ chức thành cộng đồng. 

Nhiều học giả ước đoán rằng tôn giáo này hình như có 
liên hệ với An Độ giáo. (Masson - Oursel. Histoire de la 
Philosophie indienne. Paris 1923, tr. 66, 73, 86.) 

Nói tóm lại, trường phái Pythagore đã được phôi thai 
trong bầu không khí của tôn giáo Dionysios và Orphée. 

Nhưng không phải trường phái này chấp nhận tôn 
giáo như người tín hữu thường chấp nhận tôn giáo mà lại 
chấp nhận tôn giáo nhất là “sự phục hưng tôn giáo” như 
thiết yếu làm nảy sinh ra ý tưởng rằng trên hết triết lý là 
con đường sống, vi khoa học cũng là "một sự thanh tẩy” 


một phương tiện thoát ly “vòng luân hôi” |. 


Pythagore và trường phái của ông đã khởi phát lên từ 
ý tưởng trên đây. 


TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 81 


Pythagore 
(phỏng năm 570 - 480) 


Pythagore sinh tại Samos vào khoảng năm 570, di cư 
sang Crotone miền Nam nước Ý, lúc 40 tuổi. Có lẽ ở đây 
ông đã thực hiện được công việc lớn lao nhất đời của ông. 
Sau cùng, ông đã sang định cư hắn ở Métaponte và chết 
tại đó vào năm 480. 


Héraclite công nhận ông là “người am hiểu nhiều nhất 
trong loài người”, nhưng người ta lại gọi ông là “tô tiên của 
sự nói đối”. 

Đó là ghi nhận của Hirschberger với lời giải thích sau 
đây: câu nói chua chát trên của Héraclite có lẽ muốn làm 
nổi bật lên sự đối lập giữa hai vù trụ quan: một đàng, với 
chủ trương mọi sự đều biến dịch, Héraclite không thể chịu 
đựng nổi chủ trương của Pythagore theo đó mọi sự là con 
số, vì con số là tượng trưng cho những chân lý bất dịch. 
Cũng như sau này Nietzsche gọi tất cả mọi chủ trương 
“duy niệm” (Idéalisme) là một “sự nói dối trắng trợn!”. 

Trái lại, Platon nhận xét rằng: “Chính Pythagore đã 
được tôn trọng nhiều vì căn bản đời sống hướng đạo của 
ông. Rồi cå những môn đệ cúa ông, khi tổ chức sống theo 
Pythagore, cũng thực sự biểu thị một cái gì khác biệt với 
đa số những người khác”. (Rep 600b) (GPh. I, tr. 17 - 18). 

Đó là những nhận xét tìm được trong lịch sử triết học, 
nhưng tính cách sử liệu về thân thế và lý thuyết của 
Pythagore lại rất mập mờ. Ca những sử liệu xưa nay được 
coi là thế giá nhất như Jamblique, Porphyre và Diogène 
Laerce đều không đáng tin cậy. 


82 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Hơn nữa, chính bầu không khí tôn giáo và niêm kính 
trọng đối với con người Pythagore, như Platon vừa nhận 
xét, càng thêu thùa nhiều chuyện biến ngôn chung quanh 
thân thế Pythagore, ví dụ một hai phép lạ sáng lạng nhất 
được coi là của ông, kể theo thế giá cúa quyển Trépied của 
Andron và quyển sách của Aristote về các triết gia 
Pythagore, hay những cuộc du lịch của ông sang Ai Cập để 
hấp thụ sự tin tưởng vào luân hồi của linh hồn sau khi 
chết, hay sự kiện dân chúng sùng mộ Pythagore như vị 
thần Apollon miền cực Bắc v.v... 

— Nép sống của trường phái Pythagore 

Công việc lớn lao nhất đời mà ông đã thực hiện được 
có một giá trị sử liệu xác đáng có lẽ là việc ông đã quy tụ 
được chung quanh ông một nhóm người thành một cộng 
đồng bí mật hay dòng tu. Chính cộng đồng này đã bảo trì 
những ý kiến và lý thuyết của thầy họ một cách kính cẩn 
và truyền bá sâu rộng trong nhân gian và hậu thế. 

Cộng đồng này là một tổ chức có tính cách triêt học 
khoa học và tôn giáo - đạo đức cộng thêm với một lối sống 
khác khố cùng cực. 

Theo lập trường lý thuyết của cộng đồng ấy, ta ghi 
nhận được mấy nét đặc trưng sau đây của Pythagore: 

* Ông là người đã theo khuynh hướng nhi nguyên của 
tôn giáo Orphée; } 

* đã học được trong tôn giáo ấy lý thuyết luân hồi; 

* dā chỉ chú ý đến những vấn đề khoa học; 

* và đã là thủ lĩnh về mặt đạo đức và chính trị. 

Nhưng theo một số học giả, cộng đồng của Pythagore 
có một lịch sử rất phức tạp vì nó đã bị phân hóa thành 


TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 83 


nhiều nhóm hay ít ra nhiều trình độ khác nhau. Theo sự 
phân chia ấy, người ta thường ghi nhận hai giai đoạn khác 
nhau của trường phái này (tuy rằng Burnet gọi sự phân 
chia này là ngụy tạo (une invention) để giai thích sự hiện 
hữu của nhiêu khuynh hướng trong cộng déng này): 

~ Một là giai đoạn trường phái Pythagore cổ xưa (der 
altere Bund, Hirschberger); giai đoạn này khởi sự từ khi 
sáng lập trường phái tại Crotone (vào khoảng năm 530) 
cho tới khi Platon chết (480). Cộng đồng đầu tiên này do 
chính Pythagore sáng lập. Thực ra cộng đồng này không 
có gì độc đáo, vì những loại cộng đồng này đã xuất hiện ở 
Hi Lạp rất nhiều cũng như những cộng đồng theo tôn giáo 
Orphée (Bréhier). 

Cộng dëng tự nhận có sứ mệnh dạy cho loài người 
những phương pháp (hanh tẩy là những gì được coi là “bí 
mật” (bí tích) chí dành riêng cho những người mới nhập 
đạo. Nên không ai được truyền bá những “bí mật” ấy cho 
những tục tử và những người do bẩn vẻ tinh thần. 

Ngoài ra còn một số tục truyền khá táo bạo cho rằng 
lý thuyết Pythagore còn hứa hẹn cho những người nhập 
đạo một cuộc sống hạnh phúc sau khi chết. Dän dà cộng 
đồng này còn mở rộng cho cả đàn bà và người ngoại quốc. 
Cộng déng bắt đầu vượt những cương giới của đô thị. 

Nhưng đặc sắc nhất là lõi sống tình thần nội tâm của 
cộng đồng, đến nỗi người ta đã gọi đó là “nếp sống 
Pythagore” (bios puthagoreios). 

Đàng sau nếp sống ấy là một lý thuyết về luân hồi do 
tôn giáo Orphée hiện hành xuất hiện. Theo lý thuyết này, 
bản tính của Tỉnh hồn là một bản tính linh thiêng và bất 
khả tử. Nhưng bản tính con người có tính cách nhị nguyên: 


84 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


một là, thể xác là thành tố khả tu: hai là, linh hồn là 
thành tố bất khả tử. 


Trước khi nhập vào thể xác, linh hồn đã có rồi. Nhưng 
khi sa lầy tội lôi, linh hồn phải đầu thai trong một thể 
xác. Đời sống trong thể xác là đời sống để thục tội và lang 
thang. Do đó linh hồn như bị chôn vùi trong mô (some - 
sema) |. 


Khi thoát ly thể xác vào giờ chết, linh hồn bắt buộc 
phải đầu thai trong một thể xác khác: không khí tiêm 
chứa đầy các linh hôn như thế và cũng đang chờ đợi được 
đầu thai lại ?. 


Chính sự bắt buộc phải đầu thai lại mãi mãi này đã 
đẩy linh hồn qua rất nhiều cuộc biến thai lớn lao:ví dụ 
người ta nói rằng theo Pythagore, linh hồn của một con 
người phải đầu thai trong thể xác của một sinh vật ĉ. 


Như thế linh hôn phải trải qua một chuỗi cuộc sống 
khá dài, mỗi khi luân hồi. Trong mỗi kiếp sống, linh hồn 
bị chi phối bởi những hành động của mình ở kiếp trước: 
những gì nó đã làm cho người khác ở kiếp trước thì nó đều 
phải trả ở kiếp sau. Đó là một định mệnh, là nghiệp ‘! 


Tuy nhiên, định mệnh này không phải có kỳ hạn: một 
khi linh hồn vươn lên tới trình độ hiểu biết được định luật 
chi phối vũ trụ, tức là khi nó sống trong sự công chính và 
thánh thiện, linh hồn sẽ được giải thoát. 


1. Philolaüs, fr, 14; Platon. Gorgias 193a; Cratyle 400c. 

2. Diogène Laerce VIII, 14 và 32 - Aristote. De an 1, 2, 404 a, 18 - 20 

3. Diog. Laerce: VIII, 36 (Xénophane tr. 7) - Aristote De an. 1, 3, 407b, 21 
- 23 - Có lẽ vi vậy mà luật cộng đồng Pythagore mới cãm ăn thịt sinh vật (sát 
sinh) (Dio. L. VIII, 13, 33) 

4. Platon. Lois 708d - 3 - Aristote: Eth, NV. 8, 1132b, 21 - 27 


TRƯỞNG PHÁI PYTHAGORE 85 


Đời sống đạo đức thiết yếu là liều thuốc thanh tấy, 
nhờ đó linh hồn mới thoát ly được những ràng buộc của 
thể xác. 

Số mệnh của linh hồn là phải thoát ly “vòng luân hồi” 
để hoàn toàn hướng thụ được hạnh phúc trường cứu là 
phần thưởng dành riêng cho bản tính linh thiêng cüa nó.! 

Nhưng muốn am tường bản tính linh thiêng của linh 
hồn và sức mạnh của rió người ta không phải nhìn nó như 
nó thể hiện trong mỗi sự vật hay cá nhân riêng rẽ, mà còn 
phải vươn tới linh hồn của cả vũ trụ. Vì vũ trụ cũng có một 
linh hồn chung. Đó là điểm xác định sự liên hệ giữa nếp 
sống đạo đức - tôn giáo của cộng đồng này với lý thuyết 
siêu hình của họ sau này. 

Quan niệm luân hồi trên bắt buộc dòng tu của Pythagore 
đi vào con đường khắc khổ, theo đó một số lệnh cấm thịnh 
hành trong các cộng đồng ấy vẫn còn được ghi lại, như 
không được ăn đậu nành (fèves), không được nói trong 
bóng tối, không được mang trên nhẫn hình ảnh của một vị 
thần, không được giết gà trống trắng v.v... hay phải giữ im 
lặng, phải tự kiểm thảo mỗi buổi chiều-về những hành vi 
thiện ác đã làm trong ngày v.v... 

Đó là nếp sống và tỉnh thần lý thuyết của công đồng 
Pythagore xưa nhất, trong số đó người ta còn ghi nhận 
được tên của một bác sĩ trú danh tên là Alcémon de Crotone. 
Ông này đã khám phá thấy tiểu nåo là cơ thể trọng yếu 
của con người. 

— Hai là giai đoạn /rường phái Pythagore mới (Néo - 
Pythagorisme - Der juengere Pythagoreische Bund, 


1. Platon Rép. 609b: Kỹ thuật sëng của Pythagore (Puthagoreios tropos ton 
bion) nhằm mục địch khôi phục lại cho linh hồn bản tinh linh thiêng của nó 


86 LICH SỬ TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Hirschberger). Cộng đồng mới này được sáng lập ở Tarente 
và tôn tại ở đó mãi đến cuối thế ký thứ IV (trước công 
nguyên). Aristote ghi nhận có cộng đồng này và ông chi 
nói den họ khi nói đến những người mang “danh hiệu 
trường phái Pythagore (Pythagoriciens) hay các môn đệ 
của Pythagore ở Ý. 

Nhưng hình như cộng đồng này lại chia thành hai 
khuynh hướng khác nhau (trong quyển La pensée grecque 
et l'origine de l'esprit scientifique của ông, L. Robin đã vie 
đoán rằng ở thế ký thứ V (trước công nguyên) đã xảy ra 
một cuộc phân hóa (sehisme) trong cộng đồng Pythagore. 

= Một là nhóm “khó tu” (Acousmatiques hay 
Pythagoriciens), chi sống một cách bảo thủ theo những kỷ 
luật cổ truyền và khắc khổ như ep thịt, cá, rượu và đậu 
nành, không tắm rửa, không tìm hiểu văn hóa hay khoa 
học, chỉ sống khất thực trên đường phố. 

= Hai là nhóm “bác học” (Mathématiciens) trái lại, chỉ 
lo tu luyện triết học và khoa học, nhất là âm nhạc, toán 
học, hình học, thiên văn học và y khoa. 

Thuộc nhóm này có những danh nhân như Archytas 
de Tarente, Hichétas de Syracuse v.v... 


Lÿ thuyét siêu hinh hoc 
của trường phái Pythagore 


a) Con số: hòa âm và vũ trụ 

Như vừa nói trên, muôn am tường bản tinh linh thiêng 
của lĩnh hồn và sức mạnh của nó, không những phải nhìn 
nó thê hiện trong mỗi sự vật và cá nhân, mà còn nhìn nó 
thê hiện khấp nơi trong vũ tru 


TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 87 


__ Vì vũ trụ cũng có một linh hôn, ở đây linh hôn lại thé 
hiện trong một ánh sáng huy hoàng như hòa lẫn với trật 
tự và nhịp điệu của muôn vật trong vũ trụ. 

Biểu thị xän lan nhất của trật tự hòa âm ấy chính là 
sự vận hành của các tỉnh tú theo một nhịp điệu trường 
cửu. Ví dụ vận hành của các hành tỉnh thoạt tiên như quay 
vô trật tự, nhưng tựu trung vận hành ấy được điều khiên 
bằng một định luật. 


Do đó, vũ trụ là một toàn diện rất có thứ tự, là một 
hòa âm (kosmos) trong đó những thành phần riêng rè 
được liên kết với nhau bằng những sợi dây hòa điệu !. 

Chính vì được chỉ phối một cách hòa điệu như vậy mà 
muôn vật mới được Pythagore quan niệm như có bản tinh 
con số. Ông tin tưởng rằng: khắp trong vạn vật đâu đâu 
con số cũng là biếu thị sự hòa âm và cấu tạo chính bản 
chất của sự vât. 

Sau đó, trường phái Pythagore còn chấp nhận rằng 
tất cả vạn vật cái gì cũng đều được cấu tạo bởi hai thành 
tố, một là tiết định (peras = le limité), hai là bất định 
(apeiron = l'illimité); bất định là căn bản thể chất của mỗi 
sự vật, còn thiết định là nguyên tắc cho trật tự và thiết 
định ?. Hirschberger nhận định ý niệm độc đáo ấy như 
sau: “Thực vậy, nguyên tắc của sự vật từ đây sẽ không còn 
là våt chất, như từ trước tới giờ nữa mà là mô (hức. Con số 
chính là cái gì mang lại mô thức, vì nhờ nó mà cái bất 
định mới trở thành cố định” ” 

1. Platon. Gorgias 507e 508a; Xẻnophon. Memor 1, 1. 11 - Có ý kiên cho 
rằng: Pythagore là người đầu tiên đã áp dụng danh tử Kosmos cho vũ trụ 
Philolaus fr 1 

2 Aristote Méta | 5 985b 23 - 986b, 8 - Philolaus fr I 

3. Damit wird das Prinzip des Seienden nicht mehr wie bisher 1m Stoff 


sondern in des Form gesehen. Die Zahl ist das Formgebende, wohdurch das 
Unbestimmte zu einem Bestimmten wird. (GPh. I. tr 19) 


88 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Chính mô thức thiết định này mới là yếu tố biểu lộ sự 
khả tri của vạn vật và do đó mới dé ra tât cả mọi tri thức 
minh bạch. Theo ngôn ngữ ngày nay, phải nói rằng: con số 
là căn bán của toán học rhà toán hoc là ngôn ngữ diễn tả 
vạn vật bằng mô thức thuần lý. Vậy con người chỉ biết vạn 
vật một cäch rò ràng là bằng những mô thức thuần lý mà 
thôi. 

Vì con số diễn tả được chính yếu tính của vạn vật. Nó 
là mô thức lý tướng, từ đó mà muôn vật phát sinh. Vậy sự 
vật chí thực co với điều kiện nó phải mô phóng bản tính 
của con số, hay nó phải tham dự bản chất thuần lý của 
nó Ì, 

Nói tóm lại, những con số là những nguyên lý trường 
cửu, sống động giữa lòng muôn vật để dem lại cho chúng 
sự hòa âm toàn diện. 

b) Do đó, Pythagore thường được coi là nhà sáng lập 
ra số học, mà L. Brunsehvicg đã ca tụng là bước tiến quan 
trọng dân đến tiến triển vượt mức cho khoa hoc phương 
Tây ngày nay ?. 

* Theo sử liệu của Eurytos - môn đệ Philolaûs - 
Pythagore có lẽ là người sáng nghĩ ra hình thức sơ đẳng 
và cô xưa nhất về toán học. Người ta kể lại rằng: Pythagore 
tường có thói quen chí định mọi sự vật bằng những con 
số, ví dụ chỉ định con ngựa mang số 3, con người mang 
số 1, v.v... 

Hơn nữa, khi muôn hình dung mỗi con số, ông hay 
dùng những cục sỏi xếp thành những hình dạng khác nhau. 

Có lẽ vì đó mà Aristote mới so sánh việc ấy với lối 

1. Aristote Metal, 6 387b 10 - 14 
2 Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale Lu X và XI: 


TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 89 


hình dung những con số thành hình dạng như hình tam 
giác và hình vuông !. 

Theo những sử liệu trên cũng như giải thích vừa rồi 
của Aristote, có lẽ ngay thời ấy hay xưa hơn nữa, người ta 
đã biết sử dụng một ngôn ngữ tượng trưng bằng con số 
(symbolisme numérique) thay cho lối viết con số, bằng 
những chữ trong mẫu tự là lối hình dung bằng những 
đường nét như trong hình học của Euclide. 

Theo lối tượng trưng ấy, hình như người ta thường 
hình dung những con số bằng những chấm đen xếp thành 
những hình vẽ song đối nhau và dễ nhận ra sự khác nhau 
giữa những hình vẽ ấy. 

Bằng chứng cụ thể nhất của lối hình dung tượng trưng 
ấy là hình vẽ tam giác gồm 10 chấm đen như sau: 


Hình vẽ này tượng trưng con số 10 như một hình tam 
giác. 

Nói cách khác, hình trên cho thấy trong một nháy 
mắt rằng: 

1+2+3+4=10 

Đó là hình dung con số 10 thường được coi là do 
Pythagore sáng nghĩ ra trước hết. Người xưa thường gọi 
hình tam giác ấy là *Tetraktys" hay "Tetraktys de la 


1. Aristote. Méta N. 5. 1092 b8 (DV. 33. 3) 


90 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


décade”, hình Lam giác con số 10. Nhưng không phải hình 
tam giác thông thường mà là tam giác căn nguyên cho mọi 
tam giác, vì hoàn hảo nhất, nghĩa là tượng trưng được con 
số hoàn hảo nhất. Nên cũng gọi là tam giác linh thiêng. 
Do đó hình như các triết gia trường phái Pythagore thường 
dùng tam giác ấy đê tuyên thệ. 

Theo lối hình dung con số bằng một hình re như trên, 
người ta đã nhận ra sự liên hệ giữa những con số và đô 
hình trong hình học. 

Do đó, những con số thường được phân loại theo đồ 
hình tượng trưng chung, ví dụ những con số tam giác 
(nombres triangulaires) như số 10, rồi số 3, số 6 v.v... hay 
những con số vuông (nombres carrés) được hình dung bằng 
những chấm đen xếp theo hình vuông, như số 4, số 9,v.v... 
ví dụ số 9 xếp theo hình vuông như sau: 


hay những con số chữ nhật (nombres oblongs) hình dung 
bằng những chấm đen xếp theo hình chữ nhạt như số 6, số 
12 v.v... ví dụ số 12 xếp theo hình chữ nhật như sau: 


DU 
Nói tóm lại, theo những sử liệu trên, người ta ral có lý 


1 Burnet. Sd. tr. 112 - 117 


TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 91 


khi công nhận Pythagore là người sáng lập ra số học ở Hi 
Lap. 

Tuy nhiên, số học ấy hình như ít chú ý tới những con 
số theo loạt dài (la série des nombres), vì trong sô học này 
đã không có số không (zéro). Do đó số học Hi Lạp đã 
không đi xa hơn những con số chữ nhật, nghìa là ngoài 
những con số chữ nhật, họ đã không có ý niệm vè những 
số hình chóp (Pyramidaux) hay hình khối (eubiques). 

Hơn nữa ngay khi khám phá ra được định lý gọi là 
định lý Pythagore (théorème de Pythagore), Pythagore cũng 
đã khám phá thấy rằng có những tương quan không thể 
hình dung bằng con số xếp theo đô hình được, ví dụ một 
góc của hình vuông và góc chéo của nó (entre le côté d'un 
carré et sa điagonale). 

Do đó ngay từ khởi thủy số học của Pythagore đã bị 
giới hạn rồi Ì. 

e) Số học áp dụng vào cuộc đời và âm nhạc 

Tượng trưng số học trên đây còn thể hiện và được sử 
dụng vào những biến cố xảy ra cho cuộc sống con người. Ví 
dụ số 7 tượng trưng cơ hội, số 4 tượng trưng đức công 
chính, số 3 hay số 5 tượng trưng cho hôn nhân hay có 
những con số định mệnh, số thiên cơ (nombres fatidiques 
ác số hay ngược lại, có những con số hên, số lành, số 
thánh (nombres adorés = divinité du nombre); có lè cũng 
vì vậy mà trường phái Pythagore kính trọng những huyền 
số (emblèmes numériques mystiques) như trong một số 
tôn giáo cùng nói tới cây đèn 7 ngọn, số 3 và hình tam 
giác tượng trưng thần tam vị (trinité hay trimurti) v.v... 
hay lá sô tử vi của một số văn mình. v.v.. 


1. d'Aster Sở tr. 53 


92 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Do đó, hình như số học tượng trưng này có liên hệ với 
“bói toán” và “chiêm tinh học” nhất là theo lý thuyết về sự 
vận hành có nhịp điệu giữa các vì tỉnh tú đã nói trên, vì 
theo vũ trụ luận của trường phái Pythagore, trong vũ trụ, 
hòa điệu của các tỉnh tú là một khúc hòa tấu quá tinh vi, 
tai phàm tục nghe không được, vì vậy trường phái, hay 
đúng hơn, dòng tư này đòi hói kẻ nhập đạo phải tu luyện 
âm nhạc để có được thính thị tỉnh vi. Đó là điều kiện căn 
bản để nghe và thưởng thức được khúc hòa tấu của vạn 
vật !. 

Nói tóm lại, âm nhạc được coi như điều kiện để thanh 
tẩy linh hôn, nhưng âm nhạc kÿ cùng lại căn cứ trên những 
tương quan hòa âm giữa những con số, cũng như màu sắc 
chẳng qua chỉ là tương quan giữa những tương quan số 
học ?. 


Có lẽ cũng vì vậy người ta còn ghi cho Pythagore cả 
công trình sáng lập ra âm nhạc. Tục truyền rằng nhân 
một buổi đi đạo ngoài đường, Pythagore chứng kiến một 
bác thợ rèn đang rèn những cây sắt và nghe những tiếng 
búa nặng, nhẹ khác nhau giáng trên đe. Về nhà, ông mở 
cuộc thí nghiệm với hai sợi dây đồng căng thẳng, một dây 
dài, một đây ngắn. Đây dài dài gấp đôi dây ngắn. Khi gõ 
trên hai dây đồng thời Pythagore nghe thấy hai loại thanh 
âm khác nhau. 


Kết quả, ông đã thiết định được định luật “bồi âm” 
(harmonique) nên táng cho âm nhạc phương Tây ngày nay. 


1 LA perception d'un son exige le contraste avec le silence relalif comme 
condition de l'audition” (Roger Mucchielli). 

2. Người Phap dùng cúng một tieng “ton” chỉ cho máu sac, cả thanh âm, vi 
du mot ton. môt 1/2 ton. v v 


TRUÜNG PHÁI PYTHAGORE 93 


Trong đó có 3 âm độ chính (3 accords musicaux) được diễn 
tả bằng những tương quan số học cũ, ví dụ tứ độ (quarte, 
ngũ độ (quinte), bát độ (octave) được hình dung theo những 
tương quan số học đơn giản sau đây như 2/1; 3/2; 4/3. 

Từ đó còn có thể thiết định một tỉ lệ nào đó gọi là tỉ lệ 
bồi âm (proportion harmonique). Tí lệ bôi âm này hàm 
chứa cả 3 âm độ nói trên, ví dụ tỉ lệ: 12 : 8: 6 thì sẽ có 12:6 
là bát độ, 12:8 là ngũ độ và 8:6 là tứ độ. 

Như thế ti lệ trung bình tức là 8 thì nhỏ hơn ti lé 12 
lớn nhất tức là 1/3 của cái lớn nhất, nhưng trung bình ấy 
lại lớn hơn cái nhỏ nhất tức tí lệ 6 tức là 1/3 lớn hơn cái 
nhỏ nhất. 

Theo tỉ lệ trên có thể hình dung những tương quan ấy 
bằng 2 cách: 

1. 2/1 hay 12/6 là bát độ 

3/2 hay 12/8 là ngũ độ 
4/3 hay 8/6 là tứ độ 
12 6 


gä LEE 
Sat «Le 


như đã được thiết định trong Platon. Timée 36a 3. 

Nói tóm lại, theo Aristote: “Với các nhà tư tưởng trường 
phái Pythagore tất cả vũ trụ đều là hòa âm và con sô” !. 

d) Năm vũ trụ theo chu kỳ 

Trong vũ trụ luận hòa âm ấy, một điểm đặc sắc được 
đặt nổi bật. Đó là quan niệm về năm chu kò cúa vů trụ, 
Hirschberger gọi là “das grosse Weltenjahr” (la Grande 
Année du Monde). 


1. Méta. À. 5. 936a 3 


94 LICH SƯ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Theo quan niệm này, vũ trụ không vận hành theo 
đường thăng. mà vận hành theo chu kỳ. Các vì tỉnh tú và 
quá trình của vũ trụ luôn luôn trở về vị trí của chúng và 
đồng hò cúa vũ trụ luôn luôn vận hành lại từ khởi thủy: 
nghĩa là từ thời này sang thời khác. 

Mô ta như thế rồi Hirschberger nhận định rằng: “Định 
luật phục diễn trường cửu cúa muôn vật này chỉ phối cå 
những gì nhỏ nhất. Có lẽ chính Pythagore đã nói rằng: 
“Một ngày kia ta sẽ trở về với cây gậy của ta đứng trước 
mặt các người và cũng dạy dỗ các người”. Với lý thuyết về 
phục diễn trường cứu của muôn vật, tư tướng về vũ trụ đã 
đạt được mức dô tỉnh vi nhất của nó rồi” !. 

Nhưng một lý thuyết như vậy không chỉ hạn hẹp trong 
vũ trụ luận mà còn cht phối nhiều lĩnh vực khác như Tâm 
lý học, đạo đức học, triết lý pháp luật và triết lý chính trị 
nữa. 

Nên Platon mới ghi nhận: “Các nhà hiển triết dạy 
rằng trời và đất, thần thánh và con người đều cùng hòa 
vui với nhau trong một cộng dëng và tình thân hữu, trong 
trật tự, mực độ và công chính vì vậy họ mới gọi mọi sự vật 
là kosmos” Š. 

Tuy manh nha, nhưng những lý thuyết trên đây cúa 
trường phái Pythagore sẽ ảnh hưởng quyết liệt và lâu dài 
đến những trường phái theo sau. 


1. Bis in das kleinste erstrecke sich dieses ewige Wiederkunft allen dinge 
“Ich werde einst mit meinem Stabe wieder vor euch stehen und euch lehren, 
soll Pythagoras gesagt haben In der Lehre vom ewigen Kreis laut aller Dinge 
ist der Kosmosgedanke amschärfsten entwickell (Ph Itr 20.) 

2. Gora 508a 


Chuong III 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE 
VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 


Xưa nay lịch sử triết học Hi Lạp và phương Tây thường 
ghi tên hai ông này song song nhau. Trước hết có lè vì ca 
hai đã sống vào khoảng năm 500 trước công nguyên. 
Héraclite sinh trưởng tại Ephèse (Tiểu Á), Parménide cũng 
sinh trưởng ở Ionie, nhưng đã di eu sang Elée (Nam Ý). 
Ngược lại, Héraclite vẫn giữ quốc tịch lonie và sống tại 
quê cha đất tổ. Nhưng cuộc sống ấy là một chuỗi ngày 
không yên ổn. Số là sau khi bị dân Ba Tư xâm chiếm vào 
năm 546 như đã nói trên, tất cả các đô thị Ionie đều nhất 
tè nổi dậy chống déi sự thống trị của dân Ba Tư, nhưng đã 
bị bạo chúa Dorius đàn áp da man. Trong khi đó một mình 
đô thị Ephèse, quê hương của Héraclite không tham gia 
cuộc tranh đấu, nên đã thoát tay tàn ác của bạo chúa Ba 
Tu. Tuy nhiên, những vết thương của dân tộc như vẫn còn 
ghi trên bộ mặt của triết gia Héraclite và tư tưởng bi quan 
của ông. Quả như Bréhier nhận định: “Héraclite đã chứng 
kiến những cảnh tang tóc do cuộc nội chiến ấy gây ra và 
có lẽ cũng vì ảnh hương của những ân tượng ấy mà tư 
tưởng của ông mới mang một bản sắc bt quan. một hình 
thức phân cách và kiêu hành đặc sắc biểu lộ qua một lối 


96 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


hành văn gọn gàng và sáng súa, có tính cách cách ngữ, 
đây những hình ảnh huy hoàng hay quen thuộc !. 

Đó là hoàn cảnh chung của Héraclite và Parménide. 
Như thế, tuy sống ở hai biên giới xa cách và đối lập trong 
thế giới Hi Lạp. nhưng tư tưởng của hai ông vẫn mang 
mầm mëng của tỉnh thần lonie (Tiểu À). 

* Hơn nữa, cả hai đều am tường triết học xưa theo sự 
phân biệt một bên là tư tướng huyền thoại của Hésiode, 
một bên là tư tưởng triết lý thoát ly huyền thoại; do đó họ 
càng phải am tường hơn nữa về những lý thuyết vũ trụ 
luận của trường phái Milet và sự tin tưởng vào luân hồi 
của trường phái Pythagore. 

* Cùng sống trong một bầu không khí tỉnh thần và 
cùng theo đuổi một trách nhiệm mới xuất phát từ sự suy 
tàn của thế giới Hi Lạp, họ không khỏi ý thức rằng những 
yếu tố ấy tất nhiên phải liên hệ với cuộc xâm lăng của dân 
Ba Tu và cuộc di cư vi đại do đó mà khởi phát, với những 
trào lưu phục hưng tôn giáo di song song. 

* Ngôn ngữ của họ lại rất tỉnh vi, tỉnh vi đến mức độ 
đơn giản tuyệt vời! Và trong đơn giản ấy ánh sáng của 
những gi thiết yếu xuất hiện một cách hồn nhiên! Hình 
như ngôn ngữ ấy còn rất gần gũi với kỹ thuật điêu khắc tỉ 
mi và những nguồn gốc bi kịch của Athènes (attique). 

Parménide đã viết bằng lối văn của anh hùng ca với 
mỗi câu 6 âm (hexamètres). 


1. C'est au milieu de ces catastrophes civiles que vécut Héraclite et peut 
être sous ces impressions que sa pensée prit cette tournure pessimiste, cet 
aspect distant et hautain, si caractéristique, qui se traduit en un style bref et 
brillant, sentencieux, plein d'images somptueuses ou familières. (H. Ph. 1, 1 tr. 
55) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 97 


Héraclite đã viết bằng lối văn xuôi thành những cách 
ngữ khúc chiết, như những mốc đá cht đường. 

Nhưng thi ca của Parménide lại trang trọng không 
khác vẻ trào lộng trong văn xuôi của Héraclite. 

Đó là những nét giống nhau giữa Héraclite và 
Parménide, từ đó có lẽ hai ông được ghi danh song song 
nhau trong sử sách. 

* Nhưng cũng ngay từ nghìn xưa, hình như lịch sử 
triết học đã trói buộc hai ông quay lưng lại với nhau, chỉ vì 
hai ông chủ trương hai lý thuyết không những khác nhau 
mà còn đối nghịch nhau ráo riết đến nỗi trở thành môt 
song luận nan giải: một mặt Héraclite chủ trương do ảnh 
biến dịch, mặt khác Parménide chủ trương hữu thể bất 
dịch. 

Hơn nữa, chính sự đối lập ấy còn được ghi nhận như 
sự chiến thắng của một bên và sự thất bại hoàn toàn của 
bên kia. 

Do đó, sử sách mới ghi rằng Héraclite đứng một mình 
không sáng lập trường phái nào, cũng không thuộc trường 
phái nào, không một môn đệ thời danh nào còn được ghi 
lại để tiếp tục chủ trương của Thầy Héraclite, ngoại trừ 
tên của Cratyle lẻ loi nào đó! 

Trái lại, Parménide không những được sử xanh coi là 
ông tổ sáng nghĩ ra một giải pháp táo bạo nhất chưa từng 
có từ xưa tới nay (Gilson), mà còn là thủ lĩnh cả một trường 
phái mang tên Elée, với những môn đệ thời danh như 
Zénon, Leucippe, Démocrite... 

Chủ trương của mặt trận này đã được hoạch định rõ 
ràng là “trả thù lại ý tưởng biến dịch” !. 

1. Une revanche contre l'idée du devenir. (J. Wahe. Traité de Métaphysique. 
Payot, tr.33) 


98 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Tuyên ngôn ấy đã được 25 thế kỷ tu tưởng tiếp tuc 
trường phái Elée mãi cho tới Sartre ! 

Do đó, hầu như tên Héraclite đã bị xóa bỏ và lý thuyết 
biến dịch của ông cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Phải đợi 
đến “tỉnh thần” (Geist) của Hegel mới đám khôi phục lại 
thế giá cho Héraclite và lý thuyết biến hành của ông, đến 
nỗi Hegel đã có lần thú nhận rằng tất cå những mệnh đề 
trong quyển Luận lý học của tôi đều là những mệnh đề của 
Héraclite (Geschichte der Philosophie I, 328), 

Nhưng Hegel lại chỉ theo Héraclite được một nứa đường, 
rôi trở về với Parménide ? nên Heidegger mới có thể viết: 
“Héraclite là ngudi trong số các triết gia đầu tiên của Hi 
Lạp, một mặt đã bị hiểu sai theo lối không tưởng Hi Lạp 
trong dòng lịch sử phương Tây. nhưng một mặt trong những 
thời cận và hiện đại, ông là người đã đẩy mạnh nhất 


1. Giáo sĩ I.M.Bochenski đã nhận định một cách gián tiếp khi trình bảy về tự 
nội thé (l'en soi) của Sartre như sau: "Sartre gọi (hữu thể) là tự nồi thể: nó 
không hoạt động cũng không thụ động, không công nhận cũng không phù 
nhận. Nó chỉ là nó, li lợm, bất động (. 1. những giải thich trên rõ rệt giống với 
hữu thể học của Parménide" (Sartre l'appelle l'en soi, il n'est ni actif ni passif, 
ni une affirmation, ni une négation, il se repose simplement sur soi, massif, 
immobile (...) La ressemblance de ces développements avec l'ontologie 
parménidienne est frappante) (La Philosophie contemporaine en Europe. Bd, 
Pháp. tr 151). 

2 Jean Wahl đã ghi nhận sự kiện ấy "Või cả 2 ông (Platon va Descartes 
tức là cả truyền thống triết học Hi Lạp. Tây phương) triết lý là tìm kiểm những 
gi vững chắc và phổ biến. 

Nhưng hinh như cò một lúc trong lịch sử của nó, triết học đã không tìm kiêm 
một trong những thành tố tù xua đến nay đã là bản tính của nó Luc ấy là lúc 
của Hegel, ở đó ý tưởng vững châc được thay thé bảng ÿ tưởng vận hành toàn 
điện. (.. ) (Nhưng) toàn bộ triết học của Hegel còn nhâm phối hop khàng khít 
vận hành với lý tính". (Chez l'un et l'autre (Platon et Descartes), la philosophie 
est la recherche de ce qui est stable et universel. || semble qu'il y ait eu un 
moment dans l'histoire de la philosophie où la philosophie ait abandonné la 
recherche d'un des éléments qui faisaient jusqu'ici Son essence, c'est le mo 
ment de Hegel, où à l'idée de stabilité est substituée l'idée de mouvement 
universel ( ) L'œuvre de Hegel fut d'un encore plus étroitement mouvement 
et raison). (Les philosophies de l'existence A Colin 1954 tr. 22 - 23) 


HERACLITE VOI PARMENIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 99 


phong trào tìm về những gì chính cống Hi Lạp. trong phong 
trào ấy Hégel và bạn ông là Hölderlin, cả hai đà bị Héraclite 
chỉ phối một cách mạnh mè, nhưng môi người lại bị chi 
phối một cách khác nhau. Đó là vì một Hégel xây lưng lại 
quá khứ và bít luôn lối đi, còn Hölderlin lại nhìn thẳng tới 
tương lai và mở toang đường đi” !. 

Đó là lịch sử về sự đối lập giữa Héraclite và Parménide. 

Như thế thì con gì là Héraclite! Còn gì là biến dịch! 


Héraclite 
(phỏng năm 544 - 484) 


Ngoài những sử liệu về hoàn cảnh địa lý, lịch sử và 
chính trị nói trên, người ta còn ghi nhận Héraclite là một 
nhà tư tưởng tối tăm (Ô Sketeinds: l'obscur), sống cô đơn, 
tách biệt với quần chúng. Những câu cách ngữ sau đây tìm 
được trong bản văn của ông đã chứng minh điều đó: 

“Tư tưởng nào hay minh triết nào họ có thể có được? 
Họ là những người chạy theo các thi sĩ và lấy quân chúng 
làm thầy dạy mà không biết rằng trong đó rất nhiều người 
xấu mà rất hiếm người tốt. Vì những người tốt nhất trong 
bọn họ cũng chỉ lựa chọn duy nhất một điều thay vì tất cả, 


1. Héraclite est celui des premiers penseurs grecs qui d'une part a été le 
plus mésinterprété, selon une pensée non grecque, au cours de l'histoire de 
l'Occident, et qui par ailleurs, dans les temps modernes et contemporains, a 
donné l'impulsion la plus vigoureuse pour redécouvrir ce qui est proprement 
grec. Ainsi Hegel et son ami Holderlin se trouvent tous deux, chacun à sa 
façon, sous le puissant et fécond emprire d'Héraclite Mais avec cette différence 
que Hegel regarde en aere et ferme la route tandis que Holderlin regarde en 
avant et ouvre le chemin. (introduction à la métaphysique Bd Pháp. 1958. P UF, 
tr. 139) 


100 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


đó là vinh hạnh bất tử trong số loài người khả tứ, còi 
phần đông họ chỉ ngốn đồ ăn như thú vật” !. 

“Đối với tôi, chỉ cần duy nhất một người hơn là cå một 
nghìn người, nếu người ấy tốt nhất” ?. 

Do thái độ kiêu hãnh ấy, người ta còn ước đoán rằng 
Héraclite đã sinh trưởng từ một gia đình thượng lưu, quý 
phái rồi nhường quyền lợi tư tế (baisileus = prêtre) cho em 
ông. 

Khi dân Ephèse xin ông sáng nghĩ cho một hiến pháp 
thì ông chỉ trả lời rằng đô thị ấy đã bị chi phối bởi một 
hiến pháp quá tôi tệ. 

Ngoài ra, tục truyền rằng ông còn lưu lại một tác phẩm 
nhan đề là Logos peri phuseos và đã đem tác phẩm dâng 
cúng trong dën thờ Artémis ở Ephèse. 

'Trước tác gồm toàn những tản văn (fragments), khoảng 
130 câu cách ngữ vắn tắt và sinh động. Jaspers nhận định 
rằng “Đây không phải những thành phần để cấu kết nên 
một tư tưởng có hệ thống, mà là biểu thị của một lối tư 
tướng thống nhất, nhưng thống nhất ấy lại xuất hiện ngay 
trong nội dung của một câu cách ngữ” ở. 

Lối hành văn của ông vừa trào lộng vừa uy nghỉ nhu 


1. Car quelle pensée ou quelle sagesse ont - ils? lls suivent les poètes et 
prennent la foule pour maitresse, ne sachant pas qu'il y a beaucoup de méchants 
et peu de bons. Car même les meilleurs, d'entre eux choisissent une seule 
chose de préférence à toutes les autres, une gloire immortelle parmi les mortels, 
tandis que la plupart se gavent de nourriture comme des bêtes.) (DV. 104, 29 
Burnet.) (Sd, tr 157, câu 11) 

2. Un seul est dix mille pour moi, s'il est le meilleur.) (DV 49. Burnet. Sa, 
tr 157, câu 113) 

3 Ce n'étaient pas des parties d'une pensée systématique, mais l'expression 
d'un style de pensée dont l'unité se manifestait dans le contenu de ces sen- 
tence (Gr Ph Itr 617) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 101 


những lời tiên tri hay sấm ngôn. Ông nói như một người ý 
thức được tính cách phi thường, vô tiên khoáng hậu của 
một thứ tư tưởng có khả năng làm sáng tó moi sự, vi dụ 
những câu sau đây: “Đặc điểm của minh triết là đừng có 
nghe ta, mà hãy nghe sấm ngôn (Loges) của ta và hãy chủ 
trương van våt đồng nhất thể” ! 


Hay “vị thiên sư có mang sấm ngôn của thần Delphes, 
không diễn tả cũng không che giấu tư tướng của ông, mà 
lại tiết lộ tư tưởng ấy bằng một biểu hiện” 2. 


Hay: 


“Và vị tư tế Sibylle với cửa miệng phun châu nhả ngọc 
đã tiết lộ những chân lý, không hoan hỉ, không thêu thùa, 
không hương vị, nhưng bằng giọng nói của Ngài, Sibylle 
đã nói với muôn nghìn thế hệ, nhờ ở vị Thần minh ngự trị 
trong Ngài” ?. 


Từ bản văn gồm 130 câu cách ngữ * ấy, xưa nay người 
ta chỉ chú ý tới vấn đề biến dịch như một vấn đề duy nhất 
trong lý thuyết của Héraclite. 


a) “Tất cả đều lưu chảy” 

Có lẽ Platon là người đã chú trọng đến ý niệm biến 
dịch của Héraclite trước hết và một cách đặc biệt nhất, vì 
Platon đã học bài học ấy với một môn đệ lẻ loi của Héraclite 


1. Il est sage d'écouter non pas moi, mais, mon verbe, et de confesser que 
toutes choses sont Un (DV. 50) (Burnet. Sd, tr.149, câu 1) 

2. Le maître à qui appartient l'oracle de Delphes, ni n'exp:ime ni ne cache 
sa pensée, mais il la fait voir par un signe) (DV 93) (Burnet. Sd, tr.149, cau 11) 

3. Et la Sibylle qui, de ses lèvres délirantes, dit des choses sans joie, sans 
ornements et sans parfum, atteint par sa voix au delà de mille années, grâce 
au Dieu qui est en elle . (DV 92) (Burnet. Sd, câu 12) 

4. Burnet. Sơ tr. 148 - 158. (Xem bản văn ở cuối bài v Héraclite) 


102 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


là Cratyle. Theo Aristote, Cratyle là ông thây đầu tiên đã 
lưu ý Platon về sự lưu chảy liên tục của tất. cá những gì 
xuất hiện với ta trong thế giới cảm giác. Với Cratyle, sự 
lưu chảy ấy nhanh chóng đến nôi thoat khi ông vừa nghĩ 
ra được ý tướng để diễn tá nó thì ý tướng ấy không còn 
đúng với thực tại nữa. Nên ông mới nghĩ rằng phải diễn tả 
bằng cử chỉ. Có thể may ra mới theo kịp đà tiến của sự 
vật! 

Bài học biến hành ấy dä được Platon ghi lại như sau: 
“Tất cå moi sự đều lưu ly, tất cả đều biến động như kiếu 
một dòng sông. Tất cả dèu luôn luôn thay đổi, không có gì 
còn tôn tại cả”. (Crat. 401d, 5, 402 a 8) 


Điều đó rất đúng với những sự vật thuộc cảm giác và 
thuộc thời gian tôn tại, vì thế Platon mới nhận định thêm 
rằng “Héraclite trình bày một cách rất minh triết và sâu 
sắc về những ý tưởng có liên quan đến (hời gian tôn tục 
(kronos và Rhéa). Thực ra những ý tưởng ấy đã có lâu đời 
với dân (Hi Lạp) chúng ta, chính Homère đã phát biểu 
những ý kiến đó rồi. Nhưng Héraclite đã có công phát 
biểu chúng trong một công thức mỗi khi nói rằng: Tất cả 
đều thay đổi và không có một cái gì tôn tại. Rồi so sánh 
vạn vật (lưu cháy) với diễn tiến của một dòng sông, ông 
còn thêm rằng không ai tắm hai lần trong cùng một dòng 
sông” (Sđ) 

Từ đó, Platon đồng hóa biến dịch của Héraclite với “ảo 
ảnh” (apparence) và với “hư vô” (non - être) tức là những 
gì đối lập với “lý tưởng” (eidos) và với “hữu thể” (être). 


Đó là điều không thỏa mãn Platon, nên ông mới đi 
tìm thế giới vững chắc, thực hữu. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 103 


Sự đối lập giữa biến dịch hay áo ánh và hư vô với hữu 
thể đã khai nguồn từ đó. 

Lập trường này còn được Aristote giải thích tiếp theo 
và công nhận như một ý tưởng nền tảng trong triết học 
Héraclite câu nói rằng: “Panta rei" (tất cå đều biến dịch, 
không một sự vật gì đứng trong hữu thể vững chắc). Đó là 
ý nghĩa câu: “Không ai tắm hai lån trong cùng một dòng 
sông” (De coelo T. l; 298b 30) 

Hơn nữa, nếu theo Aristote, biến dịch của Héraclite 
còn phải hiểu là “cùng một sự vật uÿa có va không” |. 

Như thế biến dịch còn đối lập với những nguyên tắc 
căn bản của luận 1 ý như nguyên tắc đồng nhất và nguyên 
tác không mâu thuẫn °. Kostas Axelos cũng đã nhận định 
như thế: “Platon chỉ muốn giữ lại trong tất cả tư tưởng của 
Héraclite duy nhất có lý thuyết duy biến dịch của vạn vật 
lưu ly và bỏ quên /ogos là yếu tố dung hòa những đối lập 
và là dây liên hệ giữa vạn vật với nhau. Vì vậy, tất cå chủ 
trương phê bình của ông chỉ đập thắng vào lý thuyết 
Héraclite giả của ngụy luận gia và văn chương của Cratyle, 
chứ không thể đụng vào tuyên ngôn của chính Héraclite 
được. Vì với Platon thế giới cảm giác luôn luôn biến dịch, 
nên không thể lĩnh hội được bằng tri thức. Vậy, tuy rằng 
những lý tưởng cũng có tham dự (methexis) với biến dịch 
của cảm giác, nhưng biến dich của cảm giác này phải căn 
cứ trên hữu thể của những lý tưởng là những gì đứng tách 
biệt (chorismos) (với sự vật khả giác). Như thế, trong khi 
Platon chiến đấu để đạt được trí thức thì Aristote lại muốn 


1. La même chose est et n'est pas. (Méta. 8. 3. 1005b) 
2: Jean Beauffret. Le Poème de Parménide PUE tr 20 tiếp và Jacques 
Chevalier. Pensée I. Flammarion. tr. 86) 


104 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


có được một khoa học về vũ trụ: nhà tư tướng Stagirite 
đóng vai trò một Hégel trong triết học thượng cô? Nghĩa 
là mọi tiến triển của triết học đều phái được kết thúc ở lý 
thuyết của ông và quan án tối cao trong tòa án của ông là 
nguyên tắc không mâu thuẫn. Với Aristote mới có sự phân 
phối thành hữu thể hoc và luận lý học, văn phạm và văn 
chương” (Héraclite et la philosophie. tr. 74). 

Nói tóm lại, với Platon và Aristote, quan niệm Biến 
hành của Héraclite đã trở thành một đàng là những gì ảo 
ảnh, hư vô đối lập với những gì chân thực, hữu thể của lý 
giới, một đàng là những gì không đồng tính, đầy mâu 
thuẫn, nên hoàn toàn đối nghịch với những gì đồng tính 
và không mâu thuẫn trong luận lý. 

Sự đối lập với quan niệm hữu thể của Parménide đã 
được thiết định một cách rõ ràng, do đó đã ảnh hưởng cho 
tất cả những giải thích lịch sử triết hoc Hi Lạp và phương 
Tây sau này. 

Theo Heidegger, như thế Héraclite và Parménide đã 
được hiểu theo ngôn ngữ của Platon và Aristote Ì. 

Do đó, Heidegger còn nhận định thêm rằng: “Về những 
điều nói trên, ta có thể kết luận như sau: trong lối nói ấy 
hữu thể (của Parménide) thể hiện như một sự vững chắc 
của cái gì bất dịch thu hẹp vào mình, không còn bị lay 
động, không còn chuyển dịch gì cả. Cho đến ngày nay 
cũng vậy, trong lối trình bày về những nguồn gốc của triết 
học phương Tây, người ta vẫn còn thói quen đặt đối lập lý 
thuyết này với lý thuyết của Héraclite, và tưởng rằng có 
thể gán cho ông câu nói thường được trích dẫn là Panta 


1. L'étalon inavoué pour l'interprétation des premiers penseurs, c'est la 
philosophie de Platon et d'Aristote (Cheminis qui ne mènent nulle part, tr. 263) 


HERACLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 105 


rei, tất cả dèu lưu chảy. Do đó, không có hữu thế. Tất cå 
“là” biến dịch” 1. 

Nhưng câu “Ngươi không thể xuống hai lần trong cùng 
những dòng sông; vì luôn luôn có những làn nước mới chảy 
trên mình ngươi” ? chi là một câu trong ban văn gồm 130 
câu, với nhiều ý nghĩa bí ẩn khác nhau. 


Nếu thực sự không thống nhất một cách hệ thống giữa 
câu này với câu khác, thì ít ra câu nói trên cũng phải được 
đặt vào khuôn khổ chung của bản văn căn cứ trên một số 
những chủ đề chính yếu. 


b) Vạn vật đồng nhất thể 


John Burnet là người ý thức điều ấy hơn hết; vì thế 
ông nhắc lại điều ta đã nói ở đầu và thêm rằng: 

“Héraclite nhìn một cách khinh bỉ không những quần 
chúng loài người mà tất cả những ai trước ông đã nghiên 
cứu về vũ trụ. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là ông tin tưởng 
rằng chính ông đã hấp thụ được một chân lý nào đó mà 
chưa được (quần chúng) công nhận, tuy rằng: chân lý ấy đã 
lée sáng rực rỡ trước mặt nhân loại” 3. 

Vậy muốn nắm được điểm chính yếu trong lý thuyết 
của Héraclite, hiển nhiên rằng ta phải cố gắng khám phá 


1. Nous pouvons conclure de tout cela: dans ce dire l'être se montre comme 
la solidité propre du stable rassemblé sur soi, pur de toute agitation et de tout 
changement. Aujourd'hui encore, dans l'exposé des origines de la philosophie 
occidentale, on a contume d'opposer cette doctrine à celle d'Héraclite en croyant 
pouvoir lui attribuer le mot souvent cité: Panta rei, tout est en écoulement. Par 
suite, il n'y a pas d'être. Tout “est” devenir, (/ntroduction à la métaphysique, 
tr.180) 

2. Tu ne peux pas descendre deux fois dans les mêmes fleuves: car de 
nouvelles eaux coulent toujours sur toi. (DV. 12) (Burnet: câu 41 - 42) 

3. Burnet. Sd. tr.160. 


106 LICH SU TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


xem khi lên án sự điên rô và ngu ngốc cua thiên ha, 
Héraclite đã nghĩ đến chân lý nào? 

Theo Burnet, hình như qua câu 18 và 45 ta sẽ có câu 
trả lời xác đáng cho thäc mắc trên đây. 

Hai câu đó nói rằng: 

— Câu 18: “Trong tất cá những người mà tôi được nghe 
lý thuyết không một ai đã có thể hiếu được rằng minh 
triết là cái gì tách biệt với tất ca” (DV 108) 

~ Câu 45: “Người ta không biết rằng cái gì biến thiên 
lại hòa hợp với chính mình. Giữa những giằng co đối lập 
phải có một hòa âm cũng như giữa cây cung và cây đàn” !. 

Từ 2 câu ấy, Burnet rút ra chân lý sau đây: 


Thoat nhìn vạn vật như tách biệt với nhau và còn đối 
nghịch nhau, nhưng kỳ thực, chúng lại là một, tức là nhất 
trí uới nhau. Hơn nữa nhất trí lại đồng thời đa tạp. Sự 
“tranh chấp giữa những đối nghịch” kỳ thực lại là một sự 
“hòa âm” ?. 

Đó là chân lý mà quần chúng điên rồ và ngu ngốc đã 
quên mất. Chân lý này đã được Patin khám phá ra trước 
hết trong quyển Heraklits Einheislehre (1886) (Lý thuyết 
về sự thống nhất của Héraclite) (Burnet) 


1. 18. De tous ceux dont j'ai entendu les discours, il n'en est pas un seul qui 
soit arrivé à comprendre que la sagesse est séparée de tous. (D.108) (Burnet 
Sd. tr 150) 45: Les hommes ne sachent pas comment ce qui varie est d'accord 
avec soi lÌ y a une harmonie de choses, tensions opposées, comme celle de 
l'arc et de la lyre (D.51) (Burnet Sơ. tr.152) 

2. C'est que les nombresses choses apparemment indépendantes les unes 
des autres, et en conflit les unes avec les autres dont nous avons connaissance, 
sont en realite unes, et d'autre part, cette unite est aussi multipte. La “lutte des 
rontraires" est en réalité une “harmonie” (armonia) (Sở tr. 160 - 161) 


HERACLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELE 107 


Câu đầu tiên trong ban văn đã tiết lộ chán lý ấy một 
cách huy hoàng như sau: 

“Đặc điểm của minh triết là đừng có nghe La, mà hay 
nghe Som ngôn (Logos) (hay Thiền ngôn) của ta và hay 
chủ trương rằng van våt đồng nhất thể”. 

Đó là chân lý cao siêu của minh triết, không phải của 
triết học hay của luận lý. 

Vậy minh triết không phải là gom góp cho thật nhiều 
kiến thức, trái lại minh triết là "thấu thị” được thông nhất 
tiềm ẩn đàng sau những đối nghịch tranh chấp nhau `. 

Có thể nói tất cả triết lý của Héraelite đều kết tinh ở 
câu đầu tiên, vì trong đó gồm hai ý tưởng quan trọng: một 
là “Logos”, hai là “van våt đồng nhất thế”. Tuy gọi là hai, 
nhưng chỉ có một. 

Nhưng lõi giải thích xưa ít chú ý danh từ Logos, do đó 
cũng không nhận thấy sự quan trọng của danh từ và giá 
trị quyết định của nó đối với ý tưởng “van vật đồng nhất 
thể” và toàn thể bản văn. 

Trái lại với một số triết gia và học giả ngày nay, hình 
như danh từ “Logos” lại có một sức mạnh quyết định chi 
phối tất cả những chỉ tiết lý thuyết của bản văn. 

Một cách vắn tắt có thể trình bày hai lối giải thích lý 
thuyết “vạn vật đồng nhất thể” của Héraclite như sau: 

* Một mặt, lối giải thích theo ou tru luận våt lý, cần 
cứ trên ý niệm về lta như “Nguyên chất sơ ban” 

Đó là lập trường của Burnet và Werner: tiếp tục nhận 

1. La sagesse n'est pas la connaissance de nombreuses choses, mais la 


perception de l'unité qui se cache sous les contraires en lutte (Burnet Sd tr 
161). 


108 LICH SU TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


xét trên, Burnet giải thích rằng chính Philon (một triết 
gia Do Thái sau này) cũng công nhận ý niệm nền tảng của 
Héraclite là vạn vật đồng nhất thể, khi ông ấy viết: 

“Vi cái gì được cấu thành từ hai đối nghịch thì cái đó 
là môt; và nếu cái một (nhất thê) được chia ra thì những 
đối nghịch được thể hiện ra. Do không phải chính là điều 
người Hi Lạp gán cho Héraclite đại danh của họ sao? Điều 
mà Héraclite đa ghi ngay ở khởi điểm triết học của ông, 
như thể kết tỉnh được tất cả và do đó ông mới hãnh diện 
như một khám phá mới !. 


* Qua nhận xét trên của Philon, Burnet cho rằng lý 
thuyết vạn vật đồng nhất thể được giải thích trước hết 
bằng vấn đề nhất thế và đa thế (lun et le multique). Điều 
ấy lại phải được hiểu trong viễn tượng của vũ trụ luận 
Milet, vì cå ba triết gia thuộc trường phái Milet cũng đã 
nhìn thấy những thế giới nghịch nhau giữa lòng vạn vật, 
ví dụ nóng và lạnh của Anaximandre đã được quan niệm 
như xuất phát từ bất định; xuất phát ra thành khác biệt 
và đối nghịch rôi lại hòa lẫn. Chính sự hòa lẫn ấy là hình 
phạt mà vạn vật phải chịu đựng vì đã bất công với nhau. 
Theo Burnet, “Quan niệm ấy còn ngầm chấp nhận một sự 
ác nào đó trong sự giao tranh giữa những đối nghịch, và sự 
hiện hữu của da thé là một lỗ hổng làm lũng đoạn sự 


2 2 


thống nhất của nhất thể 


1. Car [dit-il] ce qui est fait de deux contraires est un; et sỉ l'Un est divisé, les 
contraires sont mis au jour. N'est pas justement ce que les Grecs disont que 
leur grand et très célèbre Héraclite mettait en tête de sa philosophie, comme la 
résumant toute, et de quoi li se vantait comme d'une découverte nouvelle? 
(Burnet. Sơ. tr. 161) 

2. Cette conception implique qu'il y a quelque mal dans la guerre que se 
font les contraires, et que l'existence du multiple est une brèche dans l'unité de 
l'Un. (Sd. tr. 161).. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 109 


Trái lại, “chân lý do Héraclite tuyên ngôn là không 
thể có nhất thế mà không có da thë và không có đa thế 
nào lại không có nhất thë. Vũ trụ vừa là nhất vừa là yếu tô 
cấu tạo sự thống nhất cho nhất thê”, 

Platon là gu thứ nhất đã nhận ra chân lý ấy là 
thực sự của Héracl'te (Sophiste 24). 

Theo đó vhåi công nhận rằng bài học của Héraclite đã 
dạy về thực tại via là đa thể vừa là nhất thế. Nhưng 
không nên coi đây là một nguyên tắc đồng nhất như của 
luận lý sau này (Burnet phê bình Lassalle). Trái lại đây 
chỉ là sự đồng tính trong và do cái đa tính theo quan điểm 
thuần túy vật lý” °. 

Nghĩa là theo Héraclite tuy vạn vật trong vũ trụ có 
thể hiện thành vô số sự vật khác nhau và đối nghịch 
nhau, nhưng tựu trung, chúng chỉ là những biến thái khác 
nhau (đa thể) của cùng một (nhất thế) nguyên chất sơ bản. 

Đó là một định luật (Ñomos) công chính lý tướng, chứ 
không phải “bất công” như Anaximandre nghĩ (DV 80). 

* Vậy chỉ có lửa mới là nguyên chất sơ bán, mới thay 
cho nguyên chất sơ bản của cả trường phái Milet. 

Cé lẽ cùng đồng quan điểm như thế, Werner mới công 
nhận Héraclite vào trường phái Milet, nhưng là đỉnh cao 
nhất trong triết học lonie đầu tiên đã được đánh dấu bằng 
tác phẩm của Héraclite (...) Theo ông, nguyên chất (sơ 


1. La vérité que proclamait Héraclite, c'est qu'il n'y a pas d'Un sans le 
Multiple et pas le Multiple sans l'Un. Le monde est à la fois un et multiple. et 
c'est justement la “tension contraire” du Multiple qui constitue l'unité de l'Un 
(Sd, tr. 161). 

2. L'identité dans et par la diversité qu'il (Héraclite) proclamait était purement 
physique. (Burnet. Sd. 162 - 163) 


110 LICH SỬ TRIẾT HOC TÂY PHƯƠNG 


bản) gặp đồng tính ở căn bán eủa mọi đối nghịch và mọi 
thay đổi chính là lửa” 1. 

Đó là một nguyên chất sơ bản mới mẻ. Tính chất mới 
mẻ ấy đòi hôi rằng: Lửa không thể còn là một sự våt có 
thể tưởng tượng như thể vạn vật khác biệt nhau, nhưng đã 
được từ nó mà kiến tạo ra, hay như một sự vật từ đó những 
đối nghịch có thể xuất phát bằng “cách lìa khỏi” đó. 

Trái lại, lứa phải là một sự vật mà từ chính bản chất 
của nó có thê biến đổi thành bất cứ cái gì mà bất cứ cái gì 
củng có thể biến đổi thành nó. Quả như Héraclite nói: 
“Bât cứ sự vật gì cũng có thể biến đổi thành {a và lứa 
cũng có thể biến đổi thành bất cứ sự vật gì; cũng như hàng 
hóa đổi lấy vàng và vàng đổi lấy hàng hóa vậy” ? 

Vì vũ trụ này chi là “một khối lứa luôn luôn linh động”. 

Như thế, fo thiêu đốt vạn vật không bao giờ ngừng 
nghỉ. Sự thiêu đốt ấy gây ra một sự biến dôi liên tục, như 
một triều lưu chảy xiết. Vạn vật thể hiện như một cuộc 
biến hành vi đại, trong đó “moi sự đều lưu chảy” (panta 
rei). 

Hình ảnh dòng sông diễn tả hùng hôn nhất sự lưu 
chảy ấy! D6 là tóm tắt lối giải thích trực giác vạn vật đồng 
nhất thể của Héraclite theo quan điểm vật lý. 

* Trái lại, một đàng nhiều triết gia và học giả ngày 

1. Le point culminant de la première philosophie ionienne est marqué par 
l'œuvre d'Héraclite (...) D'après lui, la substance qui se retrouve la même au 


fond de toutes les oppositions et de tous les changements, c'est le feu. (Ph. Gr. 
tr. 18) 

2. Toutes choses suni un échange pour du teu et le feu pour toules choses, 
de même que les marchandises pour l'or et l'or pour les marchandises. (DV 
90) (Burnet, câu 22) 

3 Un feu éternellement vivant. (DV. 30) (Burnet câu 20) 


HERACLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 111 


nay lại gắn liền lý thuyết vạn vật nhất thé với ý niệm 
“logos”. Đó là Eugen Fink, Kostas Axelos dưới ánh hưởng 
của Heidegger và Jaspers. 

Vật “logos” là gì? 

Jaspers trả lời: “Logos” là điều không thế dịch ra bằng 
một danh từ khác hay định nghĩa nó bằng một khái niệm 
được. Logos có thể có nghĩa là lời nói. diễn thuyết, nội 
dung của diễn thuyết, ý nghĩa hay lý tính, chân lý, hay 
định luật, hay hữu thể. 

Không phải bằng định nghĩa, theo Héraclite, logos có 
nghĩa là tất cả những nghĩa trên đồng thời, chứ không 
riêng một nghĩa nào cả. Là bao dung thể, logos vừa có tính 
cách bất định và vô cùng khả định (cũng như tất cá những 
ý niệm lớn cần bản của triết học vậy). 

Bản chất của logos là hiện diện khắp nơi, mà bản chất 
hiện diện khắp nơi ấy lại chính là sự dung hòa được mọi 
đối nghịch (...) 

Sự đối nghịch là nguồn suối phát sinh ra sự sống, sự 
thay đổi là điều kiện cân thiết cho sự sống (...). 

Trong căn bản của vạn vật, tất cả đều là một, “những 
kẻ bất khả tử cũng là những kẻ khả tư: vì sự sống của 
những người này là sự chết của những người kia và sự 
sống của những người kia là sự chết của những người này. 
“Hadès và Dionysios” ' đều như nhau. “Sy chết và sự chiến 
thắng của sự sống, cả hai đều được hoan hô đồng đều trong 
một cuộc lễ cuồng say”. “Ta có và không có”. 

Logos là sự sống chung giữa những đối nghịch trong 
sự giao tranh. Nhưng ai đã nghe được tiếng nói cúa logos 


1. Hadès: thân địa ngục: Dionysios: thân thiên đang 


112 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


thì tất nhiên đã biết rằng “vạn vật đồng nhất thé” !. 


Theo giải thích của Jaspers, la chỉ được coi là phụ 
thuộc của Logos: 


“Những hình ảnh vũ trụ luận do người thuộc trường 
phái Milet khai triển chỉ được Héraclite coi là chất liệu để 
chiêm ngưỡng logos trong vũ trụ, vì không phải Héraclite 
chú ý tới lối nghiên cứu theo khoa học (våt lý), trái lại ông 
chỉ muốn tìm lại trong vũ trụ sự thống trị cúa logos và 
nomos. Do đó, với ông, không những lýa là một trong 
những trạng thái vật chất cũng như nước và khí (những 
người thuộc trường phái Milet đã hiểu nguyên chất sơ bản 
của vạn vật theo những trạng thái đó), mà còn vừa là 
tượng trưng vừa là thuc tại của vũ trụ, của sự sống và của 
tâm hồn °. 


1. Ce qu'est le logos. il est impossible de le traduire par un autre mot ou de 
le définir en tant que concept. Logos peut signifier: parole, discours, contenu 
du discours, sens, — raison, vérité, - loi — l'être-même. Sans définition, il signifie 
chez Héraclite tout cela ensemble, il n'a pas une signification exclusive. Etant 
l'Englobant, le logos est à la fois indéterminé et indéfiniment déterminable 
(comme toutes les grandes notions fondamentales de la philosophie). L'essence 
omnipresente du logos c'est l'union des contraires (...) 

L'opposition est la source de vie, la changement est nécessaire à la vie. Au 
fond des choses tout est un: “Les immortels: des mortels; les mortels: des 
immortels: car la vie de ceux-ci est la mort de ceux-là et la vie de ceux-là est la 
mort de ceux-ci”. Hadès et Dionysios sont le même”, la mort et le triomphe de 
vivre, fêtés tous deux ensemble dans un fête délirante: “Nous sommes et nous 
ne sommes pas” 

Le Logos, c'est la coexistence des contraires dans la lutte, Mais celui qui a 
entendu la voix logos n'en sent pas moins que"tout est un" (Gr. Ph. I, tr. 617 - 
618 và 619). ` 

2. Les représentations cosmologiques développées par les Milésiens 
deviennent pour Héraclite le matériel qui permet de contempler le logos dans 
le monde. Ce n'est pas la recherche scientifique qui l'intéresse, il veut retrouver 
dans le monde le règne de logos et de nomos. Ainsi le feu est pour lui non 
seulement un des états de la matière à côté de l'eau et de l'air (les Milésiens 
comprenaient la substance des choses dans ces états), mais encore symbole 
à la fois et réalité du monde. de la vie de l'âme). (Gr. Ph I. tr 619) 


HERACLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 113 


Trích dẫn lại câu đầu của bản văn bằng nguyên văn 
Hi Lạp, Heidegger lại nhấn mạnh trên một ý nghìa khác 
của danh từ “logos” như sau: 

Trước hết, nguyên văn câu ấy là: 


oúk émòu toù Lógou ơkoùsantas omologein sophon estin 
Panta” (fragment 50). 


Và sau đây là một trong những lối dịch được Heidegger 
trích dẫn: 

“Si ce n’est pas moi, mais le Sens, que vous avez 
entendu, il est sage alors de dire dans le même sens: Tout 
est Un” (Snell). 

Thé rồi Heigegger giải thích: “Từ thượng cổ, logos của 
Héraclite đã được giải thích theo nhiều nghĩa khác nhau: 
như ý tính, như ngôn từ, như định luật của vũ, như cái gì 
“hợp lý” và như sự tất yếu của tư tưởng, như ý nghĩa, như 
trí năng. (Trong tất cả những nghĩa ấy) Luôn luôn vang 
lên tiếng gọi trí năng như là tiêu biểu và quy luật cho 
hành động và không hành động” !. 

Theo Heidegger từ xưa đến nay, triết học phương Tây 
thường chỉ chú trọng đến khía cạnh “hợp lý” của lối phát 
biểu bằng “luận lý”, nghĩa là khi Logos (nguyên ngôn) đã 
bị dịch sai thành “Logique scientia argumentativa hay sci- 
ence qui apprend à discourir theo định nghĩa của Aristote 
trong Ethique à Nicomaque. 


Chính vì vậy mà nguyên nghĩa Hi Lạp logos đã bị che 


1. Depuis l'antiquité le Logos d'Héraclite a été interprété de façons 
différentes: comme ratio, comme verbum, comme loi du monde, comme ce qui 
est “logique” et comme la nécessité de la pensée, comme le sens, comme la 
raison. Sans cesse retentit un appel à la raison comme à la mesure et à la 
règle du faire et du non - faire. (Essais et Conférences, tr. 250). 


114 LICH SU TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


đậy và cũng vì vậy mà mọi nhận định vè những gì “hợp lý” 
(rationnel ou logique) và những gì đối nghịch có như “ngoại 
lý” (irrationnel) và “phi lý” (dérationnel) đều bị liệt ngang 
hàng nhau, tức là khởi đầu cùng một sự quên lãng tinh 
thé. 

Vì vậy ta không thể hi vọng gì ở luận lý học nữa. 

Ông viết: “Nhưng trí năng có thể làm gì khi nó bắt 
gặp với ngoại lý và phi lý, khi cá ba đều bị cột chặt trên 
bình diện của cùng một sự lơ là làm quên mất suy nghĩ về 
căn nguyên tính thể của trí năng và còn làm quên việc đi 
vào con đường của căn nguyên tính thể của trí năng khi nó 
đến với ta” Ì, 

Vì vậy, “Chúng ta còn hi vọng gì ở luận lý học, ở 
logiké (épistemé), thuộc bất cứ loại nào nữa, nếu ta luôn 
luôn bó quên không chú ý tới logos và không theo tinh thể 
căn nguyên của nó?” ? 

Ngoài những nghĩa nói trên, Heidegger còn khám phá 
thấy một nghĩa khác nữa. 

Đó là “legein” 7 Nhưng “Legien” là gì? 

* Một cách thông thường, /egein hình như chỉ có nghĩa 
là nói (dire), doc (lire), phát biểu (raconter). 


* Nhưng theo nguyên nghĩa Hi Lạp, legein còn được 


1. Mais que peut la raison lorsqu'elle se rencontre avec l'irraison et la déraison 
toutes trois installées à demeure sur le plan de cette même négligence qui 
oublie de réfléchir à la provenance de l'être de la raison et de s'engager dans 
le chemin de sa venue vers nous? (Sd tr. 250). 

2. Qu'attendre de la logique, de la logiké (épistemé) de toute espèce, si 
nous omettons toujours de faire attention au logos et de suivre son être initial? 
(Sa) 

3. Ce qui est logos, nous le trouvons dans le legen. (Sơ, tr. 250-251) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VA TRƯỜNG PHÁI ELÉE 115 


hiểu là gạt hái (cueillir) ròi thu nhập (tập trung lại một 
chỗ - recueillir), nằm ngay trước mặt (coucher) !. 


Như thế, trong hai nghĩa nói và nằm thì “nằm” có 
nghĩa nguyên thủy hơn, vì “một cách đích thực, legein có 
nghĩa là: sau khi đã tự tập trung và tập trung mọi cái khác 
rồi thì xuất hiện và trình diện ra” 3. 


Hay đúng hơn, legein có nghĩa là “nằm trải mình ra 
đó” (étendre) 


Vì legein theo nghĩa trải mình ra đó chính là “tác 
động khi đã tự tập trung trong chính mình thì lại để cho 
cái gì hiện diện toàn bộ được trải ra trước mặt” ở. 

Nhưng làm thế nào legein theo nghĩa trải mình ra lại 
có thể có nghĩa là nói, là phát biểu? 

Theo Heigegger, nếu việc nói hay phát biểu chỉ được 
hiểu là “phát ra âm thanh” (phonè = son émis) hay “ÿ 
nghĩa từ âm thanh” (semainein = signification) thì nói hay 
phát biểu có thể không có nghĩa và không thể phát khởi 
từ legein theo nghĩa trải mình ra được. Nhưng “ngay tù 
khởi thủy, nói và phát biểu của người trần đã bao hàm 
nghĩa legein hiểu như “trải mình ra”. Nói và phát biểu, 
nếu được nhìn theo tính thể của chúng thì có nghĩa là để 
cho tất cả những gì hiện điện một khi đã được đặt trong 
tình trạng không bị che giấu nữa, được trải ra đồng đều 
trước mặt” 1. 


1. Đây là một trong những trường hợp doa chữ của Heidegger. 

2. Legein veut dire proprement: poser et présenter après s'être recueilli et 
avoir recuilli d'autres choses. (Sd. tr. 251). 

3. Legein, c'est étendre. Etendre est l'acte, recueilli en lui-même, qui laisse 
étendu - devant ce qui est ensemble présent. (tr. 255) 

4. Le dire et le discourir des mortels ont lieu dès leurs débuts comme Íegein, 
comme “étendre”. Dire et discourir, si on les prend dans leur être, reviennent à 
laisser être- étendu — ensemble - devant tout ce qui, étant situé dans la non - 
occultation. est présent (Sd. tr. 255 - 256) 


116 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Vì vậy “nói mới có được cách thái tính thể của nó từ sự 
không bị che giấu của cái gì đồng hiện hữu trải ra trước 
mặt” ! 


Nói tóm lại, legein vừa có nghĩa là “nói ra”, “phát 
biểu” vừa có nghĩa là “tập trung, trải cái phát biểu ra trước 
mặt”, tương tự legein là phainesthai của Aristote. Nói cách 
khác: Logos đầy cái gì xuất hiện, cái gì triển nở, và tự trải 
mình ra trước mặt ta, phải tự trình diện chính mình, phải 
thể hiện ra trong ánh sáng” ?. 


Nhưng nếu “nói” không còn được hiểu là phát âm và ý 
nghĩa qua những phát âm, mà phải là để cho tất cả những 
gì hiện diện được trải ra đồng đều trước mặt, thì “nghe” 
điều được nói ra cũng phải theo một biện chứng pháp tương 
tự, nghĩa là nghe cũng phải ghi nhận, tiếp thu ý nghĩa từ 
những âm thanh phát ra là phải biết tập trung, tập trung 
mọi sự và tập trung chính mình. 


Vi nếu không biết tập trung (legein = cueillir, recueillir) 
là không biết nghe. 


“Nghe chính là tập trung, chú ý vào lời nói được phát 
biểu ra với ta, được nói ra với ta. Nghe trước hết là tự tập 
trung và chú ý. Chỉ biết nghe kẻ nào biết trở thành tính 
thể kẻ nghe” Š. 


1. Le dire reçoit son mode d'être de la non-occultation de ce qui est en- 
semble étendu devant lui. (Sd, tr. 256) 

2. Le logos amène ce qui apparait, ce qui se produit et s'étend devant nous, 
à se montrer de lui-même, à se faire voir en lumière. (Cf Sein und Zeit, mục 
7B) (Sa. tr. 257) 

8.Entendre est proprement recueillement, concentré sur la parole qui nous 
est adressée, qui nous est dite. Entendre est avant tout se recueillir et écouter. 
Peut entendre celui qui peut écouter (Im Horschsamen west das Gehor) (“L'ouie 
a son être dans l'écouteur” (Sd. tr 258. ch th. 1) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 117 


Thể hiện đúng tính thể kẻ nghe chính là sự đồng hóa 
mình với điều được nói ra với mình hay mình nghe được. 
Legein đồng nghĩa với omologein hay “hören” (entendre) 
đồng nghĩa với “zugehören” (s'entendre avec ou appartenir 
à) là như vậy; đúng như câu đầu tiên trong bản văn của 
Héraclite: oúk émoù állà toù Logou akoú santas: “Nếu ngươi 
không lắng tai nghe ta (người nói với ngươi), mà lại tự 
đồng hóa với Logos. Đó mới là nghe thực sự” !. 


Nói to, lại, nghe và nói chính là ty đồng hóa với 
Logos. “Nhưng nếu nghe đích thực là ty đồng hóa 
(omologein) thì có một cái gì rất thích hợp (với số mệnh) 
xuất hiện lên, tức là sự trải ra của người phàm trần phục 
tùng Logos” ?. 


“Cái gi rất thích hợp xuất hiện lên ấy, một khi; ven 
vật dëng nhất thé” Š. 


Nên chú ý ngôn ngữ Hi Lạp của Héraclite: omologein 
sophon estin “En Panta”. Axelos giải thích và dịch là: “La 
sagesse est une:connaître la pensée qui dirige tout à travers 
tout... Il est sage de dire en accord avec le logos que tout 
est Un...” (Héraclite et la philosophie, tr. 82). 


Nhưng “van vật dëng nhất thé” không phải là điều 
Logos phát biểu ra như một lời nói và đòi hỏi phải hiểu 
như một ý nghĩa. “Vạn vật đồng nhất thể” cũng không 


1. Si vous ne m'avez pas seulement prêté l'oreille (à moi qui vous parle), 
mais si vous tenez dans une appartenance capable d'écouter, alors le véritable 
entendre est). (Sd, tr. 262) Chú ý lối dịch khác. 

2. Si le véritable entendre est comme omologein, alors se produit quelque 
chose de bien disposé, alors le legein mortel se plie au logos (Sd. tr. 263) 

3. Héraclite dit: omologein sophon estin “En Panta“ (quelque chose de bien 
disposé se produit, pour autant que: Un Tout) (Sơ tr. 264). 


118 = LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


phái là điều Logos tuyên bố, mà chỉ muốn nói lên rằng: 
Logos thế hiện tính thể của nó ra như thế nào?” ! 


Vậy Logos sẻ thể hiện tính thể như thế nào? 


Thưa, sẽ thể hiện như là Aletheia, nghĩa là “từ trong 
chính nó, Logos vừa là tiết lộ vừa là ẩn giấu. Nên nó là 
Aletheia” 7. 

Đó là tóm tắt lối giải thích của Heidegger về Logos là 
En Panta hay “Säm ngôn” là “van vật đồng nhất thé”. 

Từ đó, Kostas Axelos đã khai triển thêm về quan niệm 
Logos của Héraclite và những chủ để chính yếu liên quan 
với Logos như sau: 

“Logos chính là yếu tố liên kết những hiện tượng lại 
với nhau, đó là những hiện tượng của cùng một vũ trụ 
đông nhất thể. Và Logos cũng là yếu tố liên kết ngôn từ 
phát biểu ra với những hiện tượng. 

Do đó Logos là một sợi dây liên kết. Những gì thể 
hiện thành hiện tượng đã được Logos đi xuyên qua. Chính 
vì vậy chúng ta mới nhận mặt được Logos. 

Như thế, Logos chính là linh hôn và tỉnh thần của 
biện chứng pháp của Héraclite và biện chứng pháp này lại 
dính liên với vũ trụ” ở. 

Vi theo Axelos, trong lịch sử triết học Hi Lạp, tư tưởng 
Héraclite là “truc giác đầu tiên vê tính thể biến dịch cúa 
toàn thể van vât” (la première saisie de l'être en devenir 


1. Seulement “En Panta” n'est pas ce que le Logos énonce comme parole 
et qu'il donne à entendre comme sens “En Panta” n'est pas ce que le Logos 
déclare, il dit de quelle façon, le Logos déploie son être (Sd, tr. 266) 

2. Le Logos est en lui - même à la fois dévoilement et voilement. Il est 
l'Aletheia (Sd. tr 267) 

3 Héraclite et la philosophie, edit. de Minuit. Paris, 1962. tr 57 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 119 


de la totalité). Và trực giác trên đây được Axelos ghi nhân 
thành tiểu đề cho luận án tiên sĩ phụ cüa ông nhan dè là 
“Héraclite et la philosophie” 1. 


Tuy là tiểu để, nhưng nó lại rất quan trọng vi hơn cá 
chính đề và còn là “nền tảng” cho cå luận án tiến sĩ chính, 
tiểu dé này muốn khai triển ra một chân lý nên tảng của 
tư tưởng căn nguyên khai nguồn từ Héraelite trở đi. 
“Héraclite là một nhà tư tưởng; người đầu tiên, suy tư vè 
Logos của tính thể biến dịch của vạn vật. Lần đầu tiên 
chính ông suy tư và phát ngôn về tính thể của vũ trụ trong 
chân trời của Logos ấy. (...) (vì) tư tưởng ông chưa hạn 
định tính thể, nó chưa phân biệt hữu thể với biến dịch, 
trái lại ở đây hữu thể là biến dịch và biến dịch là htu thể, 
nó cũng chưa đóng cửa giam hãm toàn thể, nghĩa là nó 
chưa xây dựng hệ thống (hữu thể) *. 

Nhưng “các nhà tư tưởng tiếp sau Héraclite, bắt đầu 
từ Parménide sẽ đào hố phân chia một bên là (hữu thể) 
vật lý, một bên là (hữu thể) siêu vật lý (tức siêu hình) (là 
cái gì sẽ được coi như căn bản và ánh sáng của vật lý), rồi 
một bên là chân lý, một bên là sai lâm. Do đó họ được coi 
là những triết gia siêu hình thực sự. (...) Rồi từ khi thiết 
lập triết học (tức siêu hình hoc), cuộc mạo hiểm lịch sử ấy 
đã có được một sự chuẩn bị và luôn luôn bị chỉ phôi bới 


1. K. Axelos còn trình luận án tiến si chinh là "Marx penseur de la tech- 
nique”. Nhưng nhà xuất bản đã gọi luận án tiến si phụ là “fondement de sa 
thèse principale” 

2. Héraclite est un penseur, Héraclite pense le premier, le logos de l'être du 
devenir total. Lui, pour la première fois. pense et dit dans l'horizon du logos 
ainsi nommé, ce qu'est le Monde, (...) elle (sa pensée) ne fixe pas l'Etre, elle 
ne sépare pas l'être du devenir - l'être est devenir et devenir est être - elle ne 
ferme pas la Totalité. elle ne construit pas de systématique (Sd tr 9. Pro 
logue) 


120 LICH SỨ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


một căn bán tôn giáo, nhờ đó cuộc mạo hiểm lịch sử ấy 
mới có được một đường hướng. Từ đó trở di toàn diện mở 
toang gôm tính thể b'ến dịch đã bị phân sáp và xé rách do 
những đối nghịch như: 

Hữu thể và hư vô, hữu thể và biến dịch, hữu thế và do 
ảnh, hữu thế chân thực có yếu tính và hữu thể hư ảo, bất 
thực, uô yếu tính, rồi hữu thể và tri thức. 

Do đó mà hữu thể bị cứng đọng và cố định, nó thống 
trị vũ trụ, tức la soi sáng, nhưng rồi hạn hẹp chân trời lại. 
Như thế siêu hinh học không nhìn thấu được vũ trụ mà chi 
luôn luôn ưu đãi duy nhất có một trong những khía cạnh 
của vũ trụ mà thôi, còn làm tối tăm tất cả những gì hiện 
hữu trong vũ trụ trong một thực tại hạ đẳng, lệ thuộc vào 
(một) hữu thể (tối cao) chi phối vũ trụ. Song song với sự 
phân đôi ấy còn kèm theo một sự phân hóa - nhị nguyên - 
khác nữa thành một bên là sự sống thường nghiệm và 
thực tiễn, một bên là lý thuyết tiên nghiệm và trừu tượng. 
Thế rồi được phân chia thành luận lý học, đạo đức học và 
thẩm mỹ học, siêu hình học vẫn còn bị đè bẹp dưới ách 
thống trị cúa cái chân tuyệt đối, cái thiện tuyệt đối và cái 
mỹ tuyệt đối. Học thuyết Platon, Ky tô giáo, tất cả nền 
siâu hình học cận đại và tất cả những phong trào chống 
đối siêu hình học ấy khi chúng muốn lật ngược trật tự của 
hai nền siêu hình học ấy lại cũng chỉ là những chòm sao 
làm nổi bật thêm lịch sử siêu hình học của thế giới mà 
thôi. Với mỗi thời đại có khích lệ siêu hình học thì lại có 
phong trào chống đối siêu hình học (một cách siêu hình 
học) và ngược lại (Sd, tr. 118) 

Trong nhận xét trên đây của Axelos về siêu hình học 
biểu tượng của phương Tây, chúng ta luôn luôn như nghe 
phäng phất những âm vọng của Heidegger. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 121 


Vậy theo cả hai ông, hữu thể theo biến dịch toàn diện 
của Héraclite tức vạn vật đồng nhất thế không còn phải 
hữu thể bản thể mà là tính thế. Siêu hình học không còn 
phải tìm một hữu thể tối cao là đệ nhất nguyên nhân cho 
các hữu thể hậu quả và ngẫu nhiên nữa, mà siêu hình học 
tức tư tưởng cần nguyên là phải “vượt mọi cách thái quan 
niệm hữu thể, nhưng vượt mà vẫn phải bị bao hàm trong 
toàn điện tính thể biến dịch” ! 

E. Fink cũng giải thích trong ý tưởng ấy như sau: 

Hầu như ta không thể hiểu được tất cå chủ dè đó, vì 
hai lý do chính yếu, một là vì “sự tối tăm” của Héraclite, 
hai là và nhất là vì tập quán tư tưởng luận lý của ta về 
hữu thể luận đối với vạn vật. 

Nghĩa là mỗi khi giao dịch với vạn vật nhà siêu hình 
học phương Tây thường có khuynh hướng muốn nêu ra 
những phát biểu luận lý vê sự vât. Theo đó, mỗi sự vật 
như đứng trước mặt ta. Nó như được cống hiến cho kinh 
nghiệm thực nghiệm của ta. Ta quan sát nó như đối tượng 
nghiên cứu cho ta. Từ nội dung được coi như tích cực của 
nó, ta mới kết luận rằng môi sự vật đều có những trạng 
thái tích cực như thế này, hay thế kia. Nhưng kỳ thực 
những trạng thái ấy chính là do ta gán cho chúng và đặt 
tên cho chúng. Vì vậy, sự vật trở thành “cái gì được nhắm 
tới” do những phát biểu của ta. Nói cách khác, sự vật được 
coi là “nên tảng” (bản thể) (Grund = Satz) của những phát 
biểu luận lý của ta. 

Tóm lại, làm như thế ta đã tự phụ nắm được những dữ 
kiện của thực nghiệm liên quan đến mỗi sự vật hay những 
nội dung thye nghiệm (hậu nghiệm). 


1. Chez Héraclite le dépassement de lout mode d'être est inclus dans la 
totalité de l'être en devenir. (Axelos. Sd, t 118) 


193 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Nhưng trên một bình diện khác, ta còn tự phụ có được 
một tri thức (ien nghiệm về sự vật. Theo tri thức ấy ta 
nghĩ rằng ta biết được cơ cấu tổng-quát, sự cấu tạo của 
chúng và cả những lĩnh vực khác nhau cúa chúng mà không 
cần đến kinh nghiệm thực nghiệm về chúng. 

Nói tóm lại, ta có thể cố gắng khái niệm hóa tri thức 
của ta một cách fiên thiên. 

Nhưng trong cå lối tri thức thực nghiệm, cả lối tri thức 
tiên nghiệm ấy, mỗi chủ tri đều có ảo tướng rằng tất cả 
mọi thiết định mà ta có được, và công nhận cho vạn vật, 
rồi khái niệm hóa chúng thành thuộc từ được, đều đương 
nhiên là những thuộc tính của sự vật, hay những thuộc 
tính ấy như gắn liền vào mỗi sự vật, hay như đã được thiết 
định như “cố định” cho sự vật. 

Do đó, mỗi sự vật đều đương nhiên mang những đặc 
tính thiết yếu hoặc không thiết yếu. Nếu vậy, sự vật chỉ là 
một cái móc treo những đặc tính. 

Hữu thể học luận lý và thuộc từ cúa tư tưởng biểu 
tượng đã quan niệm vạn vật trong hữu thë tính của chúng 
như thế. Nếu vậy, làm gì còn Tinh thế (Sein) của sự vật và 
vạn vật? 

Tựu trung, đó chỉ là một vật thể học, mang cơ cấu nên 
tảng của bán thë luận |. 

Thế rồi bên trên mọi vật thể bản thể ấy, tư tướng biếu 
tượng biểu tượng ra một hữu thể tối cao cùng có tính cách 
vật thể bán thể như thế làm đệ nhất nguyên nhân. 

Nói tóm lại, trong viên tượng siêu hình học Platon - 
Aristote, tương quan giữa tính thé con người và tính thê 


1 Xem E Fink Le jeu comme symbole du monde. tt. 37 - 38 


HERAGLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 123 


của toàn thé vạn vật biến dịch đã được thay thế bằng 
tương quan giữa hai vật thể bản thể thuộc tir. 

Toàn thể vạn vật duge hiểu là vü tru cùng chỉ được 
quan niệm theo toàn thế các sự vật hợp lại theo kiếu bản 
thể như vậy. 


Do đó, việc lĩnh hội được “toàn điện vạn vật biến dich 
trong tính thể của chúng” theo Héraclite rất khó đối với 
một trí não siêu hình học như thế. 

Kant đã ý thức được điều ấy rằng toàn điện vạn vật 
biến dịch không phải là vũ trụ theo kiểu toàn điện các vật 
thể hợp lại và tương quan giữa con người với vạn vật không 
phải tương quan giữa hai vật thể hay giữa một vật thể 
(người) và toàn diện vật thể vĩ đại (vạn vật). 

Nếu vậy, không thể dùng khái niệm bản thể của hữu 
thể luận để nhìn thấy tương quan giữa tính thể con người 
và tính thể của toàn diện vạn vật biến dịch được. E. Fink 
giải thích: “Ông (Kant) đã :hông có được một cách thức 
nào để thiết định bằng những khái niệm một tương quan 
liên kết không phải giữa hai sự vật nội thế, mà là một 
tươrg quan giữa con người có tiền kiến tính thể với toàn 
dien tính thể của vạn vật !. 

Tư tưởng biếu tượng hoàn toàn thiếu những khái niệm 
để điễn tả tương quan ấy. 

Sự thiếu thốn ấy theo Fink đã bắt nguồn từ một nguyên 
nhân sâu xa. Ông viết: “Sự thiếu thốn ấy không phải do 
một tình cờ đáng tiếc, cũng không phải do một khuyết 


1. II (Kant) ne dispose d'aucune possibilité pour déterminer pat des con- 
cepts une relation qui se noue non pas entre deux choses intramondaines, 
mais entre l'homme intramondain qui comprend l'être. et le tout universel de 
l'être. (Sd, tr. 25) 


124 LỊCH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


điểm nào trong ngôn ngữ của chúng ta; trái lại, sự thiếu 
thốn ấy bắt nguồn từ một lý do sâu xa hơn, đó là trong 
diên tiến cúa triết học phương Tây, tương quan giữa tính 
thể con người và tính thể vạn vật biến dịch đã càng ngày 
càng bị che giấu mất do một tương quan khác. Đó là (ương 
quan giữa con người và thần thánh, vì tính chất thần học 
của siêu hình học đã càng ngày càng làm tối tăm và che 
đậy sự tương quan giữa con người với vũ tru !. 

Đó là những lý do sâu xa làm cho tất cả truyền thống 
phương Tây đã hiểu lầm Logos và lý thuyết của ông rồi gọi 
nó là “duy biến hành”. 

Nói tóm lại, toàn thể vạn vật biến dịch của Héraelite 
không phục tùng “Logos” luận lý của siêu hình học nữa mà 
lại tự thích ứng với quá trình tính thể của uạn uật. Đó 
chính là logos “legein omologein sophon estin “En Panta”, 

1. Logos và biện chứng pháp 

Tất cả những vấn dë xưa nay được siêu hình học biểu 
tượng coi là lớn lao vĩ đại như vā iru luận (Cosmologie), 
nhân sinh học hay tâm lý học (Anthropoligie ou Psychologie) 
hình như đều được đề cập tới trong lý thuyết của Héraclite. 
Nhưng nếu những vấn đề ấy đã bị siêu hình học của Platon 
và Aristote làm xuyên tạc bằng logos luận lý thì cùng 
những vấn đề lại chỉ được hiểu đúng tính thể của chúng 
theo logos căn nguyên của Héraclite. 

Vậy logos căn nguyên là gì? 


1. Le manque n'est pas un hasard malheureux, il n'est pas dû à un défaut 
de notre langue; il trouve sa raison plus profonde dans ce fait qu'au cours de 
l'histoire de la Philosophie occidentale le rapport mondain de l'existance humaine 
a été de plus en plus éclipsé par un autre rapport, par celui entre l'homme et la 
divinité. Le caractère théologique de la métaphysique a obscurci et recouvert 
de plus en plus la relation mondaine de l'humanité.(Sd. tr. 25 - 26). 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 125 


Axelos trả lời Với Héraclite, logos chính là yếu tô cấu 
tạo, soi sáng và thê hiện thành trật tự và diễn tiến của vũ 
trụ” | 

Câu trả lời này không khác ý nghĩa câu trá lời của 
Heidegger về logos (apo) phainesthai đã nói trên (SZ. mục 
7B). Nói cách khác, từ xưa tới nay dưới ánh hưởng Siêu 
hình học của Parménide cũng như của Platon và Aristote, 
Logos thường được hiểu theo hai nghĩa, một là "phát biểu” 
luận lý của con người “chủ tri” và những hữu thể đối tượng 
thụ tri, hai là dưới ảnh hưởng thần học Ky tô giáo, logos 
của Héraclite còn được hiểu là một vị thần tạo hóa hay ít 
ra vị thân đã thành Nhân, tức Logos (Ngôi lời) của Phúc 
âm thứ 4 (St Jean) (M. Heidegger Introduction à la 
métaphysique, tr. 147 - 148). Logos này hình như cũng 
được Héraclite đồng hóa với thần Zeus hay Thiên Chúa 
khi ông tuyên bố “Thiên Chúa: ngày và đêm, đông và hè, 
chiến tranh và hòa bình, no và đói... (...) ? hay “Zeus” 3, 

Ý nghĩa thứ hai này sẽ được trình bày sau, bây giờ hãy 
nói tới ý nghĩa thứ nhất trước. Theo Axelos, định nghĩa 
Logos của Héraclite vừa nêu ra ở trên không có tính cách 
luận lý: 

“Logos vừa là lý tính đại đông (chứ không phải nguyên 
tắc túc lý) vừa là định luật biến hành của vũ trụ và tuyên 
ngôn của Héraclite chỉ được phát biểu ra vì nó thuộc thành 
phần của toàn thể Logos và diễn tả nó. Nên Logos là lý 
tính đơn nhất, phổ biến và có khả năng thống nhất (tập 
trung) mọi sự (Vernunft) chứ không phải lý tri của trí năng 


1. Le logos est chez Héraclite ce qui constitue, éclaire et exprime l'ordre et 
le cours du monde (Sd, tr. 47). 

2. DV, 67 (Burnet: câu 36) 

3. DV, 32 (Burnet: câu 65) 


126 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


(Verstand); nó lý hội thực tại lưu hoạt thực sự (Wirkliehkeit) 
tức là ý nghĩa của cái gì thể hiện ra trong thực tại đã 
thành do kiện (Realität). 

Khi giải thích câu nói về “vi tư tế Sibylle và sấm ngôn 
của thân Delphes trong bán văn Héraclite (DV. 92, 93), 
Axelos còn viết: 


Khi được khích lệ đi tìm những gì khó tìm nhất, 
Héraclite tự đồng hóa với tư tế Sibylle và thần Delphes - 
như Logos của ông diễn tả chính Logos của vạn vật. Do đó, 
ông cho ta nghe tiếng nói huyền bí và nghiêm nghị của 
ông vì ông không nói theo lối phán tích (luận lý) cũng 
không che giấu mà chỉ dẫn (...) Logos bám rễ sâu trong 
những miền sâu tiểm ẩn của thiên nhiên và của tâm hôn, 
nên ông phải lặn sâu xuống những chốn tối tăm mới leo 
lên được ánh sáng. Những lời ông nói ra đều có tính cách 
vừa sáng sủa - vừa u tối (claires - obscures); ngôn từ của 
ông không nói bằng những khái niệm vì vậy ngôn ngữ ấy 
mới có tính cách da giá (polyvalent) và tiên thuộc từ (anté 
prédicatif). Không một hình thức dịch thuật nào có thể 
thiết định ra được một ý nghĩa duy nhất cho nó và có thể 
biến đa nghĩa của nó thành nhất nghĩa được vì mỗi hình 
thức dịch thuật đều bị lệ thuộc cơ cấu văn phạm và luận lý 
của ngôn ngữ cứng đọng của ta. Không bao giờ Héraclite 
phát biểu một phán quyết (luận lý), không một câu nói 
nào của ông được phát biểu ra theo lối bố cục cht të và 
thuộc từ ghép lại với nhau bằng một cấu từ (copule). “Trong 
ngôn ngữ căn nguyên cúa ông, ông không nói tới hữu thể 
này hay hữu thể kia, hoặc là đặc thù, hoặc là tống quát 
hoặc là chúng hiên hữu hay chúng không hiện hữu, trái 
lai, ông chi diễn tá tính thé - đang biến dịch - của toàn 


HERACLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHAI ELÉE 127 


diện tính the, là tính thê hiện diện trong tất cå mọi thành 
phần nhỏ bé của vũ trụ !. 

Hơn nữa, “Héraclite không xây dựng triết học trên 
một ngôn ngữ lập sån và cố định, mà ông lại tư tưởng 
trong chính ngôn ngữ và bằng ngôn ngữ. Những danh tir 
ông dùng để diễn tả sự vật vừa trùng hợp, nhưng lại vừa 
bất trùng hợp với vạn vật; chính vì vậy mà những danh từ 
ấy mới mang tính cách chuyển biến và điền xuất như một 
bản kịch”. 

O đây không có sự phán ly chủ tri, khách tri: “Tám 
hồn cũng có một Logos riêng”. “Nhưng Logos của tâm hồn 
con người lại không đứng im mà chiêm ngường sự vận 
hành (của vạn vật). O đây chủ tri và khách tri không đứng 
tách biệt nhau. Cả hai dêu vận hành theo cùng một nhịp 
điệu. Lối “tri thức” của thế vững chắc hay thế tự hào là 
vững chắc không bao giờ được Héraelite để ý tới. Rồi Logos 
của tâm hồn con người cùng không bao giờ chú ý tri thức 
“dòng sông” (biến dịch) chi với mục tiêu thuân túy tri thức, 
trái lại ở đây có thể nói: phải nhảy xuống dòng sông” ?. 

Vì vậy, câu cách ngôn thời danh của Héraclite “Tất cả 
đều luu chảy” đã bị truyền thống triết học phương Tây 
hiểu là căn bản cho lý thuyết “Duy biến hành” (mobilisme 
universel) và đo đó đáng khinh bí, bài bác. Platon và 


1. Dans son langage spéculatif, II dit non pas ce que tel ou tel être particulier 
ou général est ou n'est pas, mais enonce l'être en devenir - de la lotalite de 
l'être, présent dans tout fragment du monde. (Sd. tr 69) 

2. “Il y a le logos de l'âme” (_) Le logos de l'âme humaine ne reste pas 
immobile à comtempler le mouvement Sujet et objet de la connaissanse ne 
sont pas separés: ils se meuvent dans le même rythme. L'épistèémé du stable 
ou du prétendu tel n'intéresse gure Héraclite. Le logos de l'âme humaine ne 
se préoccupe même pas de connaître le fleuve par pur intérêt cognitif: on entre 
dans le fleuve est il - dit” (sd. tr 75) 


128 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Aristote (như đã nói trên) là hai triết gia đầu tiên đã gây 
ra sự hiểu lầm ấy, chỉ vì họ muốn nhìn triết lý của Logos 
theo “tri thức luận lý”. Trong viễn tượng đi tìm trị thức 
thường hằng, họ đã phải phê bình Héraclite để dê cao 
Parménide. Nhưng kỳ thực bài học ấy không phải của 
Héraclite mà là của Cratyle và các ngụy luận gia. Chính 
những “lang rong” của triết học này đã đem nhốt trực giác 
nòng cốt của Héraclite trên đây vào những công thức ngôn 
ngữ học và tri thức luận hẹp hòi. Chính Aristote đã ghi lại 
rằng “Cratyle phê bình Héraclite”. Hình như Cratyle đã 
nghì rằng sự lưu chảy của vạn vật mau lẹ đến nỗi không 
thể là nên tảng cho tri thức được vì vậy không thể diễn tả 
bằng ngôn ngữ luận lý, chỉ có thể diễn tả bằng cử chỉ mà 
thôi. 

Thế rồi hai đại triết gia đầu tiên của tư tưởng Hi Lạp 
đà phê bình Cartyle và ngụy luận gia một cách gay gắt. 
Nhưng trong khi phê bình các môn đệ của Héraclite thì họ 
đã bỏ qua mất trực giác nòng cốt của Héraclite. Vì khi 
tranh luận với Ngụy luận thuyết của Héraclite ngụy tạo, 
họ đã lùi rất xa chính Héraclite. Platon đã khó lĩnh hội 
được khía cạnh sáng ngời và cơ cấu toàn cục của tư tưởng 
Héraclite. Tuy nhiên có hai bằng chứng nói rằng ông cũng 
đã hé nhìn thấy con đường chính: “Nhất thể - ông 
(Héraclite) viết - trong khi tų dëi lập với mình lại hòa hợp 
với mình, như sự hòa âm của cây cung và cây đàn” (L'un, 
dit - il (Héraclite.), en s'opposant à lui - même, s'accorde, 
comme l'harmonie de l’arc et de la lyre) (Banquet, 187a). 
Rồi trong đối thoại Sophiste (242d), ông còn nói rằng: 
(theo Héraclite) Cái có (tò on) vừa là nhất thể vừa là da 
thế... chính khi nó bất hòa thì lại là khi nó hòa hợp mãi 
mãi (ce qui est (tò on), est à fois un et multique... son 
désaccord même est un éternel accord). 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 129 


Cả Aristote cũng vậy, tuy không “nghe” rõ ràng được 
tiếng nói đích thực của Héraclite, nhưng có một lần ông 
cũng đã phải thú nhận: “Logos của Héraclite nói rằng: Tất 
cả đều có và không có, chính như thế Logos mới lại làm 
moi sự có thực”. (Le logos đHéraclite, disant que tout est 
et n’est pas, fait que tout est vrai) (Méta. 57. 1012a, 24) 

Nhưng thú nhận như thế rồi, Aristote lại phê bình 
Héraclite ngay. Từ thái độ phê bình lý thuyết Héraclite bị 
hiểu lầm như thé, Aristote đã đẩy tất cå truyền thống tư 
tưởng Hi Lạp vào phong trào “trả thù lại ý tưởng biến 
dịch” bằng luận lý. 

Nguyên nhân cũng là vì đã hiểu sai ý niệm Logos của 
Héraclite, vì không thấy rằng Logos của Héraclite thể 
hiện theo một quá trình biên chứng pháp (Dialectique) rất 
độc đáo. Nhưng chính danh từ và ý niệm biện chứng pháp 
cũng đã bị xuyên tac ngay với Aristote rồi, khi ông nhận 
Zénon là người sáng lập ra biện chứng pháp, nhưng thực 
sự quan niệm biện chứng pháp ấy đã được xây dựng trên 
một luận lý hệ thống và khái niệm. 

~ Hơn Aristote, Hegel là người đầu tiên đã hiểu rằng: 
Héraclite nhìn nhận “biện chứng pháp như một nguyên 
tắc”. Trong Cours sur l'histoire de la philosophie, chương 
bàn về Héraclite, Hegel khởi sự đối thoại với Héraclite. 
Nhưng Axelos nhận định: Hegel đã diễn tả tư tướng của 
Héraclite theo ngôn ngữ luận lý biện chứng và hữu thể 
học của ông; Hegel thực sự đã hiểu Héraclite một cách tài 
tình, nhưng lại theo chiều hướng duy niệm trừu tượng của 
ông khi ông viết rằng: *Ở đây Héraclite nhìn chính tuyệt 
đối như quá trình, như biện chứng pháp... Nơi ông, lần 
đầu tiên chúng ta sẽ gặp ý tưởng trừu tượng theo hình 
thức triết học của nó... Ông chính là chỗ hoàn tất cúa ý 


130 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


thức (triết học) từ trước cho tới nay, sự hoàn tất chính là 
sự hoàn tất cúa ý tướng để vươn tới toàn điện vạn vật (đó 
là khởi sự của triết học), hay là yếu tính của ý tưởng, yếu 
tính này diễn tả vô hạn, tức là hữu thể như là hữu thể... 
Tuyệt đối là chỗ hòa hợp cả hữu thé và cå hư vô... Cái thực 
là biến dịch chứ không hữu thể. Trí năng (Verstand) thì 
phân biệt hữu thể với hư vô, còn lý tính (Vernunft) lại 
nhìn nhận hữu thể trong hư vô... (và ngược lại) vì vậy toàn 
thể, tuyệt đối phải được định nghĩa là biến dịch... Vậy, vô 
hạn hiểu như hữu thể tự nội và tự quy chính là sự thống 
nhất được mọi đối nghịch... Với Héraclite, giai đoạn của 
phú định tính là cái gì nội tại... Thời gian là biến dịch 
thuần túy... khái niệm thuần túy” (Vorlesungen uber die 
Geschichte der Philosophie). 

Với giai thích trên đây, Hegel đã hiểu biện chứng pháp 
của Héraclite theo luận lý và hữu thể học khái niệm. 

Nhưng biện chứng pháp của Héraclite lại không có 
tính cách khái niệm chút nào cả. Trái lại “biện chứng 
pháp ở đây chỉ là nhịp điệu của chính Logos” `. Vậy phải 
tiến theo nhịp điệu ấy, ta mới đối thoại được với Héraclite. 

Định luật nên tảng của biện chứng pháp ấy được 
Héraclite thiết định như sau: 

*Đối nghịch là hòa hợp, từ những âm thanh bất hòa 
điệu mới có hòa điệu hoàn hảo nhất và toàn thể van vât 
biến dịch trong sự giao tranh” ?. 

Theo Axelos đây là một tư tưởng nền tảng, căn nguyên 
vừa được diễn tả ra: Logos của biện chứng pháp vừa có 


1. Ce que nous appelons (...) dialectique, est le rythme du logos. (Sd. tr. 47 
- 48) 
2. DV 8. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 131 


tính cách thống nhất vừa có tính cách thống nhất hóa. Nó 
thể hiện, nó phản ảnh, nó thâm nhập vào bất cứ đâu. Hòa 
điệu và giao tranh đối nghịch nhau, nhưng lại dung hợp 
với nhau hay đối lập là hòa hợp. 

Chân lý đầu tiên ấy thể hiện trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như vật lý, y lý, nhạc lý, tri lý. 

Tất cả đều chỉ được cụ thể hóa do lý tính của Logos, 
như Héraclite nói: 

“Những cuộc xum họp vừa toàn triệt, hòa hợp và bất 
hòa hợp, hòa điệu và bất hòa điệu; và từ toàn thể (mà nảy 
sinh ra) nhất thể và từ nhất thể (mà nảy sinh ra) foàn 
thể" 1, 

“Họ không hiểu cái bất hòa điệu hòa điệu với chính 
mình như thế nào; hào điệu của những giằng co đối lập 
không khác gì hòa âm của cây cung và cây đàn” ?. 

Cây cung căng thẳng của người chiến binh và cây đàn 
căng thẳng của nhạc sĩ mới đạt tới đích là hình ảnh nói 
lên chân lý nền tảng về sự hợp nhất giữa những đối lập. 

Nhịp điệu là một sợi dây liên kêt, một sự nối kết hòa 
hợp những gì đối lập lại với nhau. Tư tướng hiện chứng 
cũng vậy phải liên kết những tư tưởng lai với nhau và liên 
kết những tư tưởng vơi van vat, vạn vật và tit uiing khang 
hè tách biệt nhau. 

Luận lý học hình thức phan biệt hai hình thuc đối lập 
giữa các khái niệm: một là, những khái niệm đối lập nhau 
(contraires) như träng đối lập với đen; hai là, những khái 
niệm âu thuần với nhau (contradictoires) như trắng mâu 
thuẫn với không trắng. Luận lý đối lập và mâu thuần này 


1. DV. 10 (Burnet. Sd, tr. 153 câu 59) 
2. DV 51 (Burnet. Sơ, tr. 152 câu 45) 


132 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


đã được Aristote công thức hóa thành luận lý lý học theo 
đồng nhất tính và theo tổng hợp. 

Trái lại, biện chứng pháp của Héraclite không phải 
luận lý đồng nhất tính hay tổng hợp vì nó không nhằm 
nhận mặt mỗi sự vật như một bản thể đồng tính hoặc là 
theo luận lý học, hoặc là theo hữu thể học. Nên nó chỉ là 
một tư tưởng bao dung thể. Nó kiến tạo một tư tưởng sáng 
tạo để sáng tạo những khái niệm chứ không bao giờ sử 
dụng những khái niệm đã lập sẵn. Quá trình tư tưởng của 
ông khởi sự từ những hiện tượng cụ thể do tư tưởng lĩnh 
hội được, để vươn tới tư tưởng frừu tượng là tư tưởng thể 
hiện ra trong tất cả những gì có trong vạn vật và ngược 
lại. 

Những đối lập của ông đẩy tất cả thực tại vạn vật 
thành đối lập thực sự chứ không riêng gì những hình thể 
luận lý, vì với biện chứng pháp này, không có lĩnh vực 
luận lý biệt lập, mà chỉ có luận lý gắn liền với thực tại, 
cũng không có lãnh vực thực tại đứng tách biệt với toàn 
diện thực tại. 

Vì những đối lập thể khi chúng đối lập và hòa hợp 
nhau lại thể hiện trong một vận hành liên tục. Chính biến 
Lành mới gây ra vận hành thành đối lập và hòa hợp cho 
toàn thể tính thể của vạn vật, quả như ý tưởng bất hủ của 
Héraclite: “Ta xuống và không xuống trong cùng những 
dòng sông, chúng ta có và không có” ! 

Hình ảnh dòng sông là trực giác của sự lưu ly ấy, vì ở 
đây tất cả đều là vận hành, thay đổi và biến dịch. Nhưng 
biến dịch của tính thể vạn vật ở đây không phải là sự lưu 
ly vô bờ bến, vô hạn định, trái lại, thay đổi, vận hành và 


1. DV 49a. (Burnet. Sd, tr. 152 câu 41 - 42) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 133 


biến dịch hay lưu ly, tức là tất cả những gì xưa nay thường 
được gọi là lý thuyết biến dịch của Héraclite lại bảo trì 
được sự trường tôn của tính thể (biến dịch). 

Dòng sông là hình ảnh tính thể của vạn sự hữu, vì 
tính thể là cái gì ta nhìn thấy được, nhưng không thống 
trị, quán triệt nó được” (Le fleuve est une expression de ce 
qui est: nous le voyons, nous ne le dominons pas) (Sd, tr. 
52), nghĩa là tính thể của vạn vật ta có thé nhìn thấy 
trong sự biến dịch của chúng, nhưng không thể dùng tư 
tưởng biểu tượng để quán triệt nó như những đối tượng 
bản thể hay sử dụng nó như kỹ thuật. 

Trong hình ảnh dòng sông, Héraclite muốn bao hàm 
cả khía cạnh hình ảnh cảm giác, cá khía cạnh nguyên tắc 
nghĩa là dòng sông vừa là hình ảnh giải thích sự biến dịch 
của vạn vật mà giác quan ta có thể lĩnh hội được (du figuratif 
et du sensible), nhưng hình ảnh ấy vừa là nguyên tắc nhờ 
đó lý thuyết biến dịch mới đứng vững được. Ở trong, cả hai 
khía cạnh ấy hòa hợp nhau vì chưa bị phân tách nhau. Cả 
hai cấu tạo thành thái độ như tư tưởng trong khi suy nghĩ 
về dòng sông đồng thời lại sống với sự biến đối. 

Nói tóm lại, “biện chứng pháp là một tấm vải dêt và 
một tấn kịch diễn xuất” (La dialectique est une trame et 
un drame). (Sd, tr.53). 

Nhưng nhịp điệu của vận hành toàn diện có khả năng 
hòa hợp và đối lập những đối lập, trong hòa âm của biến 
dịch, lại là nhịp điệu chỉ có tư tướng biện chứng mới lĩnh 
hội được. Nhịp điệu ấy chính là thời gian, như Héraclite 
nói: “Thời gian là một đứa trẻ chơi đùa, môi lúc thay đổi 
những quân cờ. Đó là lối thống trị vạn vật của đứa trẻ” a 


1. DV 52 (Burnet. Sd, tr. 155 câu 79) 


134 LICH SỨ TRIËT HOC TÂY PHƯƠNG 


Nghĩa là toàn thể vạn vật đều vận hành và vận hành 
ấy chính là thời gian. Thời gian chính là thành tố làm nên 
biến dịch của toàn thể vạn vật, và một khi được lĩnh hội 
bằng tư tưởng, thời gian lại thể hiện như trò đùa của trẻ 
con. Nhưng thời gian là trò đùa của một đứa trẻ vừa kiến 
thiết vừa phá hoại liên lí. Và trò đùa ấy không phải đầy 
nguy hiểm, nhưng không được quyền loại bỏ nguy cơ, trái 
lại nhà tư tưởng phải chấp nhận nguy cơ! Những khoảnh 
khắc khác nhau và đối lập nhau của thời gian đều mang 
hai mặt “đối lập”; một mặt “nghiêm nghị” như kẻ thống 
trị, như tất định, mặt khác lại “đùa bỡn” như trẻ con (le 
sérieux et le ludique) (Das Spiel als Weltsymbol. E. Fink). 


Nếu thời gian là trẻ con chơi đùa thì biện chứng pháp 
của hiên triết là biện chứng pháp của một đứa trẻ đã hiểu 
cuộc chơi. Người lớn tuổi đứng trong thời gian và với sự 
thanh bình của nhà hiền triết, họ nhìn những khoảnh 
khắc của thời gian với thái độ hài hước và buôn bã. Và nếu 
sức mạnh thống trị của thời gian là sức mạnh thống trị 
của một đứa trẻ thì sự thống trị của chúng ta đối với thời 
gian cũng chỉ là sự thống trị của một đứa trẻ. Thời gian có 
tính cách hài hước vì nó vượt lên trên nhân thế và những 
dự tính của họ và nhân thế có buôn bã cũng chỉ vi họ là 
một khoảng khắc của thời gian. 

Thời gian là căn nguyên cho biện chứng pháp khi biện 
chứng pháp được lĩnh hội do một tư tưởng biết khởi phát 
lên. Một khi bắt đầu bỡ ngỡ, chúng mới phóng tầm mắt 
trên những khoảnh khắc của thời gian và vừa sống những 
khoảnh khắc ấy chúng ta vừa mớ cuộc đối thoại với chúng. 
Vậy sự bỡ ngỡ phải thiết yếu khích lệ ta đi tới đam mê sự 
thanh bình để từ đó tư tưởng có thể nảy nở được. 

Với Héraclite, chúng ta chứng kiến giờ phút khai sinh 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELE 135 


của tư tưởng, chúng ta trớ về với căn nguyên và chúng ta 
đối thoại với một tuổi thơ sinh thiên tài (une enfanee 
géniale) hay một cuộc thơ sinh (un enfantement). 

Ở đây, thời gian và trường cửu là hai mặt “đối lập” 
giao tranh với nhau rồi khích lệ những biến thái cho vạn 
vật, nhưng đồng thời lại hòa hợp với nhau. Thời gian là 
trường cửu và trường cửu lai chỉ xuất hiện trong thời gian. 
Ta không thể vượt ra ngoài thời gian. Đó mới là khám phá 
vĩ đại và căn nguyên của biện chứng pháp. (Đó mới là Sein 
und Zeit và Zeit und Sein). 

Tất cả hòa điệu cũng như bất hòa điệu, chiến tranh 
cũng như hòa bình, công chính cũng như sự giao tranh, sự 
lưu ly của dòng sông cũng như hòa âm của cây đàn, tất cả 
đều xảy ra trong thời gian. 

Như thế thời gian thâm nhập vào tất cả quá trình 
biện chứng pháp. 

Khi qua cùng một cảm hứng thắc mắc về thời gian và 
biện pháp, ta nêu ra câu hỏi: “Có phải thời gian phát xuất 
từ biện chứng pháp không hay biện chứng pháp lại xuất 
phát từ thời gian?”, Jean Wahl đã trả lời rằng: “Thực ra, 
biện chứng pháp giả thiết thời gian và người ta chỉ cảm 
nghiệm được thời gian nhờ ở một thứ biện chứng pháp” 
(en réalité la dialectique suppose le temps et le temps se 
fait sentir par une sorte de dialectique (Existence humaine 
et transcendance) 

Nói tóm lai, biện chứng pháp của Héraclite chỉ có thể 
lĩnh hội được nhờ ánh sáng của lý thuyết về Logos. 

Cũng như Logos, biện chứng pháp không thể tự biến 
mình thành tòa án tối cao, tách rời với toàn cục biến 
hành, trái lại nó phải tự hòa mình vào giữa lòng biến 


136 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


hành của vạn vật và luôn luôn nhận thức rằng mình vẫn 
có tính cách phần mảnh và bị bao trùm bởi toàn thể là 
căn nguyên của mình và vượt ra ngoài chính mình. 

Như thế biện chứng pháp của Héraclite còn có khả 
năng “hòa giải” mọi phản lập thể như hoặc là tất cả hoặc 
là không gì cả (tout ou rien) hoặc là đúng hoặc là sai (ou 
vrai ou faux) v.v... do nguyên tắc triệt tam cấu tạo nên 
(Axelos. Sở, tr. 48 - 56) trong những lĩnh vực có đặt ra vấn 
đề về vũ trụ, con người và thần thánh. (xem rải rác Axelos. 
Sd, tr. 48 - 56). 


2. Từ Logos đến Cosmos 


Trong bản văn, Héraclite đã nói gì về Cosmos (Vũ 
trụ)? 

“Vũ trụ này, với ai cũng là một, không một vị thần 
nào cũng không phải một nhân thế nào đã dựng nên nó, 
nhưng nó đã có từ muôn đời, đang có và sẽ có mãi mãi — 
lửa luôn luôn linh động, nó cháy sáng cũng có điều độ mà 
dập tắt đi cũng có điều độ !. “Tất cả đều chỉ là sự đổi chác 
lấy lửa và đổi chác lửa để lấy mọi sự” ?. 

Câu cách ngữ trên đây đã được E. Fink chọn làm chủ 
dê cho quyển sách rất tài tình của ông, nhan đề là Le jeu 
comme symbole du monde mà chúng tôi đã trích dẫn nhiều 
lần. 

Hơn nữa quyển sách này còn là một giải thích rõ ràng 
quan niệm “hiện hữu tại thế” (In der Welt sein) ở giai 


1. Ce monde-ci, le même pour tous aucun des dieux ni des hommes ne l'a 
créé, mais il a toujours été, est et sera - feu toujours vivant, s'allumant à mesure 
et s'éteignant à mesure (DV. 30) (Burnet. Sd, tr. 150 câu 20) 

2. Tout s'échange contre le feu et le feu contre tout. (DV 90) (Burnet. Sd, tr. 
151 câu 22) 


HERACLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 137 


đoạn Sein und Zeit, rồi quan niệm *xuất tính thể” 
(Transzendenz) ở giai đoạn Vom Wesen des Grundes và 
quan niệm “tứ trụ” (das Geviert) của Heidegger ở giai đoạn 
Einführung in die Metaphysik và Vorsätze und Aufsätze. 

Nói tóm lại, tất cả những tác phẩm trên đây của 
Heidegger cũng như của Fink (và quyển La philosophie de 
Nietzsche) đều là những giải thích hùng hậu câu cách ngữ 
trên đây của Héraclite. 

Axelos cũng đứng trong cùng một luông cảm hứng, 
nhưng hơn hẳn hai ông trên vì dòng máu Hi Lạp của ông. 
Ở đây không thể trình bày một cách chỉ tiết những giải 
thích của ba nhà tư tưởng hiện đại đối với câu đích ngữ 
trên. 

Nhưng có thể tóm lược vào mấy ý tưởng chính yếu sau 
đây: 

Trong viễn tượng hữu thể luận lý học từ Parménide đã 
nói trên, mỗi khi nói tới vũ trụ, người ta thường nghĩ tới 
hai hình ảnh uũ trụ (Heidegger gọi và Weltbild trong 
Holzwege): một là, vũ trụ như toàn thể các sự vật (bản 
thể) hợp lại, đó là khuynh hướng tri thức hữu thể theo 
thường nghiệm và thực nghiệm; hai là, vũ trụ như một “ý 
tưởng điều hành” (rập mẫu trên vũ trụ toàn thể các sự vật 
hợp lại), đó là khuynh hướng tri thức hữu thể theo tiên 
nghiệm. 

Cả hai hình ảnh trên đã được coi là nên tảng cho mọi 
quan niệm về 0ữ tru luận (cosmologie) trong triết lý phương 
Tây. 

Nhưng vũ trụ luận ấy còn ảnh hưởng trên nhãn quan 
trực giác về nghệ thuật của phương Tây. Trong tiết V nhan 
đề “Chiều bích thẩm mỹ sáng tạo trong tư tưởng Héraclite” 


138 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


(La dimension poétique de la pensée héraclitéenne (tr. 201 
- 212), Axelos còn ghi lại những quan niệm vũ trụ luận ấy 
và ánh hưởng của chúng trên trực giác thẩm mỳ của văn 
hóa phương Tây như sau để làm nổi bật lên sự khác biệt 
giữa các vũ trụ luận thường nghiệm - thực nhiệm và tiên 
nghiệm với quan niệm “vü trụ” (Cosmos) của Héraclite: 

“Dé cố gắng hiều được chiều kích “thẩm mỹ” của tu 
tưởng Héraclite, chúng ta phải ý thức được ba nguôn suối 
cho quan niệm (thẩm mỹ) về nghệ thuật của chúng ta” (tr. 
205). 

* Ảnh hưởng vå tru luận trên quan điểm thẩm mỹ 
gồm hai phần: 

- Thứ nhất (Axelos liệt vào quan niệm thứ ba) là: 
quan niệm nghệ thuật hiên đại: “từ thời Phục hưng con 
người “tân thời” tự hào mình là một Ngā và có khả năng 
ý thức về chính mình, thế rồi họ mới hiên ngang đứng 
trước thiên nhiên (vũ trụ) với ước vọng chinh phục thiên 
nhiên bằng lý trí. Do đó, nhà nghệ sĩ “tân thời” mới tìm 
cách sở hữu tất cả những hành chất của vũ trụ qua nghệ 
thuật của họ; họ (chi còn) là chủ tri cướp đoạt những đối 
tượng khách tri, tuy rằng những nghệ sĩ đại tài phải là 
một cái gì vượt xa vô tận trên một chủ tri đứng đối diện 
với những đối tượng khách tri” !. 

— Thứ hai, quan niệm thẩm mỹ vi đại của Do Thái Ky 
T6 giáo: “Vũ trụ được coi như tạo vật đã được “tạo dựng từ 
hư vô” do một Thiên Chúa tuyệt đối và siêu việt, và sau 


1. La troisième conception de l'Art est moderne: à partir de la Renaissance, 
l'homme moderne, fort de son Moi et de sa conscience de soi, se dresse face 
à la Nature et veut la soumettre à sa Raison. L'artiste moderne s'annexe tous 
les éléments du monde à travers son art; it est le sujet qui s'approprie les 
objets, bien que tout grand artiste soit infiniment plus qu'un sujet aux prises 
avec des objets. (Sa, tr. 205) 


HERACLITE VỚI PARMENIDE VÀ TRƯỞNG PHÁI ELÉE 139 


cùng (vù trụ) sẽ bị tiêu ma đi trong Thiên Chúa ấy. Tuy 
rằng mọi tạo vật có tính cách nhân linh đều có thể sáng 
tạo được cá, nhưng mặc dù khả năng sáng tạo của họ - tức 
sáng tạo bằng bắt chước - con người vẫn thiết yếu có tính 
cách bat lực. 


Vì đẩy quan niệm thực sự siêu hình hoc (theo hữu thé 
học bản thể - thần học - luận lý) đến hậu quả cuc đoan của 
nó, người Do Thái sẽ không sản xuất được những sáng Lác 
vĩ đại trong lĩnh vực những nghệ thuật tô tạo; họ đã không 
thể sáng tạo lại được. Còn những người tín hữu Ky Tô giáo 
sẽ sáng tạo được những sáng tác nghệ thuật dé “làm sáng 
danh” Thiên Chúa tạo hóa của họ thể hiện mình ra trong 


mn 1 


những công trình sáng tạo của Ngài 


Nói tóm lại, với sự so sánh trên đây, vũ trụ luận thường 
nghiệm - thực nghiệm đã được diễn tả một cách cụ thể, 
như tương quan giữa hai vật thể bản thể, một đàng là chủ 
tri hoặc là thường nghiệm, hoặc là tiên nghiệm, một đàng, 
đối diện lại, là đối tượng khách tri, tức vũ trụ toàn diện 
vật thể hợp lại. 


Tuy có hơi khác, nhưng vũ trụ luận Do Thái - Ky Tô 
giáo cũng đã thoát thai từ cùng một khuynh hướng vũ trụ 
luận với điều đặc sắc (nhưng ảo tướng tiên nghiệm theo 
Kant) là trên chóp bu của vũ trụ toàn diện vật thể, lý trí 


1. Le deuxième grande conception de l'Art est judéo - chrétienne: Le Monde 
est ou comme créé ex nihilo par un Dieu absolu et transcendant et destiné à se 
résorber finalement en lui. Toute créature humaine peut à son tour creer, mais 
malgré toute sa puissance de création, c'est à - dire de re-création, l'homme 
reste fonciẻrement impuissant. Les Israélites, poussant à son extrême 
conséquence cette conception vraiment métaphysique, ne produiront pas de 
grandes œuvres dans le domaine des arts plastiques. la reproduction leur est 
interdite. Les Chrétiens créeront des œuvres d'art pour glorifier ainsi le Dieu 
créateur qui se manifeste dans ses creatures (Sd. tr. 205) 


140 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


đặt một hữu thể tối cao. Đó là sự phân phối vũ trụ thành 
hai phần, một thế giới trên trời có đấng tạo hóa ngự trị. 
một thế giới phàm trần có mọi loài mọi vật đang sống. 
Fink đã gọi tương quan giữa hai thế giới ấy, một bên gồm 
thần một bên gồm người (và vạn vật), là tương quan thần 
học (lý). Chính nó đã tiêu diệt tương quan giữa vụ trụ và 
con người theo Héraclite. 

Vì vậy, trong cách ngữ trên cúa Héraclite, ta mới thấy 
Héraclite nhấn mạnh rằng Vũ trụ này đã không có khởi 
đầu, những vũ trụ luận có tính cách huyền thoại, tức thân 
minh luận của Homère và Hésiode, đã bị lật nhào, vũ trụ 
đã không bị tạo dựng; nó đã luôn luôn có, đang có và sẽ có. 
Vũ trụ có nghĩa là Hoàn vü (Univers) theo nghĩa là một 
toàn thể có tổ chức, có trật tự. “Vũ trụ là cái ta gọi là hoàn 
vũ theo nghĩa toàn diện nhất. Vũ trụ như một toàn bộ bao 
dung được tất cả trái đất và các vì tinh tú” 1, 

Bằng thẩm mỹ, trực giác vũ trụ ấy phải được hiểu là 
“một trực giác lĩnh hội được một toàn thể mà không bao 
giờ bó quên được tất cả những gì xuất hiện trong ấy một 
cách phần mảnh, vì cái gì xuất hiện như đặc thù lại là 
thành phần của một cơ cấu hòa âm toàn cục, xinh đẹp 


trong toàn thể” ?. 


Quan niệm “Vũ trụ toàn diện như hoàn vũ ấy xuất 
hiện rõ ràng trong quan niệm nghệ thuật Hr Lạp vì với 


1. Les cosmos est ce que nous appelons l'Univers au sens le plus total. Le 
Monde, comme Ensemble englobant également l'ensemble de la terre et des 
estres est Cosmos (Axelos Sa, tr. 92) 

2. Ce que nous appellerons provisoirement “vision esthétique” est la vision 
qui saisit une totalité sans jamais perdre de vue tout ce qui se manifeste 
fragmentairement, car ce qui apparait comme particulier fait partie d'une struc- 
ture harmonieuse globale, belle dans son ensemble. (Sd, tr. 204) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 141 


người Hi Lạp xưa, vũ trụ là một toàn bộ có tổ chức, có trật 
tự, một cosmos hòa âm, một cơ cấu toàn cục bao hàm và 
quân bình hóa những năng lượng tiêu cực luôn luôn đe dọa 
nó. Bằng những sáng tác thi ca sáng tạo và tô tạo - cúa họ, 
người nghệ sĩ diễn tả trật tự ấy và vé đẹp có tính cách vũ 
trụ ấy, bằng cách nhìn thấy trong cái đặc thù biểu hiện 
của cái phổ biến. Làm thế là họ bắt chước được thiên 
nhiên. Nên đền thờ và tượng hình, thi ca và bi kịch luôn 
luôn lệ thuộc vào vũ trụ. Cosmos không phải chaos vì có 
logos chi phối nó từ bên trong” !.(Hay chính cosmos là 
logos). 


Fink giải thích: Vũ trụ là “một trật tự và một sự xán 
lan kỳ diêu chi phối tất cả những gì “hữu” ?. 

Nhưng trật tự hòa âm kỳ diệu ấy lại không phải một 
vị thần trong số các vị thần, cũng không phải một con 
người nào đã “tạo dựng” ra nó. Một quyết đáp như vậy có 
thể gây bỡ ngỡ. Tuy nhiên, phải tuyệt đối loại bỏ ý nghĩ 
rằng: người Hi Lạp quan niệm “thần” như một “đấng tạo 
hóa ra vạn vật” °. 


Ở đây cả thân cả người đều có chung một khả năng 
nên tảng là sức mạnh sáng tạo (poiesis) của lúa. Nhưng 


1. La première conception occidentale de l'Art est grecque: pour Hellènes 
le monde est un bel ensemble bien ordonné, un cosmos harmonieux, une struc 
ture globale qui contient et équilibre les forces négatives qui la menace 
constamment. L'Artiste exprime par ses œuvres poétiques et plastiques cet 
ordre et cette beauté cosmiques, en voyant dans le particulier un signe de 
l'universel, il imite la Nature. Temple et statue, poésie el tragédie restent 
surbordonnées au Cosmos, qui est précisement cosmos et non chaos, du fait 
qu'il ait pénétré par le logos). (Sơ, tr. 205). 

2. Un ordre et une admirable splendeur régnent sur tout ce qui est (Sd! tr 
26). 

3. Fink. Sd. 


142 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


không phai từ một vật thể mà thần và người có liên hệ với 
nhau, trái lại, họ liên hệ với nhau từ sau liên hệ với “lứa 
luôn luôn linh động”. Lứa mang lai cho mỗi sự vật cá biệt 
một khuôn khô rõ ràng để nó xuất hiện, rồi một hình 
thức, một vi trí và kỳ gian, đặt mỗi sự vật trong hiện tại 
và đấy nó lùi xa hiện tại. 

Cả thần và người đều tham dự với tư cách những chứng 
nhân của lửa là sức mạnh vô hình và hữu hình vừa soi 
sáng vừa làm chín muĝi, vừa sinh hóa. 


Như thế, Lửa không còn được coi là một hành chất 
trong số các hành chất của trường phái Milet như nước, 
khi và bất định của Anaximandre nữa. 


Lửa cũng không phải một khởi đầu hay nguyên lý hiểu 
như nguyên tắc luận lý, trái lại lửa là nguyên lý theo 
nghĩa “Archè”. Trong bài diễn văn tại Cerisy La Salle nhan 
đề: Qu'est - ce que la philosophie? Heidegger nói: “Danh từ 
Arche của Hi Lạp phải được hiểu theo ý nghĩa hoàn bị 
nhất của nó, nghĩa là nó biểu lộ một cái gì từ đó làm xuất 
phát ra một cái gì khác. Nhưng cái “từ đó” lại không phải 
là cái gì bị “dé lại đàng sau” một khi cái xuất ra đã đi qua 
rôi. Trái lại Arehè chính là cái gì được nói lên do động tù 


20 


Archein, tức là cái gì luôn luôn tri ngự mãi 
Nói tóm lại, lta là nguyên tắc của sức sống, vì khi 
được hỏi: 


1. Le mot grec arché c'est dans la plénitude de son sens qu'il nous taut le 
comprendre Il nomme ce à partir de quoi quelque chose prend issue. Mais cet 
à partir de quoi’ n'est pas. dans l'issue qui est prise laissé en arrière. L'arché 
en vient bien plutôt à ce que dit le verbe archéin à ce qui ne cesse de dominer 
(Axelos. Sd tr 95) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 143 


Cosmos là gì? thì Héraclite trả lời là: Lửa luôn luôn 
linh động. 

Rồi với câu hỏi: Lửa là gì? ông lý lẽ bằng những trả lời 
xoắn chặt lấy trọng tâm của câu hỏi. Do đó chú để biện 
chứng pháp và sự giao tranh giữa những dot nghịch sẽ bắt 
đầu chi phối nội dung của biến hành vũ trụ. 


Quá trình vũ trụ là quá trình luân phiên từ lứa, khi, 
nước, đất rồi nước, bhí, lửa kết thành quá trình vòng tròn 
chứ không theo đường thắng cũng không theo sự thăng 
trầm của đường dọc. 


Do đó quá trình của vũ trụ là một quá trình chu kỳ: 
đầu đuôi gắn liền với nhau “con đường đi lên và con đường 
đi xuống giao nhau”. Lửa và hành chất làm xoay vần vòng 
tròn. 


Quá trình chu kỳ này mang lại toàn diện cơ cấu của 
nó. Hegel định nghĩa hình thức chu kỳ của vận hành biện 
chứng pháp như sau: “Một cách cụ thể vận hành là một 
loạt những diễn tiến và không được hình dung như một 
đường thẳng tiến triển theo vô hạn một cách trừu tượng, 
mà như một vòng tròn xoay lại với chính mình. Rôi chu vi 
vòng tròn lại được bao vây bằng vô số vòng tròn. Toàn thé 
là một vòng tiến triển vì đại xoay lại với chính mình nữa”. 

Có thể hình dung van hành chu kỳ ấy bằng con rắn 
cắn đuôi cúa mình. Nhờ 6 lta, vũ trụ đơn nhất và có giới 
hạn mới vận hành ra trong không thời gian theo nghĩa 
thời gian là trẻ con chơi đùa môi lúc mỗi thay đổi những 
quân cờ. 


“Vậy lửa có phải biểu hiệu của thời gian chỉ phối không 


144 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


gian không? Theo Sextus Empiricus, hình như Héraclite 
muốn đồng hóa tinh thể và thời tính" Ì 

Thời gian là thành tố kích động lên biến dịch vừa tiêu 
điệt vừa tái thiết. Đó là phủ định tính. nhưng là phủ định 
tính sinh hóa. Trong biến dịch vừa tiêu diệt vừa tái thiết 
ấy, những biến hóa của những hành chất đều xảy ra theo 
cùng một cách thái. Vì vậy không có tiến theo đường thắng, 
mà chỉ có “phục diễn”, nhưng phục diễn là để cấu tạo biến 
hành từ nên tảng. Biến hành ấy là một quá frình phục 
diễn liên tục trường cửu. 


3. Từ Cosmos đến Theos 


“Những liên hệ giữa Cosmos và Theos là những liên 
hệ vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Chính trong vũ trụ thần 
tính này có tính cách vũ trụ tính hơn là thần luận tính, vì 
trật tự của vũ trụ đã không bị “tạo dựng”. Mọi thần minh 
luận đều đã bị lên án cả. Vũ trụ chỉ có một, chứ không có 
hai thế giới: một thế giới này và một thế giới khác nữa ?. 

Vì Héraclite đã tuyên bố rằng: 

“Thần: ngày và đêm, đông và hạ, chiến tranh và hòa 
bình, no và đói; Ngài cũng biến thái (như lửa), vì được pha 
lần bằng những chất dầu thơm (cũng như lửa). Ngài mang 
nhiều tên khác nhau tùy theo ý thích của môi người” *. 


1. Le feu est - il le signe du temps qui domine l'espace? Selon Sextus 
Empiricus (Adversus mathematicos, X. 216), Héraclite aurait identifié l'Etre (le 
òn) et le Temps (le chronos) (Axelos. Sd, tr. 100) 

2. Les liens de cette cosmologie avec la théologie sont simples et com- 
plexes, Le monde constitue sa propre cosmodicée. qui est plus cosmodicée 
que théodicée. car l'ordre du monde ne fut pas créé, toute théogonie est 
condamnée d'avance L'Univers est un Il n'y a pas deux mondes, celui - ci et 
un autre" (Axeloc Sd, tr 93) 

3 DV 67 (Burnet Sd tr. 93) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 145 


“Nhất thé - một hiển triết duy nhất - không muốn và 
muốn được gọi là Zeus” Ì, 

Hữu thể của thản cũng biến dịch. Thiên Chúa cũng 
vận hành, nghĩa là có biến thái, nhưng trong khi biến thái 
lại vẫn là một, vì chính sự biến hành là thần thánh. Thần 
thiết yếu liên hệ với sấm ngôn, với vū trụ, với lửa. Thần 
nhất trí kết nạp được mọi đối nghịch và mâu thuẫn. Thân 
thánh tính là căn nguyên và sự giải hòa mâu thuẫn, nhưng 
mâu thuẫn xé lòng và bi đát đối với sự bất lực của con 
người. 

Như vậy, thần thánh là hòa âm toàn diện của vũ trụ, 
vì “tất cả là một” và “một là tất cả”. Thân là ý nghĩa của 
vũ trụ và với tư cách là ý nghĩa, thần lại gắn liền với sấm 
ngôn. 

Về sấm ngôn ta đã biết rằng: nó luôn luôn chân thực, 
và mọi sự đều trở thành thích hợp với nó, nó là phổ biến, 
nó điều hành mọi nhất thể trong phức thể. 

Vậy Thiên Chúa có những “bí nhiệm” như sấm ngôn 
không? 

Tuy được gọi theo những cách thái hiện hữu và xuất 
hiện, những lối gọi và xuất hiện của các đồng nhất (của 
một - tất cả) - như sấm ngôn, Thiên Chúa, hiển triết, lửa 
- nhưng đó không phải những thuộc tính của thiên Chúa. 

Vậy theos và logos có hòa hiệp với nhau, nhưng không 
đồng hóa với nhau. 

Nhưng - Axelos nhắc nhở - trực giác của Hi Lạp về 
logos và theos này không được hiểu như Thiên Chúa của 
Phúc âm, St Jean hiểu như Ngôi Jor (logos) biến thành 
Nhục thé (chair). 


1. DV 32. (Burnet, tr. 154 câu 65 hơi khác) 


146 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Với Héraelite, logos là theos và theos là logos. Cả hai 
cấu thành những liên hệ cúa vũ trụ và hiện diện trong tư 
Lướng của con người. 

Vì thế tu tưởng Héraclite lĩnh hội bằng tư tưởng và 
diễn tả bằng ngôn từ chân lý và ý nghĩa của toàn thể vạn 
vật - một toàn thể luôn luôn trường cửu mà không hè bị 
tạo dựng. 

Trái lại, thần học Ky Tô giáo tin tưởng ở một thế giới 
được tạo dựng từ hư vô do Thiên Chúa và đặt ra lý thuyết 
về những “sự vật bị tạo dựng” (res creatoe) và về thiên hựu 
cht phối vũ trụ ngoại tại, để đối lập với toàn thể tính thể 
vạn vật và hòa âm tiềm ẩn của nó. 

Như thế, ý niệm về thân ở đây cũng thích hợp với 
cách ngữ 50: “Nhà hiển triết là người làm cho “tất cả là 
một” ! hay cách ngữ 32: “Nhất, là một hiền triết duy nhất”. 
Và cách ngữ 168 lại nói về hiển triết ấy: “Ngài tách biệt 
với mọi sự” 3 và về định luật thần diệu duy nhất câu 114 
nói rằng: “Nó trải sức mạnh của nó ra xa tùy theo sở thích 
của nó, nó thỏa mãn mọi sự và vượt lên trên mọi sự”. 

Nhưng với tập quán thần học, người phương Tây tự 
hỏi sự vượt lên của thần ở đây có phải “siêu việt tính” của 
Thiên Chúa Do Thái không? 

Với Platon và Aristote, các thần được quan niệm như 
sống trong một thế giới chân lý hoàn hảo, vô hạn và sáng 
ngời; với chân lý ấy họ biết được mọi sự, trong thế giới ấy, 
mọi sự đều được tắm trong một ánh sáng huy hoàng, mọi 
bóng tối đều bị tiêu diệt hết. 

1. Burnet. Sơ, tr. 19. 


2. Burnet. Sd, tr. 65. 
3. Burnet. Sd. tr. 18. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 147 


Do đó người ta mới gán cho thần một kiến thức tuyệt 
đối gọi là sophia, trong khi ấy con người chi có một 
philosophia = yêu mến sophia tức phải nỗ lực vươn tới đó, 
nhưng bằng một nỗ lực bất lực. 

Thế rồi tất cả tôn giáo Do Thái và thần học ảnh hưởng 
của nó càng đẩy mạnh khuynh hướng biệt lập hóa thần 
thành một thế siêu việt - siêu việt với vũ trụ và siêu việt 
với nhân thế. Vì thế Fink mới nhận định : “Người ta có 
thể viết lịch sử triết học phương Tây như một giải thích 
câu cách ngôn 32 này của Héraclite, một khi sự xuất tính 
thể ra với vũ trụ, của tư tưởng con người bị biến đổi một 
cách càng ngày càng quyết liệt thành khuynh hướng thần 
học và siêu hình học, theo đó, tư tưởng con người nhằm 
“hữu thể tối cao” và còn tự thức mình như “tự thức mình là 
thân” khi Hegel xây dựng đỉnh cao tuyệt đối của lý thuyết 
ông” ! 

Trái lại, với Héraclite, cả kiến thức của thần thánh 
cũng chỉ được hiểu như một tham dự vào lứa lý tính rất 
thần linh nhưng đồng thời lại rất vä trụ và nhân tính. 

Dưới ánh sáng của Jo vũ trụ, tư tướng không còn được 
hướng về hình ảnh của một nguyên chất sơ bản làm căn 
nguồn cho sự biến thái của vạn vật nữa, mà phải hướng về 
một lối am tường linh động, theo đó: lửa, ánh sáng. thời 
gian, trò đùa, lý tính rồi thần đều là những tên khác nhau 
để chỉ cùng một hoạt động vũ trụ. Và chính khi thần và 
người tham dự một cách đặc biệt vào hoạt động ấy mà họ 
tham gia vào “lý tính” hay “tính thể” của vũ trụ. 

Ở đây mọi phân ly, cách biệt (chorismos = dualisme) 
đều bị xóa nhòa hết, như Axelos viết: 


1. Burnet. Sd. tr. 37. 


148 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


“Lý thuyết của Héraclite về thần thánh có hàm chứa 
một nhị nguyên về siêu việt tính nào không? Thưa không! 
vì thân ở đây chính là định luật thần thánh duy. nhất, 
nhưng khi “mở rộng sức mạnh của nó ra xa đến mức nào 
tùy theo ý muốn”, nó cũng không tự hào mình là một ý chí 
thống trị vũ trụ. Và điều Héraclite gọi là “Nhất, hiền triết 
duy nhất không muốn và muốn gọi là Zeus” lại cũng không 
có ý chí (như một ngôi vị). Trái lại ở đây: muốn là có thể 
hay ý chí có nghĩa khả năng và thần chỉ muốn được điều gì 
trong khả năng của mình thôi. Vì thần là sức mạnh bảo 
đảm cho sự trường tôn của biến hành vũ trụ và nó chính là 
sự biến hành của tính thể vạn vật. Nên thân không cai trị 
vü trụ từ ngoại tại, thần không bay lượn bên trên vũ trụ, 
thân không phải siêu uiệt thể có sức khắc phục những sự 
vật nội thế! Trái lại, cũng như lý tính và lửa, thần nội tại 
trong vũ trụ. Thần là minh triết duy nhất, và tính cách 
liên hệ với lửa, thần thể hiện ra mạnh mẽ như sấm sét. 
Thần không có ngôi vị cũng không có ý thức. Thần không 
suy nghĩ trên và vũ trụ thần thế hiện ra trong vũ trụ. 

Cho nên không có hình dung thần là một bạo chúa, 
một tôi tớ, mà chỉ là lý lẽ của vũ trụ. Mọi hình dung thần 
như Thiên Chúa kiến trúc sư, kẻ điều khiển đồng hô, hoa 
tiêu của con thuyền vũ trụ đều không thể chấp nhận trong 
tư tưởng nên tảng của Héraclite” 1. 

Nói tóm lại, với Héraclite, thân không ở ngoài hay ở 
trong vũ trụ như hai khuynh hướng thần học đối nghịch 
nhau cố hữu trong siêu hình học phương Tây xưa nay như 
“Duy siêu việt” (Transcendantalisme) hay “Duy nội thế” 
(Immanentisme). 


1. Sd. tr. 127 


HERACLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 149 


Trái lại theos là cosmos, là logos. 

Vậy giữa thân và con người thì thế nào? 

Đó là vấn đề: 

4. Từ theos dên anthropos (psychè) 

Thần chỉ thể hiện ra với con người biết nghe tiếng của 
Ngài. Thần liên hệ với người và vạch cho họ thấy mặt 
thần để người nhận ra được chính bộ mặt của mình. 

Héraclite căn dặn: Muốn am tường được thần thánh, 
phải hy vọng một cái gì không thể hy vọng. Câu cách ngôn 
18 dạy rằng: “Không hy vọng sẽ không gặp được cái không 
thể hy vọng là cái không thể khai khẩn và không thể gặp 
mặt được” ! 

Nếu không tin tưởng vào thần thánh, loài người cũng 
không thể biết được thần thánh. 

Nhưng ở đây có phải “tin” theo nghĩa “đức tin” điều 
kiện tiên quyết cho “tri thức suy lý” như thần học thông 
thường dạy “Credo ut intelligam” không? 

Không! Hi vọng và tin tưởng mà Héraclite đòi hỏi ở 
đây nhằm mở đường cho cuộc đối thoại giữa lý tính của 
thần và lý tính của người. Vậy lý tính của thần là chính 
tính thể của toàn điện vạn vật, trong đó có lý tính của con 
người. 

Vi với Héraclite, con người là môt toàn thế và toàn thể 
này lại là phần mảnh của đại toàn thế. 

Từ trước tới đây ta đã gặp biết bao toàn thế trong tu 
tưởng của Héraclite: lý tính (logos) cấu thành ý nghĩa của 
biến hành toàn diện; lta. tham dự vào lý tính cấu thành 


1. Burnet. Sd. tr. 149. câu 7 


150 j LICH SỬ TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


động cơ nội tại cho vận hành của vũ trụ; (hẩn linh, trong 
liên hệ với lý tính và lửa, lại chính là minh triết (hùng 
mạnh như sấm sét) của vũ trụ; fhời gian có quyền năng vô 
hạn và đùa bỡn như con nít; hòa âm nô hinh liên kết mọi 
sự đối nghịch trong tàn bộ hợp lý; định tuật là cơ cấu của 
vũ trụ vật lý và chính trị v.v... 

Tất cả những đơn vị ấy đều thể hiện giữa lòng một 
toàn thể tuyệt đối. Toàn thể này bao hàm tất cả mọi hữu 
thể và mọi biến dịch. 

Những đơn vị ấy liên hệ mật thết với nhau, và hơn 
nữa chúng còn hòa hiệp với nhau, nhưng lại không đồng 
hóa vào nhau. 

Một đơn vị mới được kê khai là “tâm hồn” (psychè) 
của con người (anthropos). 

* Tâm hồn cũng có một lý tính tự nó tăng trưởng thêm 
lên mãi mãi (DV 115). 

Héraclite muốn dạy cho con người lý tính để họ hiểu 
rằng mình cé liên hệ với cosmos và theos, vì tính thể của 
họ cũng tham gia tính thể biến dịch của vũ trụ. 

Ta có thể tạm gọi đây là lĩnh vực “nhân sinh học” 
(anthropologie) của Héraclite. 

Nhưng đây không phải là một nhân sinh học có tính 
cách hệ thống luận lý như tâm lý học suy lý thông thường 
xưa nay trong siêu hình học phương Tây. 

Trái lại, đây là một “nhân sinh học” không có tính 
cách hệ thống mà lại thực sự có tính cách tổng hợp, đầu 
tiên trong lịch sử tư tướng; nó mở ra con đường thiết yếu 
dẫn con người vào giữa lòng cúa vå tru, nhung muốn làm 
như thế được, con người lai phái hiểu được chính minh. Sự 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 151 


khó khăn cho tư tưởng nhân sinh học chính là hoàn cảnh 
đó; là người, con người thắc mắc vê chính hữu thể của 
mình và hữu thể của những người giống như mình. Con 
người là một phần mảnh của toàn thể. Phải, nhưng chính 
họ lại lĩnh hội được toàn thể như toàn thể trong khi lính 
hội tất cả những gì vượt lên trên chính mình. Vì vậy không 
có chú tri (di động hay bất định) một bên và đối tượng 
khäch tri hay những đối tượng (di động hay bất định) một 
bên; ngược lại chí có “những chủ tri” và “những đối tượng” 
hàm chứa trong dòng sông của vạn vật biến dịch mà con 
người luôn luôn phải cố gắng am hiểu ý nghĩa” !. 

Chính sự hiểu lầm cúa nhân sinh học suy lý đã che lấp 
sự liên hệ giữa “logos” của con người và “logos” biến dịch 
của vạn vật. 

Do đó, siêu hình học của phương Tây đã ưu đãi con 
người ở một vi tri đặc biệt trong vù trụ, như vi tri của họ là 
một vị trí khách quan theo hình học gồm một không gian 
kiểu một hệ thống những chấm đen đồng tính nhau, hay 
như kỳ gian trong muôn vàn kỳ gian đồng tính nhau, hay 
nói một cách không trừu tượng, vị trí và kỳ gian của con 
người là vị trí kỳ gian của một tạo vật như bất cứ vật thể 
nào, nhưng tạo vật này lại là tạo vật cao siêu hơn vạn vật, 
hay là đỉnh cao nhất trên kim tự tháp của vạn vật, vì họ 
được quan niệm như "mot sở hữu chú”, “một điền chu”, 
“một kẻ nắm giữ” những đặc tính cao quý phân biệt họ xa 
vời với những sự vật khác. Do đó con người kiêu hãnh vì 
sự cao cả của họ vượt trên kim khí, thảo mộc và sinh vật. 

Nhưng chính sức mạnh của sự cao cả và thống trị trên 
muôn vật ấy lại chí là một sức mạnh có cùng và giới hạn 


1. Axelos. Sd, tr. 175 - 176 


152 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


cho con người, như người ta thường lý luận, vì không những 
con người không thể thống trị được mọi sự và sức mạnh 
của con người còn có thể bị tiêu hao vì sự bao la của vù trụ, 
mà còn vì con người cảm thấy mình bi lệ thuộc thân thánh, 
những dâng thiêng liêng, vô hình. Những sức mạnh siêu 
việt này không xuất hiện bởi con người như những hiện 
tượng thiêng nhiên, trái lại chúng còn thể hiện ra một 
cách tế nhị, và nói với con người một tiếng nói huyền bí 
của lương tâm, ở tận nơi sâu kín của tâm hôn hay chúng 
còn thể hiện với con người như những biểu hiện của một 
số mệnh tất định. 

Nói tóm lai, trong viễn tượng nhân sinh học của siêu 
hình học cũ, con người được quan niệm là một kẻ thông tri 
van våt, nhưng đồng thời lại là một đây tớ của thần thánh. 
Họ vừa sống trong sự sợ hãi thần thánh tuy rằng họ vừa 
thống trị vạn vật. 

Con người là trung gian giữa sinh våt và Thiên Chúa. 

Fink kết luận: “Quan niệm yếu tính của con người vừa 
nói trên đã chỉ phối phần lớn truyền thống tư tưởng của ta 
về phương diện tôn giáo, triết lý cå đến những hình thức 
trung dung của chúng nữa” |. 

Hơn nữa, vị trí trung gian ấy còn là một vi tri bi dát, 
thê lương vì họ xâu xé giữa những sức mạnh đối nghịch 
nhau, giữa hai thế giới, một lý giới (mundus intelligibilis), 
một våt giới (mundus sensibilis). 

“Như thế, con người xuất hiện như một tinh thần mang 
một cảm năng tính sơ bản hay một sinh vật, nhưng lại bị 
quyến rũ bởi một sức mạnh tình thương, tương tự một bản 


1. Sd . tr 43 va rải rác tr. 42 -43 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 153 


tính hai mặt cạnh tranh nhau, xâu xé nhau, như con vật 
huyền thoại, “đầu ngô mình sở” (Centaure) (...) 

Chính tính chất “đầu ngô mình sở” nèn tảng ấy trong 
hình ảnh con người của tư tưởng cổ truyền đã kết thành 
một di sản tai họa (un héritage funeste) khi nó che lấp và 
xóa nhòa sự liên quan giữa hiện hữu của con người với ua 
trụ > bằng sự xa cách nội thế phân biệt con người một 
đàng với loài vật, một đàng với thần thánh” 3. 

Qua quan niệm con người trên đây, siêu hình hoc 
phương Tây đã lý luận: “Con người được quan niệm như 
sống ở cả hai thế giới; và còn được hiểu trong hữu thể của 
nó như một hữu thể bị phân đôi từ một tương quan phân 
đôi với hai thế giới khác nhau. 

Nhưng Fink hỏi: Một lý luận như vậy có giá trị không? 
Phải nói là không! Vì ở đây người ta dùng danh từ “vũ trụ” 
(hay thế giới) ở số nhiều và chính số nhiều ấy mới nói lên 
hùng hồn, vì được dùng ở số nhiều, khái niệm về vũ trụ 
mới trở thành một ẩn dụ (une métaphore), một sắc thái 
tương tự, nghĩa là như toàn diện, toàn thể (un totum). 
“Nhưng vũ trụ không phải bất cứ một toàn thể nào, cũng 
không phải lĩnh vực của một toàn bộ nào hay một địa hạt 
nào của sự vật”. Nó không phải “một” toàn thể mà nó là 
“toàn thể”, một toàn thể duy nhất bao hàm tất cá mọi sự 
một cách tất nhiên. Toàn thể tính cúa vũ trụ không phải 
một trường hợp của toàn thể cúa một tiêu loại hay toàn 
thể của một đại loại hay cả một số nhiều vô hạn. Vì vậy 
không thể so sánh toàn thể vũ trụ tính với những “toàn 
thể” nội thế (là những toàn thể chí có cách tương đối). 


1. Tức là giữa “logos” con người với “logos” của hoản vũ biến dịch 
2. Sd, tr. 44 - 45. 


154 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Nên khi nói tới “thé giới”, ta chi nói bằng một cách ân 
dụ để chí một toàn thể nào đó. tương đối trong toàn bộ 
đóng kín của nó, do đó một cách chính xác, thế giới lý giới 
và thế giới vật giới không phái những thế giới, mà chi là 
những linh vực nội tại của vũ trụ, những chiều kích của 
những vật thê cố định” !. 

Từ quan niệm con người nói trên, Descartes và các 
trường phái theo sau đều đã hình dung con người là “chủ 
tri”, rồi “chủ tri tiên nghiệm”, rồi “ý thức phổ quát” và “ý 
thức tuyệt đối” v.v... đứng đối diện với vũ trụ đối tượng. 

Nói cách khác, trong viễn tượng ấy con người chỉ là 
một “bản thể suy tư” trong liên hệ đường thẳng với vạn 
vật “bản thể bị suy tư”. 

Do đó làm gì còn liên quan giữa con người như “logos 
phần mảnh” với bù trụ như “logos toàn thế”. 

Nhưng Héraclite dạy rằng: 

“Cüng như con nhện nằm giữa màng lưới của nó, thoat 
khi một con ruồi xé một sợi tơ trong màng lưới cúa nó, 
nhện nhìn thấy vội và chạy lại như thể nó đau buồn vì sợi 
tơ đã bị đứt, căng thế trong cơ thể con người khi một bộ 
phận khác trong cơ thể của họ bị thương, họ liền vội va, 
như đau khổ vì vết thương trên thể xác mà họ có liên hệ 
bằng những sợi dáy déo dai và đúng tý lệ.” ? 

“Với những ai xuống trong cùng những dòng sông thì 
có những dòng sông khác và những làn nước khác; và các 
tâm hôn cùng hô hấp bằng khí ẩm ướt” ở. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 155 


“Với những tâm hôn khi tré thành nước là chết, đối 
với nước khi trở thành đất là chết; từ đất sinh ra nước, và 
từ nước sinh ra tâm hôn” !. 

Ở đây tâm hồn không nằm ở một chỗ nào trong thể 
xác, nó di động và thé hiện ở đâu cảm năng tính của thé 
xác bị chấn động. Nó cùng hiện hữu với thế xác. Nên 
không có sự phân ly (nhị nguyên) một bên là linh hồn, 
một bên là thể xác. Linh hồn di động như một dòng sông, 
nó có thể liên lạc được với tất cả những gì di động. 

Do đó linh hồn bị lệ thuộc với lý tính, với lứa, với thần 
tính, với thời gian v.v... Và nó cũng được chớ đi do những 
triều lưu của dòng sông. 

Hình như Héraclite không nói tới linh hồn chung của 
vũ trụ như các triết gia khắc kỷ sau này, tuy nhiên linh 
hồn ở trong vũ trụ, trước khi trở thành linh hồn của mỗi 
cá nhân con người. 

Linh hồn còn trực tiếp liên hệ với lứa. 

Trong khi bắt rễ từ những gì ẩm ướt, linh hồn trớ 
thành một hình thành của lứa, nhờ ở con đường đi lên và 
qua trung gian của những hô hấp trong tréo. 


Rồi theo con đường đi xuống linh hồn trở thành nước, 
và vì nước ở cực đối lập với lửa minh triết nên nó có nghĩa 
là sự chết của nó. 

Tóm lại, linh hôn con người với tu cách tham dự vào 
linh hôn của vũ trụ phát sinh từ sự hô hấp của vù trụ từ đó 
lửa mới phát sinh. 

Hay giữa lòng của (oàn thế tức vũ trụ. linh hôn cũng là 


1 DV36 


156 LICH SU TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


một toàn thể có tính cách hồn xác cũng tuân theo cùng 
một nhịp điệu với vũ trụ. 

Như thế theo Héraclite giữa vũ trụ và con người luôn 
luôn có một liên hệ. Nên ông không giải thích vũ trụ bằng 
con người, cũng không giải thích con người bằng vũ trụ, vì 
không bao giờ có bên kia mà không có bên này và ngược 
lại. 

Dai vü trụ (macrocosme) và tiču vü trụ (microcosme) 
chỉ là hai khía cạnh khác nhau của cùng một vũ trụ bao 
quát và duy nhất. Hay "thần y như nhân”. 

Một cách vắn tắt, có thể tóm lược tất cả khía cạnh 
Logos, Cosmos, Theos và Anthropos trong quan niệm “Tứ 
trụ” (das Geviert) của Heidegger, như Otto Pöggeler nhận 
xét: “Vũ trụ xét như tứ trụ gồm dia và thiên , thần và 
nhán không được giải thích từ một “nguyên nhân” nào 
ngoại tại với nó, cũng không được tách ra thành một cơ 
cấu nào (trong bốn thành tố) ra khỏi toàn khối để làm nền 
tầng ( cho ba cái kia) hay cho cả toàn khối. 

Như thế, hòa âm của vũ trụ vừa có tính cách tiết lộ 
vừa có tính cách bí mật, là một “cän nguyên” vô nền tảng. 
Với một toàn thể như vậy không thể tìm một nền tảng 
nào tối cao hay tối hậu cho nó được. Như thế, vũ trụ là một 
trò đùa, ở đây mọi nền tảng đều bị lũng đoạn.” (SvG 180) 

Tóm lại vũ trụ là /ứ tru xét như “sự phản chiếu của 
những tấm gương”, ở đây méi tấm gương - thần y như 
nhân, thiên y như địa - đều phản chiếu lại tính thể của cả 
ba cái kia và như thế nó còn tự phản chiếu chính mình 
trong tính thể riêng tư của mình !. 


1. La pensée de Heidegger. ti. 343 - 344 và Essais et Conferences, bài La 
chose 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 157 


Tứ trụ cũng là phản ánh trung thực lý thuyết “van våt 
đồng nhất thể” của lý tính đại đông, trong đó mọi khía 
cạnh suy tư biểu tượng thành hữu thể học, luận lý học, 
biện chứng pháp, vũ trụ luận, thần minh luận, và nhân 
sinh luận đều phản ảnh lẫn nhau, trong mỗi cái đều thiết 
yếu thấy những cái này liên hệ với những cái kia và phản 
chiếu cái kia. 

Tư tưởng căn nguyên hay lý tính đại đông là nhìn 
trong một thấy phản chiếu cả những cái kia. Nhất mà đa, 
và đa mà nhất. 


“Sophon estin “En Panta”” 

Đó mới là 

“Das Sein selbst" 

Nhưng theo ảnh hưởng của Planton và Aristote truyền 
thống triết sử phương Tây đã loại bỏ tất cå những gì tính 
túy nhất của Héraclite để chỉ giữ lại có lý thuyết biến 
dịch. 


Bản văn 


1. Il est sage d’écouter, non pas moi, mais mon verbe, et de 
confesser que toutes choses sont Un - R. P.403; D 50. 


2. Quoique ce verbe soit toujours vrai, les hommes n'en sont pas 
moins aussi incapables de le comprendre quand ils l'entendent pour la 
primière fois qu'avant de l'avoir entendu. Car, quoique toutes choses se 
passent conformément à ce verbe, il semble pourtant que les hommes 
n’en aient aucune expérience, quand ils font des essais, en paroles et 
en actions, tels que je les expose, divisant chaque chose suivant sa 
nature et montrant comment elle est en realité. Mais les autres hommes 
ne savent pas ce qu'ils font quand ils sont éveillés, de même qu'ils 
oublient ce qu'ils sont pendant leur sommeil - RP.32; D 1 


158 LICH SU TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


3. Les fous, quand ils entendent, sont comme les sourds: č est 
d'eux que le proverbe témoigne qu'ils sont absents quand ils sont 
présents - RP. 31a; D34. 


4. Les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour les 
hommes, s'il ont des âmes qui ne comprennet pas leur langage - 


RP.32;D107. 


5. La foule ne prend pas garde aux choses qu'elle rencontre, et 
elle ne les remarque pas quand on attire son attention sur elles, bien 
qu'elle s` imagine le faire - D17. 


6. Ne sachant ni écouter ni parler - D19. 


7. Si tu n’attends pas l'inattendu, tu ne le trouveras pas car il est 
pénible et difficile à trouver - D18, 


8. Ceux qui cherchent de Tor remuent beaucoup de terre, et n’ en 
trouvent que peu. - R.P 44b; D 22. 


9. La nature aime à se cacher - R.P 34f; D 123. 


10. Le maître à qui appartient l'oracle des Delphes, ni n'exprime 
ni ne cache sa pensée, mais il la fait voir par un signe - R.P 30a; D 39. 


11. Et la Sibylle, qui de ses lèvres délirantes, dit des choses sans 
joie, sans ornements et sans parfum, atteint par sa voix au delà de 
mille années, grâce au Dieu qui est en elle - R.P 30a; D 93. 


12. Les choses qui peuvent être vues, entendues et apprises sont 
celles que j'estime le plus - R.43 D 55. 


13. .... apportant des témoignages indignes de confiance sur des 
points contestés — DV 12a 23. 


14. Les yeux sont des témoins plux exacts que les oreilles - R.P 
42c; D101a. 


15, Le fait d'apprendre beaucoup de choses n'instruit pas 
l'intellgence; autrement il aurait instruit Hésiode et Eythagore, ainsi 
que Xénophane et Hécatée - .P.31 D 40. 


16. Pythagore, fils de Mnésarque, poussa les recherches plus loin 
que tous les autres hommes, et choisissant ces écrits, il revendiqua 
comme sa propre sagesse et qui n'était qu'une connaissance de beaucoup 
choses et un art de méchanceté - RP 31a: D 129. 


HERACLITE VOI PARMENIDE VA TRƯƠNG PHÁI ELÉE 159 


17. De tous ceux dont j'ai entendu les discours, il n'en n'est pas un 
seul qui soit arrivé à comprendre que la sagesse est séparée de tout - 
R.P 32b; D 108. 

18. La sagesse est une seule chose. Elle consiste à connaître la 


pensée par laquelle toutes choses sont dirigées par toutes choses 
- RP. 40; D 41. 

19. Ce monde, qui est le même pour tous, aucun des dieux ou des 
hommes ne l’a fait; mais il a toujours été, il est et sera toujours un feu 
éternellement vivant, qui s'allume avèc mesure et s'éteint avec mesure 
~ R.P 45; D 30. 

20. Les transformations du feu sont, en tout premier lieu, mer; et 


la moitié de la mer est terre, la moitié vent tourbillonnant — R.P 35b; 
D 31a. 


21. Toutes choses sont un échange pour du feu et le feu pour toutes 
choses, de même que les marchandises pour l'or et l'or pour les 
marchandises - R.P 35; D 90. 


22. Elle devient mer liquide, et est mesurée avec la même mesure 
qu’ avant de devenir terre — R.P 39; D 31b. 


23. Le feu est manque et excès - R.P 36a; D 65. 

24. Le feu vit (du verbe vivre) la mort de l'air et l'air vit la mort du 
feu; l’eau vit la mort de la terre, la terre celle de l’eau - R.P 37; D 76 

25. Le feu, dans son progrès, jugera et condamnera toutes choses 
— R.P36a; D 66. 

26. Comment pourrait - on se cacher de ce qui ne se couche jamais? 
D 16. 

27. C'est la foudre qui dirige le cours de toutes choses - R.P 35b; 
D 64. 

28. Le soleil ne franchira pas ses mesures, s’il le fait, les Erinyes, 
servantes de la Justice, le découvriont - R.P 39; D 94. 

29. La limite de l'Orient et de l'Occident est l'Ourse, et à l'opposé 
de l'Ourse est le domaine du brillant Zeus-120. 

30. S'il n'y avait pas de soleil, il ferait nuit, quoi que puissent faire 
tous les autres astres - D 99. 


160 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


31. Le soilel est chaque jour nouveau — D 5. 
32. Voir plus haut, chap, I, p 41, n I - 138. 
383. .... les saisons qui apportent toutes choses. — D 100. 


34. Hésiode est le maître de la plupart des hommes. Les hommes 
pensent qu'il savait beaucoup de choses, lui qui ne connaissait pas le 
jour ou la nuits. Ils ne font qu'un — R.P 39b; D 57. 


35. Dieu est jour et nuit, hiver et été, guerre et paix, surabon — 
dance et famine; mais il prend des forme: variées, tout de même que le 
feu, quand il est mélangé d’aromate, est nommé suivant le parfum de 
chacun d'eux - R.P 39b; D67. 


36. Si toutes choses devenaient fumée, les narines la 
distingueraient — D7. 


37. Les âmes sentent dans l’'Hädès - R.P 46d; D 98. 


38. Les choses froides deviennent chaudes, et ce qui est chaud se 
refroidit; ce qui est humide se sèche, et ce qui est desséché devient 
humide - D 126. 


39. Il se disperse et se rassemble; il avance et se retire - D 91. 


40. - 41. Tu ne peux pas descendre deux fois dans les mêmes 
fleuves, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi - R.P 33; D12. 


42. Homère avait tort de dire: “Puisse la discorde s’éteindre entre 
dieux et les hommes!” I] ne voyait pas qu'il priait pour ia destruction 
de l'Univers; car si sa prière était exaucée, toutes choses périraient.... 
R.P 34d; DV 12a 22. 


43. (Polémos) (La guerre) est le père de toutes choses et le roi de 
toutes choses: de quelques — uns il a fait des dieux, de quelques - uns, 
des hommes; de quelques - uns des esclaves; de quelques - uns, des 
libres - R.P 34; D 53. 

44. Les hommes ne savent pas comment ce qui varie est d'accord 
avec soi. Il y a une harmonie de tensions opposées, comme celle de 
l'arc et de la lyre - R.P 34; D 51. 


45. C’ est l'opposé qui est bon pour nous - 8. 


46. L'Harmonie cachée vaut mieux que l'harmonie ouverte - R.P34; 
D54 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHẢI ELÉE 161 


47. Ne conjecturon pas à tort et à travers sur les plus grandes 
choses - D47. 


48. Les hommes qui aiment la sagesse duivent, en verité, être au 
courant d’une foule de choses - D 35. 


49. Le sentier droit et le sentier courbe que suit le peigne du 
foulon est un le même. - D 59. 


50. Les ânes aiment mieux avoir de la paille que de l'or - R.P 31a; 
D9. 


51. Les bœufs sont heureux quand ils trouvent à manger des vesces 
amères. - R.P48b; D 5la. 


52. L'eau de la mer est la plus pure et la plus impure. Les poissons 
peuvent la boire et elle leur est salutaire; elle est imbuvable et funeste 
aux hommes. — R.P 47c; D 61. 


53. Les porcs se baignent dans la fange, et les oiseaux de basse - 
cour dans la poussière - D 37. 


54. ..... trouver ses délices dans la fange - D 13. 

55. Toute bête est poussée au pâturage par des coups. D11 
56..Identique au n° 45. - D89. 

57. Bien et mal sont tout un. — R.P 47c; D 58 


58. Les médecins qui coupent, brulent, percent et torturent les 
malades demandent pour cela un salaire qu'ils ne méritent pas de 
recevoir. — R.P 47c; D 58. 

59. Les couples sont des choses entières et des choses non entières, 
ce qui est réuni et ce qui est désuni, l'harmoinieux et le discordant. 
L'Un est composé de toutes choses, et toutes choses sortent de lUn - 
D10. 

60. Les hommes n'auraient pas connu le nom de | Justice si ces 
choses n'étaient pas - D23. 

61. Pour Dieu, toutes choses sont justes. et bonnes et droites, 
mais les hommes tiennent certaines choses pour mauvaises el certaines 
pour droites - R.P 45; D 102. 


62. Nous devons savoir que la guerre est commune à tous, et que 


162 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


la lutte est justice, et que toutes naissent et périssent (?) par la lutte - 
D80. 


64. Toutes les choses que nous voyons étant assoupis sont sommeil 
- R.P. 42c; D 21. 

65. Le sage est un, seulement. I] ne veut pas et veut être appelé 
nom de Zeus - R.P. 40; D 32. 


66. L'arc (Bios) est appelé vie (Bios), mais son œuvre est mort - 
RP. 49a; D 38 


67. Les mortels sont immortels et les immortels sont mortels, 
l'un vivant la mort de l’autre et mourant la vie de l’autre - R.P. 46; D 
62. 


68. Car c'est la mort pour les âmes que de devenir eau, et mort 
pour l’eau que de devenir terre. Mats l’eau vient de la terre, et de l’eau 
lâme. - R.P. 38; D 36. a 

69. Le chemin en haut et le chemin en bas sont un et le même - 
R.P. 36d; D 60. 


70. Dans la circonférence d'un cerle, le commencement et la fin se 
confondent - D 103. 


71. Tu ne trouveras pas les limites de l'âme, quelle que soit la 
direction dans laquelle tu voyages, si profonde en est la mesure - R.P. 
41d: D 115. i 

72 C'est plaisir pour les âmes de devenir humides - R.P. 46c; D. 
72. 

73. Quand un homme est ivre, il est conduit par un jeune garçon 


sans barbe: il trébuche, ne sachant où il marche parce que son âme est 
humide - R.P. 42; Db 117. 


74 - 76. L'âme sèche est la plus sage et la meilleure - R.P. 42; D. 
118. 

77. L'Homme est allumé et eteint comme une lumière pendant la 
nuit. - D. 26. 

78. Et c'est la même chose en nous, ce qui est vivant et ce qui est 


mort, ce qui est éveillé et ce qui dort, ce qui est jeune et ce qui est 
vieux: les premiers sont changés de place et deviennent les derniers, 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 163 


et les derniers, à leur tour, sont changés de place et deviennent les 
premiers. - R.P. 47; D. 88. 


79. Le temps est un enfant jouant aux dames; la puissance royale 
est celle d'un enfant - R.P. 40a; D. 52. 


80. Je me suis cherché moi même - R,P. 48; D. 101. 


81. Nous descendons et ne descendons pas dans les mêmes fleuves: 
nous sommes et ne sommes pas. — R.P. 33a - D. 13. 


82. C'est une fatigue de travailler pour les mêmes maîtres et d'être 
gouverné par eux - D 89b. 


83. Il se repose par le changement - D 89a. 
84. Même la bière se décompose si elle n'est pas remuée - D.125 
85. Il vaut mieux jeter des cadavres que du fumier - D. 96. 


86. Quand ils naissent, ils désirent vivre et subir leur destinée - 
ou plutôt jouir du repos - et ils laissent après eux des enfants pour 
qu'ils subissent à leur destinée - D 20. 


87 - 89. Un homme peut être grand père à trente ans - DV. 12 A 
19. 


90. Ceux qui dorment sont des compagnons de travail... - D. 75, 
91a. La pensée est commune à tous - D.113. 


91b. Ceux qui parlent avec intelligence doivent tenir ferme à ce 
qui est commun à tous, de même qu'une cité tient ferme à sa loi, et 
même plus fortement. Car toutes les lois humaines sont nourries par 
la seule loi divine. Elle prévaut autant qu’elle le veut, et suffit à toutes 
choses, sans même s'épuiser - R.P. 43; D 119. 


92. Ainsi nous devons suivre le commun, et cependant la plupart 
vivent comme s'ils avaient une sagesse à eux - R.P. 44; D2. 


93. Ils sont étrangers aux choses avec lesquelles ils ont un com- 
merce constant - R.P. 32b; D.71. 

94. Il ne vaut rien d'agir et de parler comme gens endormis - D 
73. 


95. Ceux qui veillent ont un monde commun, mais ceux qui dorment 
se détournent chacun dans son monde particulier - D. 89. 


164 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


96. La voie de l'homme n'a pas de sagesse, mais bien celle de Dieu 
- R.P. 45; D 78. 


97, L'homme est appelé par Dieu petit enfant, tout comme un 
enfant par un homme. — R.D. 45; D 79. 


98 - 99 L'homme le plus sage, comparé à Dieu, est un singe, de 
méme que le plus beau singe est laid, comparé à l'homme - D 83, 82. 


100. Le peuple doit combattre pour sa loi comme pour ses murailles 
- R.P. 43b; D 99. 

101. De plus grandes morts gagnent de plus grandes portions - 
R.P 49a; D 25. 

102. Les dieux et les hommes honorent ceux qui tombent dans la 
bataille - R.P. 49a; D 24 

103. Le dérèglement doit être éteint, plus encore qu'une maison 
en feu - R.P 19a; D 43. 


104. II n'est pas bon pour les hommes d'obtenir tout ce qu'ils 
désirent. Ç est la maladie qui rend la santé agréable; mal, bien; faim, 
satiété; fatigue, repos. - R.P. 48b; D. 101, 111. 

105 - 107. Il est dur de combattre avec les désirs de son propre 
cœur. Tout ce qu'il aspire à obtenir, il le recherche aux dépens de 
l'âme. - R.P. 49a; D 85, 116 112. 

108 - 109. Le mieux est de cacher la folie; mais cela est difficile au 
moment où l'on s'abandonne auprès des coupes - D. 109, 95. 


110, Et c'est une loi, aussi, d'obéir au conseil d'un seul - R.P. 49a; 
D 33. 

111. Car quelle pensée ou quelle sagesse ont - ils? Ils suivent les 
poètes et prennent la foule pour maitresse, ne sachant pas qu'il y a 
beaucoup de méchants et peu de bons. Car même les meilleurs d'entre 
eux choisissent une seule chose de preference à toutes les autres, une 
gloire immortelle parmi les mortels, tandis que la plupart se gavent de 
nourriture comme des bêtes - R.P. 31a; D 104, 29. 

112. A Priène vaivait Bias. fils de Teutamas, qui est de plus de 
considération que les autres. (il disait: “La plupart des hommes sont 


mauvais") - D 39. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 165 


113. Un seul est dix mille pour moi, s'il est meilleur - R.P. 31a: D 
49. 


114. Les Ephésiens feraient bien de se pendre, homme par homme, 
et đadanbonner la ville à des jeunes gens sans barbe, car ils ont chassé 
Hermodore, le meileur homme qui fut jamais parmi eux, en disant: 
“Nous ne voulons parmi nous personne qui soit le meilleur: s'il en est 
un de tel, qu'il s’en aille ailleurs et parmi d’autres gens” - R.P. 29b; D 
121. 


115. Les chiens aboient après tous ceux qu'ils ne connaissent pas 
- R.P. 31a; D 97. 


116... (Le sage) n’est pas reconnu, parce que les hommes manquent 
de foi - D 86. 


117. Le fou s'agite à chaque mot - R.P. 44b; D 87. 


118. Le plus estimé d’entre eux ne connait que des contes; mais 
en vérité la justice atteindra les artisans de mensonges et les faux 
témoins - D28 


119. Homère devrait êtré banni des concours et fouetté, et 
Archiloque pareillement - R.P. 31; D 42. 


120. Un jour est pareil à tout autre - 106 
121. Le caractère de l'homme est sa destinée - D 119. 


122. Quand les hommes meurent, des choses les attendent, qu'ils 
ne prévoient pas et auxquelles ils ne songent pas. - R.P. 46d; D 27. 


128... qu'ils s'élèvent et deviennent les vigilants gardiens des 
vivants et des morts - R.P. 46d; D 63. 


124. Noctambules, mages, prêtres de Bakchos et prêtresses des 
pressoirs; traficants de mystères... - D 14a 


125. Les mystères pratiqués parmi les hommes sont des mystères 
profanes. — R.P. 48; D 14b 


126. Et ils adressent des prières à ces images, comme, si un homme 
voulait parler avec la maison d'un homme, ne sachant pas ce que sont 
les dieux ou les héros - R.P. 49a; D 5. 


127. Car si ce n'était pas en l'honneur de Dionysos qu'ils faisaient 


166 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


une procession et chantaient le honteux hymne phallique, ils agiraient 
de la manière la plus éhontée. Mais Hadès est le même que Dionysos 
en l'honneur de qui ils tombent en démence et célèbrent la fête des 
pressoirs - R.P. 49; D 15 


129 - 130. C’est en vain qu'ils se purifient en se souillant de sang 
tout comme si un homme qui eut marché dans la fange voulait se laver 
les pieds dans la fange. Un homme qui le verrait agir ainsi le tiendrait 
pour dément. - R.P. 49a; D 68, 5. 


TRƯỜNG PHÁI ELÉE 


Như đã nói trên, thuyết biến dịch của Héraclite đã bị 
“trả thù” bằng một chú trương đối kháng với nó. Đó là chủ 
trương của trường phái Elée mà Parménide vừa là thủ 
lĩnh vừa là lý thuyết gia thời danh nhất. 

Thực ra cũng như đối với các tiền nhân của Parménide, 
sử liệu về trường phái này và riêng về Parménide, vẫn mở 
cửa cho nhiều giải thích khác nhau nữa như sẽ đề cập sau, 
nhưng theo ảnh hưởng của Platon và Aristote, truyền thống 
lịch sử triết học phương Tây đã quan niệm chủ trương của 
Parménide là một lập trường hoàn toàn mâu thuẫn với 
lập trường của Héraclite và cả với lập trường của những 
trường phái đi trước. 

— Một mặt, đối lập lý thuyết biến dịch, hư vô, do ảnh 
hay bất đông tính của Héraclite, trường phái này sẽ chủ 
trương lý thuyết bất dịch, hữu thể, thực tại, hay đông tính. 

— Mặt khác, đối lập lý thuyết của Milet và Pythagore 
lấy nước, khí, bất định và con số làm nguyên chất sơ bản, 
trường phái này lại lấy hữu thể làm nền tảng uững chắc 
nhất cho vạn vật. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 167 


Nói tóm lại, lập trường của tất cả trường phái này 
quan niệm rằng vạn vật đều là (hue thể (hay hữu thé) và 
mọi sự đều trường tôn tuyệt đối. 


Có ba nhân vật của trường phái này đã làm cho đô thị 
Elée của miền Nam Ý trở thành thời danh. Đó là những 
ông: Xénophane, Parménide và Zénon. 


Xénophane 
(phỏng năm 570 - 475) 


Nếu xét nội dung lý thuyết như sẽ nói sau thì hình 
như phải xếp Xénophane vào trường phái Pythagore như 
Burnet đã làm. 

Nhưng có lẽ vì lý do quê quán định cư và liên hệ với 
Parménide mà nhiều triết sử gia đã xếp Xénophane vào 
trường phái Elée này (Bréhier, d’Aster, nhất là 
Hirschberger). 


Không những thế, Xénophane còn được coi là người 
khai trương ra trường phái. 


Quả vậy, sinh trưởng tại Colophane (lonie) và cũng 
bắt buộc di cư, lang thang nhiều nơi, sau cùng Xénophane 
đã định cư ở đô thị Elée. Theo Hirschberger, chính vì 
Xénophane mà một đô thị nhỏ bé như Elée đã trở thành 
thời danh nhờ ở một trường phái triết học. 

* Về những sáng tác của ông, người ta còn ghi nhận 
được một số những bài thơ bi ca (élégies) và trào phúng 
(satires). 


Từ những sáng tác ấy, ngày nay các triết sử gia cũng 


168 LICH SỬ TRIÊT HOC TÂY PHƯƠNG 


chí ghi lại được mãy nét sơ lược về lý thuyết của ông như 
sau: 

* Một cách nào đó, hình như Xénophane vẫn còn trung 
thành với tinh thân của-trường phái Milet, ví dụ ong cùng 
giải thích các vì tỉnh tú và mặt trời bằng những làn hơi 
hay máy từ sự bốc hơi cúa biển, hay ông cùng ước đoán 
rằng mặt đất ta ở được hiện giờ là kết quả của những lớp 
phù sa từ biển vào và đọng lại thành những lớp đất cứng, 
bàng chứng nền tảng cho giá thuyết ấy là những hầm tiền 
sử, hay ông cũng đã công nhận rằng có muôn nghìn thế 
giới. 

* Nhưng Xénophane lại không có khuynh hướng khoa 
học như các tiền bối của trường phái Milet của ông, vì ông 
không hề chú ý tới hình thức của vũ trụ và của trái đất; 
hay vì ông đã công nhận rằng mặt trời ngày nay sẽ tiếp 
tục sự vận hành của nó vô hạn theo đường thẳng rồi ngày 
mai sẽ được thay thế bằng một mặt trời khác v.v... (Bréhier). 

* Sở di Xénophane không có khuynh hướng khoa học 
như vậy vi nơi ông một tỉnh thần tôn giáo có tính cách 
“thần học” đã hiện hình rõ hơn, tuy rằng khuynh hướng ấy 
đã minh nhiên với Héraclite (Burnet) và tỉnh thần khoa 
học của Milet, nghĩa là theo Xénophane, lý trí con người 
không thể chấp nhận được hình ảnh thần minh theo hiếu 
nhân hình hóa (images anthropomorphiques) của ý thức 
huyền thoại. như trong thần minh luận của Homère và 
Hésiode, ví dụ trong bài thơ trào phúng sau đây: 

“Vi mọi người ngay thoat đầu đã học hỏi từ Homère...” 
(câu 10). 


“Homère và Hésiode đã gán cho các thần tất cả những 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 169 


gì là bi ôi như trộm cấp. tà dâm và lường gạt lån nhau 
v.v... y như loài người vậy” (câu 11) 


“Nhưng những người phàm trần tưởng tượng rằng các 
thần cũng có sinh đẻ như họ, cũng có quần áo, cùng có 
tiếng nói và hình hài giống như họ” (câu 14). 


Trong khuynh hướng åy, các vị thần còn được tưởng 
tượng theo màu da và sắc thái dân tộc riêng của họ, như: 

“Người dân Ethiopie thì tưởng tượng các vị thần của 
họ màu đa đen và có mũi cong; còn dân Thraees lại cho 
rằng: các thần của họ phải có đôi mắt xanh và mái tóc đó" 
(câu 16) 

Đối với lịch sử triết hoc phương Tây, thái độ chế gièu 
sự tin tưởng bừa bãi, huyền hoặc của dân gian đối với thân 
thánh của ho là một điều khá mới lạ. Ít nhà tư tưởng đả 
đạt tới được một “niềm tin triết lý” như thế, vì trong dòng 
lịch sử triết lý sau này của Hi Lạp và phương Tây, khuynh 
hướng nhân hình hóa thần thánh của dân chúng vẫn còn 
là sức quyến rũ cho chính những đại triết gia tự xưng là đã 
vượt dân chúng nhờ ở ý niệm thần “siêu việt. 

Vậy theo Xénophane: 

“Chi duy có một vi thân, cao cả nhất trong số các 
thần và loài người, và Ngài lại không giống với người trần 
cả về hình hài, cả về tư tưởng (câu 33). 

“Ngài nhìn tất cả cũng như Ngài suy nghĩ tất cá và 
cũng như Ngài nghe tất cả” (câu 24). 

“Nhưng không vất vả gì mà Ngài lại thống trị được 
muôn vật bằng sức mạnh cua tinh thần” (câu 25). 


“Và Ngài luôn luôn ngự trị ở duy có một chỗ mà không 


170 LICH SU TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


cần di chuyển chi cå và Ngài không cân di đây di đó làm 
gì”. (Câu 26) ! 

Với những câu thơ trích dẫn trên, nhiều học giả đã vội 
cho rằng đó là một thái độ vượt da thân (polythéisme) để 
chấp nhận có một vị thần cao cả nhất như nhất thần 
(monothéisme), nhất là nhãt thần kiểu siêu việt thể, như 
ý kiến của Freudenthal hay Willamovitz. 


Nhưng theo Burnet, hình như cå hai ý kiến ấy đều 
không thể chấp nhận được, vì trong mạch văn của 
Xénophane, theo bằng chứng của Aristote, thì chủ trương 
“thần học” trên đây của Xénophane lại hình như đượm vẻ 
"hữu thể học” của Parménide và vũ trụ luận. 

Đó cũng là lý do vì sao người ta đã liệt Xénophane vào 
trường phái Elée. Quả vậy, theo Aristote, Xénophane là 
“một chủ trương nhất thể đầu tiên” (Protos toùton enisas)?. 
Trong mạch văn ấy, Aristote muốn coi Xénophane là người 
đầu tiên của trường phái Elée. 

Hơn nữa, Aristote còn nói thêm: “Khi nhìn tất cả vu 
trụ rồi, Xénophane mới nói rằng Nhất thể là thần ” ?. 

Với những nhận xét của Aristote, Hirschberger lại nêu 
lên giả thuyết rằng: “Thần học” của Xénophane hình như 
có tính cách phiếm thần (panthéisme, tức mọi sự là thần 
hay thần là mọi sự). 

Và cùng theo Hirschberger đó còn là khuynh hướng 
chung của trường phái trước Socrate '. 


1. Burnet. Sd, tr. 134. 

2. Méta, À 5, 986 D 21. DV 11A 30. 

3. Méta 98b 24 “Considérant le monde entier (Xénophane) disait que l'Un 
était dieu” 

4. Wahrscheinlicher wird den Ausspruch pantheistisch zu verstehensein; 
denn Aristotes berichtet: "Xenophanes blickte zum Wiltgebaüde auf und sagte. 
das Eine sei Gotf (tó èn emai tou theón (21 A 34) Das liegt auch in der allgemein 
pantheistischen Linie. die die Vorsokratiker enschlagen). (GPh, |, tr. 25) 


HERACLITE VOI PARMENIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 171 


Trước kia giá thuyết phiếm thần cũng đã được Diels 
và Burnet công nhận, nhưng với một vài sự dè đặt và đặc 
điểm khác như sau: 

“Theo ý kiến tôi - Burnet viết - Diels có lẽ đã tiến gần 
mục tiêu hơn !, khi ông quan niệm lý thuyết của nhà thi si 
xưa là “một thứ phiếm thần hơi hạn hẹp”. Tuy nhiên tất 
cả những ý kiến trên có lẽ sẽ làm Xénophane bỡ ngỡ. 
Thực ra đó chính là "vg tru hiếu như trẻ con” (Weltkind) 
của Geœthe, với những nhà tiên tri ở tay mặt và tay trái 
của nó ?, và có lẽ Xénophane sẽ phì cười: Nếu một ngày 
kia ông biết rằng “Người ta coi ông là một nhà thần hue", 


Nhưng ngoài những giả thuyết có tính cách thần học, 
có lẽ trước hết phải nói rằng câu ‘nhât thë là thản”, của 
Xénophane được Aristote nhắc lại, với câu “khi nhìn {ét cá 
vū trụ” còn nói lên một điểm tương tự với lý thuyết “tất cả 
đầu là hữu thể” (tout est Etre) hãy “hữu thể là nhất thể" 
(L’Etre est un) tức là hữu thể mới thâu nạp được mọi phức 
tạp, đa đoan lại thành một của thủ lĩnh Parménide, 
Hirschelberger nêu ra giả thuyết như vậy ‘. 


Đó còn là một lý do khác nữa để ghi nhận sự liên hệ 
của Xénophane với trường phái Elée và Parménide. 


1. Freudenthal (đa thần), Willamovitz (nhất thân) 

2. Có lẽ Weltkind của Gthe tương tự “Le Temps est un enfant qui joue le jeu 
du monde" của Héraclite. 

3. Diels se rapproche davantage du but, à mon sens, quand il qualifie la 
doctrine du vieux poète de “panthéisme quelque peu étroit”. Mais toutes ces 
opinions auraient à peu près également surpris Xénophane lui - même, il était 
en réalité le Weltkind de Gœthe, avec des prophètes à sa droite et à sa gauche, 
et il eut souri s'il sut qu'un jour il serait regardé comme un théologien (Burnet. 
Sd, tr. 144) 

4. Und aus dem “einen am selbigen Ortverharrenden und sich nicht 
bewegenden Gott" Xenophanes hören wir nun bereits das Wort von ‘einen, 
zusammenRgenden, in sich ruhenden All” des Parmenides heraus. (GPh tr 25) 


172 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Parménide 
(phỏng năm 540 - 470) 


Là công dân của đô thị Elée, Nam Ý, thuộc một gia 
đình quí phái và giàu có. Hình như chính ông đã soạn tháo 
cho đô thị quê hương ông một đạo luật và ông thường nhắc 
lại rằng các triết gia thời xưa đều là những người sống 
theo thực tế. Có lè Xénophane đã là thầy của ông, nhưng 
học trò lại lớn hơn thầy, vì chính Parménide mới là đại 
điện chính thức và thời danh của trường phái Elée. 

Sáng tác của ông cùng mang tên thông thường là 
Périphuseos , viết bằng thơ có 6 âm mỗi câu. Nhưng ngày 
nay người ta chỉ còn ghi nhận được một số câu tản văn 
(khoảng 130 câu (?), Jaspers). 

Các học giả thường gọi những tản văn này là Bài ca 
Parménide (Le Poème de Parménide) !. Bài ca này gồm ba 
phần: phần mở đầu, phần I trình bày con đường chân lý, 
phần II trình bày con đường (hường kiến, tức những ý 
kiến của người thường hay của phàm trần. 

Trong phần mở đầu, chúng ta được nghe kể rằng nhà 
hiển triết này được các công chúa của mặt trời hướng dẫn 
đi trên một hoàng xa, do những con ngựa kéo, với những 
tiếng bánh xe kêu cút kit. Trên lộ trình ấy nhà hiên triết 
vượt qua những miền u tối để tiến về phía ánh sáng cho 
tới tận biên cương hai miền, rồi đi xuyên qua vào cái cửa 
lớn phải có tay thần Dikè m6 cho. : 

Sau cùng, nhà hiên triết tiến đến trước mặt nữ thần 
và được chính nữ thần tiếp đón một cách nông hậu. 


1 Burnet. Sơ tr 199 - 205 (xem bản vần ở cuối bai vë Parmenide) 


HERACLITE VOI PARMENIDE VA TRƯƠNG PHAI ELEE 173 


Chính miệng nữ thản tuyên bố: Giờ đây, nhà ngươi sẽ 
phải học hỏi tất cả, từ trọng tâm bất khuất của chán lý 
đây tròn (aletheia) cho tới cå những thương biến lừa đảo 
của người phàm trần (doxa). 

Bối cánh này không khói gợi cho ta liên tướng tới một 
thứ nghỉ lễ nhập đạo, vì hình như chính Bai ca còn rập 
mẫu một quyển sách ghi chép vè những cái chết huyền bi 
của những người nhập đạo Orphée, nhất là vì co cấu tưởng 
tượng phi thường cúa bài ca lại khác xa lôi văn xuôi đơn 
giản của các trường phái triết lý Ionie và những hình ảnh 
thiết thực của Héraclite (Bréhier). Do đó, toàn bài ca ghi 
lại các lời mặc khải của nữ thần đã được phân làm hai 
phần: Phần thứ nhất với những câu thơ dài hơn, con phần 
thứ hai với những câu thơ ngắn hơn và có tính cách lộn 
son hơn. Nhưng có lẽ chính sự phân đôi này đả dẫn lịch sù 
triết hoc phương Tây sau này vào con đường hiệu Parménide 
theo tỉnh thần nhị nguyên của Platon !, nghĩa là phần thú 
nhất với con đường chân lý tượng trưng cho ly giới hay thể 
giới của tinh thần và phần thứ hai với con đường (thường 
hiến tượng trưng cho våt giới hay thế giới cúa giác quan. 

Nietzsche đã mô tả điều ấy một cách hình ảnh nhu 
sau: 

(Nhưng) khi Parménide ngoảnh lại nhìn thế giới biến 
hành (của Hércalite) mà ông vừa cố gắng quan niệm sụ 
hiện hữu của nó bằng những suy niệm tài tình, thì ông 
phát bực tức với con mắt của ông, vì chúng nhìn biến hành 
và bực tức với lỗ tai của ông, vì chúng nghe biến hành. 
Nên ông mới ra lệnh: “Đừng tin tưởng vào những con mắt 


1. Nhất là các triết gia thuộc trường phải Platon moi như Simplicius (xem 
Burnet. Sd, tr. 211) 


174 LICH SU TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


điền đại, cũng đừng tin tướng vào những lỗ tai lộn xộn và 
miệng lưỡi, mà hãy kiëm tháo tất cá bằng sức mạnh của tu 
tướng mà thôi”. Như thế, lần đầu tiên, ông đã phê bình 
quan năng tri thức. Thái độ phê bình ấy tối quan trọng tuy 
chưa dây đủ vì những hậu quả vô cùng tai hại của nó. Vì 
khi gát gao tách biệt các giác quan với khả năng tư tưởng 
trừu tượng, tức là tới lý tri thành như hai quan năng hoàn 
toàn khác nhau, Parménide đã tiêu diệt chính lý trí và 
đẩy sự tiêu diệt ấy tới sự tách biệt ra một bên là “tinh 
thần” một bên là “thë xác” . Nhưng sự tách biệt ấy là một 
sai lâm đã đè nặng trên tất cả triết học như một lời nguyên 
rue, nhất là từ Platon trở di” |. 

1. Con đường vuong gia của chân lý 

Trong bản văn hình như có nhiều chỉ tiết phức tạp, 
nhưng tỉnh thần triết sử học ngày nay chỉ còn ghi lại một 
số câu được coi là điển hình sau đây: 


* “Hữu thể có, (còn) hư vô không có”. (l'être est, le 
néant n’est pas). 

* “Nhà ngươi đừng suy tư về hư vô, cũng đừng nói về 
hư vô” (Tu ne penseras pas le néant ni ne parleras pas de 
néant) (Wahl). 


1. (Mais) quand Parménide détournait alors son regard vers le monde du 
devenir dont il avait naguère cherché à concevoir l'existence grâce à de si 
ingénieuses spéculations. II s'irritait contre ses veux Parce qu'ils voyaient le 
devenir, contre ses oreilles, parce que'elles l'entendaient. “N'en croyez pas 
ces yeux stupides. Ordonne-t-il à présent, n'en croyez pas l'oreille bruyante et 
la langue, examinez tout par la seule force de la pensée. "II fit ainsi la première 
critique de l'appareil de la connaissance, - critique extrêmement importante, 
bien qu'insuffisante, et dont les conséquences furent si néfastes. En séparant 
brutalement les sens de l'aptitude à la pensée abstraite, dons de la raison, 
somme si c'étaient deux facultés entièrement différentes, il a détruit l'intellect 
ui - même et poussé à cette distinction si erronnée entre “l'esprit” et le “corps”. 
qui pese, surtout depuis Platon, comme une malidiction sur toute la philosophie” 
La naissance de la philosophie. tr. 82 - 85) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 175 


* “Hữu thế và tư tướng là một” (Être et penser c'est la 
même chose). 


Những câu trên đã thành sáo ngữ được trích dẫn, lập 
đi lập lại trong những trình bày triết học và lịch sứ triết 
học, với hai mục tiêu rõ ràng: một là, làm nổi bật lên sự 
đối kháng giữa lập trường hữu thể trường tôn và bất dịch 
của Parménide với lập trường hư vô, vô thường và biến 
dịch như “tất cả đều lưu chảy” của Héraclite; hai là, đặt 
nền móng cho môn siêu hình hữu thë hoc và tri thức luận 
hay luận lý học. 

Nhưng hai câu trên (tuy hai nhưng chỉ là một) tương 
đối dễ hiểu, do đó ít gây hiểu lầm và tranh luận sôi nổi. 
Trái lại, câu thứ ba tiềm tàng đầy chông gai và bí ẩn? 

Trước hết, phải hiểu hai câu trên như thế nào? 

Theo khuynh hướng nhị nguyên của Platon - Aristote, 
nhất là câu nói sau đây của Aristote: “Con người sẽ đạt 
được chân lý khi nói về hữu thể thì họ nói có, còn khi nói 
về hu vô thì họ nói không |. Các nhà tư tưởng phương Tây 
về sau thường hiểu hai câu trên như nguyên tắc nên tảng 
cho cả hữu thể học và cho cả luận lý học; có như thế mới 
ngăn chặn và tiêu diệt được chủ trương biến hành của 
Héraclite. 

Một lần nữa, Nietzsche còn trình bày ý nghĩa hai câu 
trên của Parménide một cách rất hình ảnh. Nhờ lôi hiểu 
hình ảnh ấy chúng ta mới đi vào những khúc mäe khác 
được. 

“Một đàng những câu nói của Héraclite biểu lộ được sự 


1. Die Wahrheit erg reift man dant. Wenn man vom seiendensagt, dass es 
ist, und vom Nichtseienden, dass es nicht ist. (Met 1, 6) (Johannes 
Hirscheberger: GPh I, tr. 26) 


176 LICH SU TRIET HOC TAY PHUONG 


kiêu hãnh và huy hoàng của chân lý, nhưng một chân lý 
mà ông đã linh hội được bằng trực giác chứ không phải 
lần mò băng dây thang cua luận lý học. Hơn nữa, Héraclite 
còn được hông ân chiêm ngưỡng mà không phái quan sát, 
am tường mà không phải tinh toan nhờ ở một trạng thái 
xuất thần như vị tư tế Sibyile. 

Ngược lại, đồng nghiệp Parménide của ông là con người 
song đôi, nhưng đồng thời lại là đối thủ của ông; tuy cũng 
là tiên tri cho chân lý, nhưng Parménide là tiên tri cho 
chân lý của giá lạnh chứ không phải chân lý nóng bóng 
của la và chân lý còn làm lan tóa chung quanh mình một 
luồng ánh sáng lạnh ngắt đến buốt xương. 

Vào một khoảnh khắc nào đó, có lẽ lúc đã khá già, 
Parménide vươn tới được trình độ (rừu tượng thuần túy 
nhất, xa lạ vói thực tại nhất. Khoảnh khắc ấy - một khoảnh 
khắc thiếu tỉnh thần Hi Lap nhất, trong hai thế kỷ của 
thời bi kịch - tức khoảnh khắc đã sản sinh ra lý thuyết v 
hữu thế, là một lần ranh giới phân đôi hai giai đoạn sự 
sống cúa bi kịch. Khoảnh khắc ấy cũng phân đôi tư tưởng 
trước Socrate thành hai giai đoạn: nửa trước được chi phối 
bởi Anaximandre, nửa sau bị cht phối bởi Parménide. Giai 
đoạn đầu, tư tướng triết lý cúa Parménide cũng đã chịu 
ảnh hưởng của Anaximandre vì đã sáng nghĩ ra được một 
hệ thống triết học vật lý đây du, trả lời đúng những câu 
hói của Anaximadre. Nhưng vẻ sau, ông đã bị chỉ phối bởi 
cơn sốt giá lạnh của trừu tượng và thiết định nguyên tắc 
đơn gián nhất về hữu thế và hu vô (...)” À. 

Qua nhận xét trên, Nietzsche đã để lộ mối thiện cam 
đối với biến dịch của Héraclite và thái độ thù ghét hữu 


1. La naissance de la philosophie. tt 75 77 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 177 


thë của Parménide, ngược lại với cå truyền thống đi trước 
ông. Nhưng ta hãy gạt ra ngoài sự đối lập giữa hai thái độ 
ấy để nhìn rõ lý thuyết hữu thế của Parménide theo những 
nhận định tiếp sau: 

“Ngày đó, trong trạng thái tỉnh thân đó, - Nietzsche 
viết tiếp - ông (Parménide) kiểm thảo hai đối kháng cùng 
hoạt động đồng thời như tình yêu và căm thù cấu thành 
vũ trụ và biến dịch, hữu thể và vô thế, những đặc tính tích 
cực và tiêu cực và bông nhiên ông dừng lại tó thái độ dây 
khinh bi đối uới ý tưởng vè tính chất tiêu cực và hu vo. 
(Ông tự hỏi) Một sự vật không có, có thể có một đặc tính 
được không? Hay, một cách lý thuyết hơn nữa, cái không 
có, có có được không? Vậy chỉ duy có một hình thức tri 
thức lập tức gây được tín nhiệm tuyệt đối cho ta mà không 
ai chống đối được trừ khi óc họ điên loạn. Đó là (rùng 
phức luận A = A. Và chính tri thức trùng phức luận này 
thét vào tai ông rằng: “Cái không có, không có, cái có, có”. 
Bỗng nhiên ông cảm thấy đè nặng trên cuộc sống ông một 
sai lâm kỳ quái về luận lý; quả vậy ông đã luôn luôn chấp 
nhận không hoài nghi rằng: Có những đặc tính tiêu cực, 
có hư vô và do đó, nói bằng công thức: A = phi — A, đó chi 
là điển hình cho một hỗn loạn hoàn toàn về tư tưởng. Tuy 
rằng khi ông nghi tới đó tất cả đại chúng loài người đều 
cho là một lỗi lầm, chính ông cũng tham dự vào tội ác của 
loài người đối với luận lý học. 

Nhưng chính khoảnh khắc ông bị mang tiếng là phạm 
tội ác lại là khoảnh khắc đưa ông lên đài vinh quang vì đã 
thực hiện được một khám phá vì đại, nghĩa là ông đã tìm 
ra được một nguyên tắc, một chìa khóa về sự huyền bí của 
vạn vật. Đến đây, ông đã xa với mọi đo tướng của phàm 
trần và được hướng dän bởi một bàn tay cương nghị và 


178 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


khinh khúng của chân Ïý trùng phức vê vấn để hữu thé, 
giờ đây, ông đi xuống vực thắm của trần gian. 

Doc đường, ông gặp Héraclite, nhưng là cuộc gặp gỡ 
gay cấn! Ở một con người chỉ biết (trên hết) có sự phân 
chia rõ ràng giữa hữu thể và hư vô, nhưng nhất là giờ đây 
ông lai phải thù ghét sâu độc cái trò lý luận mâu thuẫn 
của Héraclite như: “Ta có và đồng thời không có... hữu thể 
và hư vô là một dëng thời khác nhau”. Một mệnh đề như 
thế đã đảo lộn và xáo trộn tất cả những gì ông vừa gỡ rối 
và minh giải; do đó ông tức giận và la to rằng: “Các bạn đã 
loại bỏ những con người hình như có hai đầu và không biết 
gì cả. Nơi họ tất cả đều lưu chảy kể cả tư tưởng của họ. Họ 
ngây ngô nặng nề trước vạn vật, nhưng họ phải là những 
người điếc và mù mới làm xáo trộn những đối nghịch như 
vậy” 1, 

Với lối trình bày linh động như thế, thiết tưởng không 
ai hơn Nietzsche đã làm nổi bật lên được sự đối lập gắt 
gao giữa Héraclite và Parménide, nhất là giải thích hai 
câu nói trên của Parménide theo đường hướng hữu thể học 
và luận lý học của Platon - Aristote. 

Như thế sự đối kháng của giữa Héraclite và Parménide 
là sự đối kháng giữa thực tại và bất thực, giữa thế giới vô 
hạn và hữu hạn - một sự đối kháng như vậy đã chi phối 
toàn thể quá trình tư tưởng siêu hình học phương Tây, như 
Jaspers và Gursdorf nhận định: 

— “Tất cả nền siêu hình học từ Parménide qua Platon 
cho tới Ky Tô giáo và Kant đều khai triển lý thuyết về hai 
thế giới. Một đàng là (hế giới hữu hạn và phù ảo của vô 
thường, của cuộc sống thời gian tam bo, cảa do ảnh. Thế 


1. La naissance de la Philosphie, tr. 82 - 83 


HERACLITE VÕI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 179 


giới này lại phải được đặt nên tảng trên thế giới cửa thực 
thể tự nội, của vô hạn và của thường hàng, của vô thời 
gian và của chân lý” |. 


~ “Từ thời đại này qua thời đại khác, siêu hình học 
theo đuổi công việc thiết định ra một chan lý bất dịch, bên 
ngoài ảo ảnh của thể giới biến dịch. (Nhưng một ngày kia 
các triết gia đã tự ý giải thích song luận của Parménide 
hoặc là con đường chân lý, hoặc là con đường thường hiến 
theo một nghĩa mới mẻ” 3, 


Như thế, trần gian này không có thực tại, không có 
hữu thể, trái lại mọi sự đều giả trá, tạm bợ: vật giới toàn 
là hư vô; lý giới hay thế giới bên kia mới là thực tại, mới 
là hữu thể, 

Nền hữu thể học đã được thiết định ngay trong lòng 
sự phân chia ấy. Trong đường hướng ấy, hình như không 
ai hơn Parménide khi truyền bá bài học của nữ thần qua 
hai câu trên, nhất là những lối dịch về sau theo ngôn từ và 
đường hướng của Platon và Aristote. 


Thực vậy theo những lối giải thích lịch sử cố hữu xưa 
nay thì số mệnh lịch sử ấy (tức của Hi Lạp phương Tây) đã 
khởi đầu với Parménide khi ông nêu ra câu trả lời về nền 
tảng của vạn vật không là gì khác mà chỉ là “hữu thể”. 

Trước Parménide, người Hi Lạp đã nêu ra câu hỏi đầu 


1. Toute la métaphysique depuis Parménide à travers Platon jusqu'au 
christianisme et à Kant développe la théorie des deux mondes. Notre monde 
de la finitude et de la caducité, du devenir, de la vie temporelle, de l'infinité et 
de l'éternité, de l'intemporalité et de la vérité”. (Nietzsche. Bd Pháp, tr. 321). 

2. La métaphysique poursuit d'âge en âge la détermination d'une vérité 
immobile, par de là l'apparence du monde modèle. (Mais un temps est venu où 
les philosophes se sont permis de résoudre dans un sens nouveau (G. Gusdort. 
Traité de la Métaphysique, tr. 333). 


180 LICH SỨ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


tiên rằng: nên tảng của van vật là gì? Người ta trả lời 
bằng nhiều cách khác nhau: người thì cho là „ước (Thalès), 
người thì cho là khí (Anaximène), người thì cho là (uo 
(Heraclite). 


Sau cùng Parménide coi hữu thể là nền tảng của vạn 
vật (...). 


E. Gilson đã giải thích quan niệm hữu thể của 
Parménide và ca tụng công trình khám phá ấy như sau: 
“Câu trả lời ấy đương nhiên là đúng, vì ai ai cũng thấy 
rằng tất cả những thành tố của thực tại có thể quan niệm 
được đều là một hữu thể,'những thuộc tính của hữu thể 
phải quy thuộc về tất cả những gì có; khi Parménide d’Elée 
khám phá ra điều đó, ông đã đạt được một chủ trương siêu 
hình học thuần túy , tức là một chủ trương không thể vượt 
qua được đối với bất cứ một ý tưởng nào đi vào con đường 
đó” 1, 


Hữu thể ấy lại đương nhiên mang những đặc tính của 
những ý niệm luận lý, căn cứ trên ý niệm đồng nhất tính, 
nên Gilson mới viết tiếp: “Theo như được trình bày trong 
phần I bài ca Parménide, hữu thể mang tất cả những thuộc 
tính tương tự như một ý niệm dëng nhất tính” ?. 


Đồng nhất tính ấy thiết yếu đối kháng mọi bất đồng 


1. La reponse était manifestement correcte, car il est évident que, tout 
élément du réel généralement concevable étant un être, les proprliétés 
essentielles de l'être doivent appartenir à tout ce qui est. Lorsque Parménide 
d'Elée fit cette découverte il atteignit une position métaphysique pure, c'est à 
dire infranchissable à toute pensée qui s'engagerait dans la même voie”. (L ‘Être 
et l'essence. Vrin 1948, tr. 21) 

2. Tel qu'il apparait dans la première partie du poème philosphique de 
Parménide, l'être est doué de tous les attributs qui s'apparentent à la notion 
d'identité. (Sd. tr. 21 - 22) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 181 


tính, mọi tha thể, mọi phức tạp, nói tóm, nó đối lập mọi 
biến dịch hư vô. 


Nói tóm lại, theo Gilson: “Ngay ở thế ký thứ V trước 
Công nguyên, tuy chính ông không ý thức, nhưng Parménide 
đã thực sự đặt nền tảng cho hữu thể học 1 

Từ đường hướng giải thích ấy, người ta đã thường dịch 
hai câu trên là nhất thiết phải nói và phải nghĩ rằng: “hữu 
thể có vì hữu thể có”. Trái lại hư vô không có. “Nhà ngươi 
không thể nhận mặt cũng không thể diễn tả được hư vô” 

“vi không thể nào chứng minh hiển nhiên như nhiên được 
rằng hư vô không có” ?. 


Thiết định hữu thể như thế, quá trình lịch sù triết học 
phương Tây đã ngấm ngầm hiểu hữu thể của thực tại theo 
một môn học có tính cách khoa học kiểu tư tưởng biểu 
tượng. Do đó trên hết, hữu thể phải được truy nhận và 
biểu tượng bằng lý trí và phục tùng những yêu sách tiên 
thiên của lý trí. 

Luận lý học mô thức và luận lý chât liệu là khuôn khổ 
để truy nhận chính xác được hữu thể đó. 

Vì vậy, sau khi dịch hai câu trên như vừa trình bày, 
Jaspers mới diễn tả quan niệm hữu thế của Parménide 
bằng ngôn ngữ của luận lý như sau: 

“Theo luận lý mô thức thì có thể nói rằng: “Hoặc là 
hữu thể có, hoặc là hữu thể không có; hư vô của nó cùng 


1. Dès le VÊ siècle avant notre ère, bien que lui même n'en eut pas con- 
science, Parménide a vraiment fondé l'ontologie ( Sd. tr. 23) 

2. Il est nécessaire de dire et de penser que l'être est (đòn émmenai) Car 
l'être est (ésti gar èmai), le non - être en revanche n'est pas ‘Tu ne saurais 
reconaître ni énoncer le non - être” “Il est en effet impensable que ceci soit 
prouvé de façon contraignante que le non - être est” (K. Jaspers Gr Ph I. tr 
627) 


182 LICH SU TRIẼT HỌC TÂY PHƯƠNG 


như tất cá mọi hư vô đều không thế quan niệm được; vây 
phải nói rằng hữu thể có tà hư vô không có”1. 

Đúng hệt công thức trùng phức A = A mà Nietzsche đã 
gán cho Parménide trên kia. 

Nói tóm lại mọi hữu thể hay thực tại chỉ có thể quan 
niệm và diễn tả bằng ngôn ngữ luận lý. 

Hay hữu thế học là luận lý học và ngược lại. 


“To be or not to be, that is the question!” (Vấn dè là: 
tôn tại hay không tôn tại) 

Đó là con đường của tư tưởng biểu tượng. Trong một 
nhận xét tiếp sau, Jaspers còn giải thích thêm sự liên hệ 
giữa hữu thể học và luận lý học một bên, rồi tư tưởng (biểu 
tượng) một bên như sau (tuy nhiên Jaspers cũng đã hé 
nhìn thấy một cái gì không hẳn thuộc tư tưởng biểu tượng): 

“Những câu nói trên (tức hai câu trên) đã được diễn tả 
nhất là bằng Hi Lạp ngữ. Sự kỳ lạ của chúng gây cảm kích 
cho ta hay sự trống rỗng của chúng gây bỡ ngỡ cho ta, vì 
hình như chúng là bằng chứng biểu lộ một trạng thái xuất 
thân sâu xa, nhưng chúng lại chỉ nói lên toàn những câu 
trùng phức (trống rỗng). Đây là lần đầu tiên ở phương 
Tây, một nhà tư tưởng biết bắt đầu ngỡ rằng hữu thể có và 
không thể nào suy tư về hư vô được. Cái gì xem ra hiển 
nhiên thì lại trở thành vừa huyên bí nhất lại vừa minh 
bạch nhất. 

Vậy đối với Parménide: hữu thể có và hư vô không có, 
đó là mọi sự thật tu tưởng biếu lộ ra cho chính mình. 

1. En logique formelle, on dirait: L'être est ou il n'est pas; son non - être, 


tout non - être est impensable: donc, l'être est. le non - être n'est pas). ( Sơ, tr 
627) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 183 


Với nội dung hầu như không có gì, nhưng hai câu ấy 
đã phát biểu ra chính kiến thức nên táng để dinh dưỡng 
cuộc sống của nhà hiển triết ấy, Đó là sự hiện diện của 
hữu thể. Parménide đã thiết lập một dên thờ cúng hiến 
nhà hiển triết Ameinias thuộc trường phái Pythagore, vì 
ông này đã dạy ông khám phá ra được sự thanh bình cho 
tâm hôn. Vì vậy chúng ta có quyên nghĩ rằng sự thanh 
bình ấy chỉ có thể cé với điều kiện là chắc chắn có sự hiện 
điện của hữu thể” 1. 


Hơn nữa, nếu theo “những dấu hiệu” (signes) mà 
Parménide nêu ra để giúp ta truy nhận được hữu thể ấy 
thì hữu thể càng xuất hiện ra một cách rất hợp lý với co 
cấu luận lý của tư tưởng ta. 


Vậy những dấu hiệu về hữu thể là những dấu hiệu 
nào? 

* Trước hết, hữu thể đã không bị sinh uà cũng bhông 
thể bị diệt, vì sinh ra từ cái gì hay ai bây giờ? Hoặc do hữu 
thể chăng? Không thể được, vì như vậy nó sẽ có thể có 
trước khi nó sinh, hoặc do hư vô chăng? Cũng không thể 
được, vì ta đã biết, hư vô không làm sao có thé là nguồn 
suối sinh ra cái khác được? 


1. Telles sont ces propositions qui surtout exprimées en vers grec, frappent 
par une étrangeté ou étonnent par leur vide Elles témoignent d'un saisissement 
profond, et pourtant elles nexpriment que des tautologies. Pour la première 
fois en Occident, un penseur s'étonne que l'être soit, qu'il soit impossible de 
penser qu'il y ait le non - être. Ce qui semble aller de soi devient la chose à la 
fois la plus claire. L'être est et le non - être n'est pas: voilà pour Parménide la 
révélation de la pensée elle-même. 

Ces propositions, dont le contenu apparent est presque nul, énoncent le 
savoir fondamental dont se nourrit la vie de ce philosophe; la pensée de l'être 
Parménide érigea un monument en l'honneur du pythagoricien Ameinias parce 
que celui - ci lui avait fait découvrir la paix de l'âme (ésukia). On est en droit de 
penser que cette paix se fondait sur cette certitude fondamentale de la présence 
de l'être. (Sd, tr. 627) 


184 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Đàng khác, nếu nó bị sinh ra từ hư vô, cái gì bắt buộc 
nó phải sinh ra lúc này mà không sinh ra lúc khác. 

Nói tóm lại, đàng nào hữu thể cũng không bị sinh. 

Nhưng hữu thể cũng không bi diệt, vì sinh và điệt yêu 
sách lån nhau nghĩa là có sinh mới có diệt, mà đã không 
có sinh tất cũng không có diệt. 

Hơn nữa sinh và diệt còn giả thiết có thời gian: thời 
gian bắt đầu và thời gian kết thúc, do đó mới có di vãng và 
tương lai. 

Nói tóm lại, không bị sinh, không bị diệt, không có 
quá khứ, không có tương lai, hữu thë luôn luôn hiện hữu 
một cách toàn diện trong một hiện tại thường hằng. 

* Thứ đến, hữu thế loại trừ mọi đa thế: không bị sinh 
tức không có dì vãng, không bị diệt tức không có tương lai, 
hữu thể hiện diện thường hằng tức cũng là hữu thể tiền 
hậu như nhất; ở đây hay ở đó, hữu thể cũng chỉ là hữu thể, 
không có sự khác biệt, không có sự xa cách giữa chúng 
mình với mình. 

Do đó, hữu thể không có thành phần, không thể phân 
chia thành những thành phần. Nếu có thành phần trong 
lòng hữu thể thì tất nhiên có sự khác biệt từ thành phần 
này sang thành phần khác, rôi thành phần này mạnh mè 
hơn, thành phần kia nặng hơn, thành phần này nhẹ hơn. 

Nói tóm lại, hữu thế bất khả phân, do đó nó là một 
khối dày däc, nhất trí, một toàn thể viên mãn, không bao 
giờ có khoảng trống, có lỗ hông. Tự nội thể của Sartre, 
chính là sän phẩm của ý niệm hữu thể thống nhất này. 

* Sau cùng hữu thể là toàn ven, nghĩa là tứ phía nó 
đều như nhau. không chỗ nào hơn kém, trên dưới hay 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 185 


thiếu hụt. Đó là giới hạn tối hậu của nó và do đó, nó toàn 
vẹn mọi bè. 

Như thế có nghĩa là nó không còn cần phải hoàn thiện 
nữa. Vì vậy, hữu thể được so sánh như một hình câu cố 
định, có trung tâm ở mọi chỗ mà không thấy chu ei đâu cả 
(Nicolas de Cuse). 


Nói tóm lại, với những dấu hiệu trên, hữu thể càng 
ngày càng thể hiện rõ rệt qua yêu sách của luận lý máu 
thuẫn cà đồng tính. Nói cách khác, bằng tư tưởng Parménide 
đã nhìn thấy và đã thực hiện được luận lý trong hữu thể 
và hữu thể trong luận lý. 

— Chỉ trong viễn tượng ấy, chúng ta mới hiểu được câu 
thứ ba: “Hữu thể uà tu tưởng là một”, nghĩa là theo hai câu 
trên, chỉ có hữu thể mới có, còn hư vô không có, nhưng có 
và không có ấy đối với cái gì? Thưa là đối với tu tưởng, vì 
hư vô giống như tà ma, không thể bao giờ lĩnh hội được 
bằng tư tưởng, nghĩa là hư vô không thể là đối tượng cho 
tư tưởng. Nó không bao giờ có “dấu hiệu” như hữu thể. Nên 
không bao giờ con người có thể suy tư về hư vô được. Nhưng 
nếu không suy tu được, tức không thể có một tư tưởng về 
nó được thì con người cũng không tài nào diễn tả nó nổi, vi 
như Boileau nói: “Chỉ có cái người ta quan niệm rõ ràng 
mới phát biểu ra minh bạch được và réi tự nhiên tìm ra 
được lời nói” !. 

Nhưng hư vô là cái gì không thể quan niệm nối, thì 
làm sao phát biểu nối? nhất là trong trường hợp tư tưởng 
và phát biểu ra tư tưởng đều phải là bằng “ngôn từ của trí 
não” (verbe mental). 


1. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire 
arrivent aisément 


186 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Trong Siêu hình học nhập môn, Heidegger đã thiết 
định một cách rõ ràng sự bất lực của lý trí đối với hư vô 
trong viên tượng của tư tưởng biểu tượng như sau: 

"Mot cách tất nhiên người ta không thể nói và tranh 
luận về hư vô như thể một sự vật, như trận mưa ngoài kia, 
hay một hòn núi, hay một cách tổng quát một đối tượng 
nào đó. Vì tự căn bản hư vô không thể là một đối tượng tri 
thức của một khoa học nào cả. Người nào thực sự muốn nói 
về hư vô thiết yếu phải là người không có tính cách khoa 
hoc” Ì, 

Nói tóm lại, hư vô không phải là đối tượng cho tư 
tưởng. 

Do đó, chỉ duy cái có, cái hiện hữu, tức hữu thế mới có 
thể tư tưởng được, hay con người chỉ có thể tư tưởng được 
hữu thể mà thôi ?. 

Vậy tư tưởng với hữu thể là một. Nói cách khác, một 
cách tất yếu tư tưởng chỉ là tư tưởng là khi tư tướng chắc 
chắn rằng điều mình tư tưởng có thật . 

Để diễn tả sự đồng hóa giữa tư tưởng và hữu thể ấy, 
người ta đã dịch câu trên bằng nhiều cách: 

“Tư tưởng và đối tượng của tư tưởng là một” hay “tri 
thức và cái gì vì đó mà có tri thức đều như nhau”. Nhà 
TH. l'est corah, qu'on ne peut parler et débattre sur le néant comme si 
c'était une chose telle que sont la pluie là - bas dehors, ou une montagne, ou 
en général un objet quelconque. Le néant reste fondamentalement inacces- 
sible à toute science. Celui qui veut parler véritablement du néant doit 
nécessairement être non - scientifique: (Introduction à la métaphysique, tr. 34). 


2 On peut penser l'être et seul le pensable est l'être. (Jaspers: Gr Ph I tr. 


630) 
3. La nécessité de la pensée et la certitude de l'être ce qui est pensé (Jas- 
pers Sd. tr. 629) 


HERACLITE VOI PARMENIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 187 


người không thể đạt tới được tư tưởng nếu không có cái 
hiện hữu, xét như cái gì được phát biểu ra” !. 

Như thế, tuy chính Parménide đã không thiết định ra 
nguyên tắc mâu thuẫn, nhưng là người đầu tiên đã áp 
dụng nó một cách nghiêm chỉnh, nhờ đó mọi sức mạnh tất 
yếu của tư tưởng phải dùng đến những song luận mới xuất 
hiện lên được. 

Trong khi Parménide chỉ muốn khai triển ra chính 
hữu thể mà thôi thì déng thời ông lại day cho ta một 
phương pháp để chứng minh bất cú một khẳng định nào, 
một cách bất kháng, từ đó mới có luận lý và biện chứng 
pháp. 

Đến đây ta mới hiểu rõ vì sao Nietzsche đã gọi 
Parménide là “loại tiên tri dạy chân lý, nhưng chân lý ấy 
lại là chân lý của giá lạnh, không phải chân lý nóng bỏng 
như lửa “hay chân lý của “trừu tượng mất máu” mang “một 
bản chất hầu như đã biến mất thành bộ máy để tư tưởng 
theo kiểu luận lý như nhau”. “Ở đây chân lý chỉ còn được 
coi như ngự trị trong những tổng quát phai lạt nhất và 
trừu tượng nhất, hay trong bao bọc của những danh từ bất 
xác nhất, không khác trong một ngôi nhà xây toàn bằng 
màng nhện”. 

Nhưng chính vì đó, ông đã được Platon lưu danh muôn 
đời trong sử xanh tư tưởng của Hi Lạp và phương Tây: đối 
với Platon, trong số các triết gia trước Socrate, Parménide 
được coi là người duy nhất có được sự cao cả vĩ đại diễn tả 


1. C'est une même chose que la pensée et l'objet de la pensée (Objet de la 
pensée là hüu thé). C'est une même chose que la connaissance el ce à cause 
de quoi il y a la connaissance. Tu ne peux atteindre à la pensée sans l'étant, en 
tant qu'il est exprimé. (Jaspers. Sd. tr. 629). 


188 LICH SỨ TRIẾT HOC TÂY PHƯƠNG 


trong đối thoại Théétète như sau: “Nói như Homère, đối 
với tôi Pharménide là một con người vừa đáng kính vừa 
đáng sợ. Tôi gặp được nơi ông một trí óc sâu sắc cộng 
thêm một tâm hôn rất cao thượng. Tôi e rằng chúng ta 
chưa hiểu được những lời của ông và chưa đủ khả năng để 
lĩnh hội được căn bản chân lý của chúng”. 


Theo Platon, danh dự ấy Parménide đã đạt được nhờ ở 
sự thiết lập thế giới hữu thể là tư tưởng và tư tưởng là hữu 
thể, do đó, ông đã gạt ra ngoài thế giới tư tưởng những gì 
không tư tưởng được, tức cũng là những gì không hữu thể? 
Đó là 

2. Con đường của thường kiến 

Như trên đã nói phớt qua, theo lối giải thích thông 
thường, người ta hay quan niệm rằng trong phần hai của 
bài ca, Parménide trình bày lý thuyết nhi nguyên về van 
vật, nghĩa là toàn thể vạn vật được phân thành đôi: một 
bên là thế giới bất dịch hay hữu thể của con đường chân 
lý, một bên là thế giới biến dịch hay hư vô của con đường 
thường biến. 


Đó chính là lập trường của trường phái Platon mới 
(néoplatonisme), nhất là với Simplicius, vì theo họ, con 
đường chân lý trình bày lý giới, còn con đường (hường 
kiến trình bày vật giới. Do đó, sự đối lập giữa Parménide 
và Héraclite cùng rô ràng, và ưu thë một đàng cho 
Parménide, rồi miệt thị một đàng cho Héraclite. 


Hơn nữa, người ta cho rằng ý kiến trên đây còn căn cứ 
trên môt bán văn khác của Aristote; theo Aristote giải 
thich câu thứ tám trong bài ca thành hai hình thức: một 
bên là hình thức “to on” thữu thê): môt bên là hình thức 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 189 


“to me on” (hư vò) !, do đó người ta mới kết luận rằng hình 
thức hữu thể là con đường chân lý, con hình thức hư vô là 
con đường thường kiến lầm lạc, hai bên đối nghịch nhau 
hoàn toàn. 


— Khuynh hướng nhị nguyên ấy còn được kiểm chứng 
thêm bằng truyền thống của trường phái Aristote, theo đó 
người ta cho rằng trong phản hai, Parménide muốn trình 
bày sự tin tưởng của “quần chúng”, vì vậy Théophraste đã 
trình bày vũ trụ và Alexandre hình như cũng có trình bày 
vũ trụ luận (của quần chúng) mà Parménide coi là hoàn 
toàn sai lầm. Chính vũ trụ luận ấy đối lập với con đường 
chân lý vương giả. 


Nói tóm lại, nhìn trong viễn tượng nhị nguyên của 
Platon và Aristote, con đường thường kiến chỉ là thế đối 
lập với con đường chân lý. Th Gomperz đã so sánh hai thế 
giới tách biệt ấy với sự phân biệt của Kant ra một bên là 
sự vât tự nội (Ding-an-sich), một bên là hiện tượng 
(Erscheinungen) như sau: 


“Làm thế nào tưởng tượng được rằng một bậc thầy 
dạy minh triết lại không dạy cho môn đệ của mình về 
cách thức phải nhìn thế giới cảm giác như thế nào, mặc dù 
thế giới ấy chỉ là một thế giới ảo ảnh?" ?. 

Và Burnet giải thích thêm rằng: “Câu nói trên hàm 
chứa hai điều: 


1. Méta. A 5 986 b 31 (DV 18A 24) (hay trong Génér. et Corrupt. A 3. 318b6 
(DV 65A 42 với câu:osper Parménide legei duo, to on kai to me on kai lo me on 
einai phastron). (Burnet. Sd. tr. 211) 

2. Comment s'imaginer (ainsi) qu'un maître de sagessen n'enseigât rien à 
ses élèves sur la façon dont ils devaitent envisager le monde sensible même si 
ce monde n'était qu'une illusion? (Penseurs de la Grèce p 194) 


190 LICH SÙ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


1. Su phân biệt ra một đàng là ảo ánh, một đàng là 
thực tại đã được thiết định rõ ràng. 

2. Người ta chỉ công nhận cho ảo ảnh một sự thật giả 
định và tưởng đối” !. 

Gần đây, Johannes Hirschberger hình như cũng hoàn 
toàn đông ý kiến với viễn tượng nghị nguyên trên mà 
không có một nghỉ vấn nào, vì ông viết: 

“Con đường fhường kiến cũng thuộc thành phần của 
bài ca, nhưng không có gì nhiều. Tuy nhiên, theo đó ít ra 
chúng ta cũng thấy được rằng thường kiến không sống 
bằng tri thức của lý trí mà lại sống bằng tri thức của cảm 
giác. Trên căn bản của tri thức cảm giác ấy xuất phát lên 
hình ảnh của sự biến dịch và đa tạp của vũ trụ, nghĩa là 
trong thực tại cũng có sai lầm và tưởng tượng, như sau này 
Spinoza gọi là “Imagination” và cùng đi vào một con đường 
như Parménide. 

Lý tưởng của Parménide không phải con đường cảm 
giác, nhưng quân chúng lại theo thường kiến và ảo ảnh. 

Nói tóm lại, kết quả tối hậu là Parménide đã chỉ dẫn 
cho loài người biết tri thức nào dẫn tới chân lý khoa học, 
vì chân lý thực thụ phải có tính cách thường hằng. 

Còn Héraclite lại coi là thực tại những gì thuộc thế 
giới trong không gian và thời gian phải lưu chảy vô thường”?. 

Tóm lai, với một trình bày về hai con đường chân lý 


1. Ceci implique : 
1- que la distinction entre l'apparence et la réalité avait été clairement 
perçue, et 
2- que l'on concédait à l'apparence une certaine vérité hypothétique et 
relative. (Sd, tr. 211. chú thích 4) 

2. G. Ph. tr 29 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 191 


và con đường fhường kiến như trên theo khuynh hướng 
nhị nguyên của Platon và Aristote, chúng ta đã có được 
một ý niệm rõ ràng về đường hướng tư tướng triết lý Hi 
Lạp và phương Tây từ khuynh hướng nhị nguyên trở di. 

— Nhưng một số dữ kiện lịch sử và lý thuyết vẻ học 
thuyết cúa Parménide có lè sè không cho phép ta kët luận 
một cách đơn giản như thế. 

* Trước hết, những ý tưởng đối nghịch nhau theo luận 
lý mô thức như: hữu thể mà hư vô; bất dịch bà biến dịch; 
thực tại và ảo ảnh v.v... rút từ một bên là con đường £ường 
hiến quan niệm hai con đường không những khác biệt mà 
còn đối lập nhau để ưu đãi chân lý và những gì thuộc về nó 
và miệt thị thường kiến và những gì thuộc về nó, tất cå 
những ý tưởng trên với sự đối lập giữa chúng đều do ngôn 
ngữ và khuynh hướng triết lý của Platon và Aristote mà 
thiết định. 

Trái lại, theo Burnet, “không thấy Parménide nói tới 
một tiếng “hữu thể” ở đâu cả” !. Hay “cũng không bao giờ 
Parménide chấp nhận mảy may nào sự hiện hữu của “hu 


bồ ` Š 


Nếu không nói tới hữu thể và hư vô, tất nhiên cũng 
không có sự đối lấp giữa hai bên thành hai con đường mâu 
thuẫn nhau như xưa nay người thường hiểu. Những chứng 
lý lịch sử và lý thuyết cùng với muôn vàn tài liệu về vấn 
đề không thể nói hết được. Sau đây chỉ xin tóm lược một 
số điểm chính yếu: 

* Gần đây trong một số báo nhan đề “Co cấu của sự 


1. Parménide ne dit nulle part un seul mot de l'être” ( Sơ, tr. 206) 
2. Parménide n'admettait à aucun degré l'existence du Non - être. (Sở, tr 
211) 


192 LICH SỨ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


hòa lẫn trong tư tưởng Parménide”, căn cứ trên đường 
hướng của Burnet, ông N. I. Boussoulas có viết: Thoạt tiên 
xem ra rất khó nói về sự hòa lấn ở Parménide. 

Thực vậy. ở một nhà tư tướng chỉ biết có hữu thế ! 
ngoài ra không còn biết gì cả thì làm sao khám phá ra 
được dấu vết gì nhỏ bé của một trực giác về những hòa lẫn 
được? 

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ càng, thì trong bài ca của 
Parménide thấy có đơn vị tính của một sự hòa lån ấy lại 
mô tả hữu thể tuyệt đối cho ta trong phần hai cũng như 
trong phần một. (...) 

“Vậy trước hết, chúng ta không nên nghĩ rằng phân 
trình bày vê vā trụ không liên hệ gì cả với phần chân lý”? 

Nói tóm lại, theo ý kiến của Burnet và Boussoulas, 
không có sự tách biệt và đối lập giữa hai phần của bài ca, 
do đó cũng không có sự đối lập giữa con đường thường 
kiến như kiểu đối lập theo luận lý giữa hữu thể và hư vô. 

* Từ quan điểm ấy, chúng ta phải xét lại toàn bộ những 
chi tiết gồm trong hai phần và sự liên hệ giữa chúng với 
nhau. 


1. Ấy là nói theo lối hiểu xưa nay. 

2. II semble de prime abord très difficile de parler de mélange chez 
Parménide. 

En effet, chez un penseur pour qui, en dehors de l'Être, il n'existe rien 
d'autre, comment déceler la moindre trace d'un intuition des mixtes? 

Et pourtant, à y voir de plus près, il existe dans le poème parménidien 
l'entité de la mixtion, dans sa seconde aussi bien que dans sa premsrs partie, 
qui nous décrit l'Être absolu. 

6) 

Et tout d'abord, nous ne pensons pas que la partie traitant de la Physique 
n'ait absolument rien à faire avec la Vérité” (La structure du melange chez 
Parménide Revue de Méta. et de Mor Janv. Mars 1964. tr. 1) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 193 


Trong phân thứ nhất, có hai ý tướng trong hai câu 
chính yếu cân phải được duyệt xét lại: 

(4-5) - “Nhà ngươi hãy tiến lại gần đây, ta sẽ nói cho 
nhà người hay và nhà ngươi hãy lắng tai nghe những lời 
nói của ta và ôm ấp chúng trong lòng mình. Đó là điều sau 
đây: người ta chỉ có thể quan niệm được duy có hai con 
đường nghiên cứu. Con đường thú nhât nói rằng nó có, và 
không thể nó không có được. Đó là con đường cần được 
nhắn nhủ, vì nó có chân lý đi kèm theo. 

Con đường thứ hai nói rằng nó không có, và không 
cần nó có - Ta báo nhà ngươi, đây là con đường mòn không 
ai học hỏi được gì cả. Vì con người không thế biết được cái 
gì không có và cũng không thể diền tả nó được, đó là điều 
không thể, vì cùng một sự vật có thể quan niệm và không 
có thể có”. 

Đó ý tưởng nền tảng, được gắn liền với một câu bên 
dưới nữa: 

(8) - “Vậy chỉ còn lại duy có một con đường cần phải 
nói, đó là cái ấy có. Trong nó có vô số đấu hiệu như cái có 
thì không bị sinh và không bị diệt vì nó hoàn bị, bất dịch 
và không có chủ đích. Không bao giờ nó đã có, hay sẽ có, 
vì nó hiện có trong hiện tại, đồng thời không bao giờ gián 
đoạn. Vì nhà ngươi tìm đâu ra cho nó nguồn gốc bây giờ? 
Từ đâu và bằng cách nào, nó có thể phát sinh? Ta sẽ 
không cho phép nhà ngươi nói và nghĩ rằng nó phát sinh 
ra từ cái không có. Và nếu có từ cái không thì cái gì bắt 
buộc nó sinh ra lúc này muộn hơn mà không sinh ra lúc 
khác sớm hơn? Như vậy, hoặc là nó là tất cả hoàn toàn 
hoặc là nó không có gì cả”. 

ch 


194 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


*Nó cũng không thể bị phân tán, vì nó hoàn toàn đồng 
đều và nó không có chỗ này hơn có ở chỗ kia, nếu không 
nó sẽ không tổn tại được, nó cũng không có ít hơn nó có, 
nhưng lại hoan toàn đây đặn cái có. Do đó nó hoàn toàn 
liên tục, vì cái có liên hệ với cái có”. 

Ga) 

“Vi vây, có môt giai doan cuc doan là nó hoàn bi tù 
phía như khối tính của một hình cầu viên mãn, cân nặng 
đồng đều từ trung tâm ra tất cả mọi chiều kích”. 

EY 

— Theo bản văn, trong câu 1, không thấy nói đến hữu 
thể hay hư vô, chỉ nói tới “Nó có” và “Nó không có”. 

Nó có (il est) là điều Parménide cố gắng trình bày 
trong phần thứ nhất của bài ca. Nhưng thoat tiên, rất khó 
thấy nó ấy là gì? 

Chí thấy Parménide nói: Cái có, có (cequi est, est). 

Theo Burnet, “cái có” đối với Parménide (rước hết là 
điều hiểu theu ngôn ngữ bình dân gọi là våt chất hay sự 
vál; nhưng khong phải thư vật chât hiểu tách biệt với các 
sự vật khác. Một cách chác chăn vật chất này được coi như 
có trương độ trong không gian. vi hình thức hình cầu đã 
được gán cho nó một cách nghiêm chinh (câu 8). 

Hơn nữa, Aristote còn nói rằng: “Parménide không tin 
ở cái gì khác ngoài thuc tại cảm giác !. Nhưng thực tại ấy 
không thiết yếu là một thực tại hiện giờ đang được các 
giác quan tri giác, trái lại nó bao hàm tất cả những gì có 
thể tri giác được như thế nếu các giác quan hoàn hảo hơn 


1. Hình như vi vậy Gilson mới viết: khi nói vê "hữu thé” Parmenide "tưởng 
tượng hơn là quan niệm” 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 195 


như chúng có hiện giờ. Không thấy Parménide nói tới một 
tiếng “hữu thể” ở đâu cả”. 

Vậy câu nói: “Nó có” chỉ có ý nói rằng vů trụ là một 
dày đặc, ở đó không thë có được cái gì như kiểu không 
gian trống rỗng, nghĩa là không có trống rỗng ở ngoài vũ 
trụ. 

Từ đó phải nói rằng không thể có cái gì như kiểu sự 
vân hành được, nghĩa là thay vì gân cho cái đơn nhất một 
khuynh hướng đi tới oận hành như Héraclite để nhờ đó 
giải thích vũ trụ thì Parménide lại loại bỏ vận hành và chỉ 
coi đó là một ảo tưởng. 

Một lần dứt khoát, ông bảo rằng nếu chú trọng cái 
đơn nhất, một cách nghiêm chỉnh thì người ta bắt buộc 
phải phủ nhận tất cả những cái khác” !. 

Tựu trung, Burnet muốn chủ trương rằng không nói 
hay chưa nói tới hữu thể xét như một ý niệm trừu tượng 
của luận lý theo lý trí, Parménide chỉ nói tới những cái có 
đều có như nhau trong một thế bất động, không vån hành. 
Đó là điều giác quan ta cảm nghiệm được. 

Nếu vậy, tất cả những giải pháp vũ trụ luận đi trước 
đều không đạt tới đích, ví dụ Anaximène khi tưởng rằng 
bảo vệ được sự đơn nhất của nguyên chất sơ bản bằng lý 
thuyết tụ và tán, nhưng ông đã không nhận thấy rằng: cái 
có có ở chỗ này nhiều hơn (tụ) và có ở chỗ kia ít hơn (tán) 
và như thế là ông đã ngâm ngầm chấp nhận cái không có. 

Hay như Pythagore chấp nhận có khoảng trống hay 
khí ở ngoài vũ trụ và khi ùa vào vũ trụ để phân tán sự đơn 
nhất của nó. Pythagorisme cũng châp nhan cái khong có. 


1. Burnet. Sd. tr. 205 - 206 


196 LICH SỨ TRIÊT HOC TÂY PHƯƠNG 


Cả lý thuyết của Héraclite cũng không đạt tới đích vì 
nó xây dựng trên sự mâu thuẫn: lửa vừa có vừa không có 
một trật. 

Một khi chấp nhận “Nó có” hay “Cái nó có”, Parménide 
tiếp tục khai triển tất cả những hậu quả của việc chấp 
nhận ấy, theo những dấu hiệu của “cái có” cụ thể chứ 
không theo những dấu hiệu của hữu thể trừu tượng đã nói 
trên. 

Những câu “Nó phải không bị sinh, không bị diệt, 
không thoát thai từ hư vô hay từ một cái gì...” đều có nghĩa 
là “cái có không thể có bên cạnh nó một không gian trống 
rỗng, trong đó một cái gì khác có thể sinh ra được, vì 
không gian trống rỗng không là gì cả; một cái không thé 
quan niệm được và do đó cũng không cé”. 

Nói tóm lại, với quan niệm “cái có”, Parménide chấp 
nhận rằng trong vũ trụ chỉ có cái dày đặc không thể nào 
có cái trống rỗng”. 

Điều ấy chính Platon và Aristote củng đã phải công 
nhận, ví dụ: 

Platon nói: “Parménide chủ trương rằng “tất cả mọi sy 
đều đơn nhất, và cái đơn nhất luôn luôn an tọa trong 
chính nó, uì nó không có khoảng trống trong đó nó có thể 
uận chuyển được” (Théet. 180e 3) 

Aristote cũng không kém rõ ràng về điểm này khi ông 
viết trong quyển De Coele rằng: Parménide đã phải chủ 
trương rằng đơn nhất có tính cách bất dịch chính là vì 
chưa một ai tưởng tượng có thế có một thực tại nào ngoài 
thực tại cắm giác cå. (T. 1, 298 b 21) 

Vì vậy, cái có có; và nó không thể có dây vơi. Ở chỗ 
này hay ở chỗ kia đều như nhau và vũ trụ là một cái dày 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 197 


đặc liên tục, bất khả phân, vì nếu nó di dịch được thì nó 
phải di dịch trong một khoảng trống rồng. Vũ trụ bị bao 
vây tứ phía bằng cái gì có, bằng thực tại. 

Cũng vì vậy, nó phải có cùng hạn, không thể có gì bên 
ngoài nó. Nó hoàn bị trong chính nó và không cẩn phải 
thân trương mình ra vô hạn trong một khoảng trống rỗng 
không có. 

Cũng do đó, nó có hình cầu vừa là đồng đều thực tại ở 
mọi chiêu kích 1. 

Nói tóm lại, Burnet viết: Cái có là một đày đặc có tính 
cách thể chất hữu hạn, có hình cầu, bất động và bên ngoài 
nó không có gì cả. 

Những gì xem ra có tính cách đa tạp và vận chuyển, 
hay có không gian và thời gian đều là những ảo tưởng” ?. 


Với ý tưởng “hữu thể” xét như “cái có đày đặc” như 
vậy, có lẽ chúng ta mới dễ hiểu không những sự liên hệ 
với phần hai của bài ca như sẽ trình bày mà cả sự liên hệ 
với những trường phái đi trước, nhất là những trường phái 
đi sau như chủ trương không có vận hành trong vũ trụ của 
Zénon hay chủ trương thực tại là những hành chất cố định 
như của Empédocle, Anazagore, Leucippe và Démocrite. 


Đó là những gì cần phải duyệt xét lại vê con đường 
chân lý, theo ba câu nói thường được coi là căn bản cho 
hữu thể học và luận lý học mô thức. 

Nhưng nếu theo Boussoulas mà khởi sự từ phân hai 
tức con đường thường kiến thì những quan niệm về hữu 

1. Burent. Sd, tr. 205 - 206, 209 - 210 
2. Résumons - nous, ce qui estun plenum corporel fini, sphérique et immo- 


bile, et il n'y a rien en dehors de lui Les apparences de multiplicité et de 
mouvement, d'espace et de temps, sont des illusions, (Sd. tr. 210) 


198 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


thể và tư tưởng của hữu thể học nhị nguyên hình như càng 
ngày càng khó chấp nhận trong lý thuyết của Parménide. 

Trước hết nên biết rằng trong phần hai có những ý 
tướng của trường phái Pythagore. Theo Burnet, vì vậy có 
thể nói rằng tất cả hệ thống của Parménide đều phát 
nguyên do cùng một nguồn suối” 1. 

Vậy những ý tưởng của trường phái Pythagore rải rác 
và nổi bật nhất trong phần hai là những ý tưởng về vå trụ 
luận mà Burnet gọi là “nhị nguyên” (Cosmologie dualiste), 
nhưng với Boussoulas và một số tài liệu khác như của 
Guido Calogero và Mario Untersteiner, ta có thể gọi là “vũ 
trụ luận có tính cách hòa lấn”. 


Boussoulas viết: “Có lẽ ở Parménide có một sự khác 
biệt giữa lĩnh vực của cái “hữu thể luận” và lĩnh vực của 
cái “vật thể luận” tương tự sự khác biệt trong Platon đối 
với hai lĩnh vực ấy; trong Timée chẳng hạn, hữu thể được 
đánh giá là chân lý, còn tất cả những gì liên quan tới biến 
hành đều thuộc về thường kiến, hay nói khác đều thuộc về 
cái xác xuất và hầu như có thực. 


Tuy nhiên giữa hai địa hạt, không có một sự phân ly 
bất khả vượt qua như giữa thực và hư” ?. 


1. Il est admis de chacun qu'il y a des idées pythagoriciennes dans la seconde 
partie du poème, (...) tout le système vient de la même source. (Sd, tr. 212) 
Hinh nhu Jaspers cüng dëng ÿ hiểu rằng: phần hai được xây dựng bằng những 
vũ trụ luận cổ điển (Sd, tr. 630 - 631). - 

2. Il y aurait chez Parménide la même différence entre le domaine de 
l'Onotologique et celui du Physique que celle existant chez Platon relativement 
à ces deux ordres: dans le Timée, l'être est taxé de vérité, tandis que tout ce 
qui concerne le devenir relève de l'opinion: en d'autres termes, du probable et 
du vraisemblable. Cependant entre ces deux région, il n'existe pas de coupure 
infranchissable, comme entre le vrai et le faux. (Sd, tr.2) (Một cách nào đó, 
Boussoulas hinh như cũng muốn xóa nhôa tính cách nhị nguyên” trong cả triết 
hoc Platon trong những nghiên cứu của ông như: L'Étre et la composition des 
mixtes dans le Philèbe, La Causailité du Bien et la Métaphysique du Mélange 
plalonicien) . 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 199 


Trong tinh thân ấy Boussoulas giải thích rằng: khi 
đọc phần hai cúa bài ca một cách chăm chi, “lập tức chúng 
ta nhận ra rằng nó hầu như hoàn toàn bị chi phối bởi ý 
tưởng “hòa lân”. 

Ví dụ câu 12 nói rằng: “Giữa những vòng tròn (có tính 
cách vũ trụ) có vị thän điều khiển sự diễn tiến của van 
vật; vị ngài là nguyên lý cho mọi sinh trưởng và mọi hòa 
lẫn có khả năng đẩy giống cái vào bàn tay ấm áp của 
giống đực và giống đực vào bàn tay ôm ấp của giống cái”), 


Trong câu 16, chúng ta đọc rằng: “Sự hòa lẫn chỉ phối 
thể xác và những cơ thể như thế nào thì tư tưởng con 
người cũng thể hiện như vậy; đối với mọi người cũng nhu 
đối với mỗi người đều có cùng một trí khôn và bản tính 
thể xác của loài người và cái gì nổi bật nhất chính là tu 
tưởng” ?. K. Reinhardt trong quyển Parmanides un die 
Geschichte der Philosphie (1916) đã coi câu trên là nguồn 
suối phát sinh quan niệm “hòa lẫn” (épikátesis) của 
Anaxagore sau này. 


Như thế rõ ràng, phần nói về thường kiến của 


1. Nous constatons aussitôt qu'elle est presque entièrement dominée pai 
l'idée de Mélange. 

Ainsi, par exemple, le passage 12 nous dit: “Au milieu (meso) de ces cercles 
(comsmiques) est la divinité qui dirige le cours de loutes choses (é panta 
kubarnà); car elle est principe de toute naissance et de toute mixtion (mistos), 
poussant la femelle dans les embrassements du mâle et le mâle dans ceux de 
la femelle" (Sd). (Boussoulas còn so sánh với câu 17: “À droite les garçons, à 
gauche les filles” và bảng ghi những đối nghịch trong Pythagore: mâle et droite 
étant du côté de la limite, femelle et gauche du côte de l'illimité). Đó là mẫu 
mực cho quan niệm “Peras” và “apeiron” nơi Parménide). 

2. Dans le fragment 16, nous lisons: “Tel le mélange” qui commande le 
corps (pràsin meléon) et les membres: telle se présente la pensée des hommes, 
c'est une même chose pour tous et pour chacun que l'intelligence et la nature 
du corps des hommes, et ce qui prédomine c'est la pensée. 


200 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Parménide dẫn ta vào giữa bầu không khí của lý thuyết 
Pythagore, nghĩa là vũ trụ luận của ông hoàn toàn bị chỉ 
phối bởi ý tưởng hòa lån. 

“Quả vậy, cũng y như trong đối thoại T'imée (của Platon) 
theo cảm hứng của Pythagore, nơi Parménide nude và khí 
cũng chỉ là những hòa lân cấu kết bằng hai hành chất 
khác là la và đá?” 

“Và theo quyển Ý kiến luận sự hòa lẫn của vạn vật tức 
vũ trụ và linh hôn của nó có lẽ cũng được cấu tạo bằng hai 
hành chất trên. 

Như chính Parménide đã phát biểu rằng kỳ cùng, toàn 
thể vạn vật được đúc kết vào hai thành phần: một đàng, 
“lửa của trời thì êm ả, rất nhẹ nhàng, giống hệt với chính 
mình ở mọi phía”; một đàng, cái đối nghịch nó, “đêm tối 
mù mit, thể xác dày đặc và nặng nề” (đồng nghĩa với đất). 

Tất cả mọi sự đều chứa đầy vừa ánh sáng vừa bóng tối 
dày đặc đồng thời. Nói cách khác, “toàn thể vạn vật thể 
hiện như tổ hợp giữa lửa và đất”. 

Cũng vì vậy trong thiên văn học của Parménide, những 
vòng triều thiên (les couronnes) hay những vòng tròn cũng 
có một địa vị quan trọng và chúng cũng được mô tả như 
những hành chất hòa lẫn bằng ánh sáng và đêm tối, nghĩa 
là theo bằng chứng của Simplieius, hòa lẫn bằng lửa và 
đất, hay bằng hữu hạn và vô hạn. 

Chính giữa lòng những vòng tròn ấy vi thần mới điều 
khiển sự diễn tiến của vạn vật, theo câu 12. Vị thần ấy là 
vị thần Tất định (Ananglkè = Nécessité). Với tư cách thần 
ban bố - sáng tạo ra hòa lẫn, vị thần này đã xiết chặt lấy 
các vòm trời và “bắt buộc chúng phải đứng trong những 
giới hạn của các vì sao”. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 201 


Nói tóm lại, “vậy không còn gì khó khăn khi phải 
chứng minh rằng vị nữ thần - tức nguyên lý chi phối tất cå 
moi sự hòa lẫn - lại mật thiết gắn liên với chính hữu thé”! 

Vi theo quyển Y biến luận, Parménide noi gương các 
triết gia trường phái Pythagore mà gọi vi thần ấy là “Estia”, 
Nhưng theo nguyên ngữ của Cratyle thì Estia có nghĩa là 
Ousia = yếu tính vạn vật. 

Vậy thân Estia được coi như một đơn vị tính luôn luôn 
giữ một vị trí trung gian giữa những hành chất. 

Từ đó, Boussoulas kết luận: “Có lẽ, chúng ta có quyển 
kết luận từ điều vừa giải thích rằng vị thần của Parménide 
với tư cách thiết định tối cao ra những hòa lån trong lĩnh 
vực vũ trụ vật lý, lại chính là yếu tính ấy, tức cái gì làm 
nền tảng cho sự hiện hữu của vạn vật. 

Ngài ngự trị giữa lòng của mọi hòa lần, vì vị trí ngự trị 
của Ngài là ở ngã ba đường của vũ trụ, chỗ “cé những cánh 
cửa nơi phân đôi những con đường đêm và ngày” ?. 

Nói cách khác, nữ thần này ngự trị giữa hai nguyên lý 
của ánh sáng và của đêm tối; Ngài là trung gian giữa có 
hạn và vô hạn. Có lẽ người ta còn có thể gọi Ngài cùng 
một tên là Philotès như của Empédocle sau này, chỗ hòa 
tan mọi tình yêu và hận thù. 


1. Or il n'est pas difficile de montrer que cette déésse, causalité maîtresse 
de tout mixtion, se rattache étroitement à l'Être lui - même (Sơ, tr. 4 vả rải rác 
tr. 3). 

2. Nous aurions ainsi le droit, peut - être, d'en inférer que la divinite 
parménidienne, instauratrice suprême des mixtes dans le domaine du phy- 
sique, est l'Essence même, celle qui fonde l'existence universelle. 

Elle habite au cœur même de toute mixis puisque sa place est dans ce 
carrefour cosmique, là où “se trouvent les portes. où se séparent les chemins 
de la Nuit et du Jour (Sa. 


202 LICH SỨ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Dưới sự bao bọc của nữ thần, vạn vật biến dịch tập 
hợp và hòa tan. Do đó mà ta có được hình câu hoàn hảo 
của “hữu thé” hoàn toàn đồng tính và tuyệt đối đồng đều 
với chính mình. 

Như thế, không còn sự phân ly giữa hai lĩnh vực khác 
nhau như hữu thế và hư vô hay chân lý và thường kiến 
nữa, mà chỉ duy có một, nhưng một mà nhiêu, tức là don 
nhất nhưng lại đông thời da tap. 

“Chính vì vậy mà người phàm trần mới triền miên 
trong lầm lac, vì không có hai thực tại khác nhau. Hữu thể 
là đơn nhất, nó chỉ là sự hòa lẫn, là tổng hợp hoàn hảo 
bao hàm và xiết chặt lấy toàn diện cái cảm giác. Nói cách 
khác, hữu thể cúa Parménide là toàn thể biến hành, xét 
theo hai quan điểm vừa vô cùng dày đặc vừa bất dịch một 
cách thường hằng” !. 

Đó cũng là ý kiến của Calogero và Untersteiner khi họ 
chủ trương rằng điều chính yếu là sự đơn nhất của hữu thể 
biến mất để nhường chỗ cho toàn thể và do đó giải quyết 
được cả vấn đề nhi nguyên giữa một bên là thế giới của 
chân lý, một bên là thế giới của lầm lac, tức vấn dè về hai 
“con đường” chân lý và thường kiến; vì một khi đã chấp 
nhận sự toàn triệt và sung mãn của hữu thể, chân lý và 
thường kiến chí là hai cách thái quá khác nhau của hữu 
thể; thường kiến “được quan niệm do nhà hiền triết như 
thời tính của thực tại đối điện với vô thời tính của hữu thể 


1. C'est justement par là que les mortels plongent en pleine erreur. Car il 
n'y a pas deux réalités différentes L'Être est Un, il n'est que le mélange, la 
synthese parfaite que englobe et subsume tout du sensible: l'Être parménidien, 
autrement dit, est la totalité du devenir, envisagé du double point de vue de 
l'extrême compacité et de l'Immutabilité éternelle (Boussoulas. Sd) 


HERACLITE VỮI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 203 


trong chân lý và cả hai đều ở trên đường cua cái có, tức là: 
nó có” Ì 

Với những điểm vừa duyệt xét lại, có lê chúng ta mới 
đủ can đảm chuẩn bị đọc và hiểu những giải thích của 
Heidegger trong những sáng tác của ông vẻ câu nói thời 
danh (duy nhất) của Parménide: 


Tơ gár oútó noem éstin te kai eìnai (frag. 5) ?. 


Bản Văn 


I. les cavales qui m'emportent m'ont conduit aussi loin que mon 
cœur pouvait le désirer, puisqu'elles m'ont amené et déposé sur la voie 


1. L'essentiel est que l'unité de l'être disparait au profit de sa totalité et 
qu'est résolu ainsi le problème du dualisme entre monde de la vérité et monde 
de l'apparence, le problème des “voies” (ödoi) de la vérité et de l'opinion; car 
une fois affirmée l'intégrité, la plénitude de l'être, vérité et opinion ne sont que 
deux manières différentes de l'être (p. CXCIX): l'opinion (doxa) “est conçue 
par le philosophe comme la temporalité du réel en face l'atemporalité du Eon 
(l'être) dans l'aletheia (la vérité) et les deux sont sur la voie qui est = qui dit 
qu'elle est” (p. CCX) (Xem Livio Sichirollo. Etudes récentes sur la philosophie 
grecque. Critique, avril 1963, số 191, tr. 363 - 364) 

2. Thông thường người ta dịch là: “or le penser et l'être sonta la même 
chose" (hay Être et pensée c'est la même chose). 

Nhưng theo Heidegger ` đối với Parménide: "Être et penser sont dans leur 
affrontement, unis c'est à dire sont la même chose en tant qu'ils s'appartiennent 
mutuellement. Comment comprendre cela? Partons de l'être, qui, en tant que 
phusis, nous est devenue plus distinct à plusieurs égards. Être veut dire: se 
tenir dans la lumière, apparaître, entrer dans la non - latence La où quelque 
chose de tel provient, c'est - à - dire là où l'être prédomine, là prédomine et 
provient en même temps comme relevant de lui, l'appréhension, le fait d'amener 
à stance, par un renvoi résistant, le stable en soi qui se montre 

Parménide còn phát biểu cùng một câu nhưng một cách khác rō ràng hơn 
trong câu 8: 

Taütoù d'esti noèm te kai oùneken ésti noéma. (tr. 8 v 34) 

Và Heidegger dịch là "La même chose est l'appréhension et ce pour quioi 
l'appréhension provient" (Introduction à la métaphysique, tr. 152 và tất cả chương 
IV, số 3 tr. 127 - 209 và Essais et Conférences, bài Moriavà dente et Différence, 
question |. 


204 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


fameuse de la deesse qui seule dirige l'homme qui sait à travers toutes 
choses. C'est là que j'ai été conduit; car les très habiles coursiers m'y 
ont transporté, trainant mon char, et des jeunes filles montraient la 
voie. Et l'axe, brutant dans le moyeu, - car il était préssé de chaque 
côté par les roues tourbillonnantes, - faisait entendre un son strident, 
quand les filles du Soleil, pressées de me conduire à la lumière, 
écartèrent leurs voiles de leurs faces et quittèrent la demeure de la 
Nuit. 


Là se trouvent les portes (où se séparent les) chemins đe la Nuit 
et du Jour, pourvues en haut đun linteau et en bas d'un seuil de pierre. 
Elle - même, élevée dans l'air, est formée par de puissants battants, et 
la Justice vengeresse garde les clefs qui les ouvrent et les ferment. Les 
jeunes filles lui parlèrent avec de douces paroles et la persuadèrent 
habilemnt d'ôter des portes sans hésiter les barres verrouillées. Quand 
les portes furent ouvertes, elles laissèrent voir une ouverture béante, 
car leurs battants d'airain, garnis de clous et d’agrafes, tournèrent l'un 
après l'autre dans leurs écrous. Droit à travers elles sur la large route, 
les jeunes filles guiđèrent les chevaux et le char; la déesse me salua 
amicalement, prit ma main droite dans les siennes et me dit ces pa- 
roles: 


Sois le bienvenu, ô jeune homme, qui viens à ma demeure sur le 
char qui te porte, conduit par d'immortels cochers; ce n’est pas un 
mauvais destin, c'est le droit et la justice qui t'ont engagé sur cette 
voie éloignée du sentier battu des hommes! Mais il faut que tu apprennes 
toutes choses, aussi bien le cœur inébranlable de la vérité bien arrondie, 
que les opinions illusoires des mortels, dans lesquelles n’habite pas la 
vraie certitude. Néanmoins, tu dois apprendre aussi ces choses - com- 
ment (les mortels) auraient dù juger que sont les choses qui leur 
apparaissent - tandis que toi, tu vas à travers toutes choses dans ton 
voyage. 


Mais éloigne ta pensée de cette voie de recherche, et ne laisse pas 
l'habitude te forcer, par sa grande expérience, à jeter sur cette voie un 
œil sans but, ou une oreille sonore, ou une langue, mais juge par le 
raisonnement la preuve très discutée que j'ai prononcée. Il ne reste 


plus au'une voie dont il puisse être parle - R.P. 113. 


La Voie De La Vérité 


1. Considère fermement les choses avec ton esprit, bien qu'elles 
soient éloignées, comme si elles étaient à portée de ta main Tu ne 
peux pas couper ce qui est de ses relations avec ce qui est, de sorte que 
ni il ne se đissipe au dehors, ni ne se rassemble. R.P 118a. 


3. Ce m'est tout un par où je commence, car je reviendrai ici 


4,5. — Viens maintenant, je vais te dire - et toi, prête l'oreille à 
mes paroles et gardes - les en toi - même - les deux seules voies de 
recherche que lon puisse concevoir. La première, à savoir qu'il est, et 
qu'on est impossible pour lui de ne pas être, est la voie de la Persua- 
sion, car elle est accompagnée de la Vérité, La seconde, à savoir qu'il 
n'est pas, et qu'on n'est pas nécessaire qu'il soit - celle-là, je te le dis, 
est un sentier dans lequel personne ne peut rien apprendre. Car tu ne 
peux pas connaître ce qui n'est pas - cela est impossible ~ ni l'exprimer, 
car une seule et même chose peut être conçue et peut être - R.P. 114. 


6. De toute nécessité, cela doit être, qui peut être pensé et dont 
on peut parler, car il est possible pour lui d'être mais il n’est pas 
possible que soit ce qui n’est rien. C’est ce que je te prie de considérer. 
Je te mets en garde contre cette première voie de recherche, contre 
cette autre aussi, sur laquelle les mortels ignorants errent sous un 
double visage; car c'est l'incapacité qui guide dans leurs poitrines leur 
pensée vacillante, et ils s'agitent de ci, de là, hébétés, comme des 
hommes sourds et muets. Foules sans jugement, aux yeux de qui cela 
est et cela n’est pas, le même et le non même, et toutes choses vont 
dans des directions opposées. - R.P. 115. 


7. Car cela ne sera jamais prouvé: que les choses qui sont ne sont 
pas; mais toi, retiens ta pensée de cette voie de recherche. - R.P 116 


8. Il ne reste qu'un chemin dont nous ayons à parler, à savoir que 
Cele est. En lui sont foule de signes que ce qui, est incréé et indestruc- 
tible; car il est complet, immobile et sans fin. Ni il n'a jamais été, ni il 
ne sera, parce qu'il est maintenant tout à la fois, sans discontinuité 
Car quelle sorte d'origine veux-tu chercher pour lui? De quelle manière 
et de quelle source pourrai-t-ilavoir tirésa croissance? Je ne te laisserai 
ni dire ni penser qu'il est sorti de ce qui n'est pas, car on ne peut ni 


206 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


penser ni articuler que quelque chose n'est pas. Et s'il venait de rien, 
quelle nécessité eut pu le faire naitre de préférence plus tard que plus 
tôt? Ainsi donc, il doit être ou bien tout à fait ou n'être pas du tout. La 
force de la vérité ne permettra pas non plus à quoi que ce soit de naître 
à ses côtés de ce qui n'est pas. C'est pourquoi la Justice ne délie pas 
ses chaines et ne laisse rien venir au jour ou disparaître, mais maintient 
fermement ce qui est. Notre jugement à cet égard dépend de ceci: Cela 
est-il? ou Cela n'est il pas? Sûrement la question est jugée comme elle 
doit nécessairement l'être, à savoir que nous devons écarter l'une des 
voies comme inconcevable et innommable (car ce n'est pas une voie 
véritable et que l’autre est réélle et véritable. Comment donc ce qui est 
peut - il être sur le point d'être dans l'avenir? Ou comment a - Ý- il pu 
venir à l'existence? S'il est venu à l'existence, il n’est pas; il n’est pas 
non plus s’il est sur le point d'être dans l'avenir. Ainsi la naissance est 
éteinte et on ne saurait parler de destruction — R.P. 117. 


II n’est pas non plus divisible, puisqu'il est absolument pareil, et 
qu'il n'y a pas plus de lui dans un lieu que dans un autre, ce qui 
lempêcherait de se maintenir, ni moins de lui non plus, mais tout est 
plein de ce qui est. Aussi est - il parfaitement continu, car ce qui est est 
en contact avec ce qui est. 


De plus, il est immobile dans les liens de chaines puissantes, 
sans commencement etsans fin, quisque la naissance et la destruction 
ont été rejetées bien loin, et que la vraie croyance les a repoussées. 
Cela est le Même et reste au même lieu, habitant en lui - même. Et 
ainsi il reste constamment à sa place, car une rigoureuse nécessité le 
garde dans les liens de la limite qui le tient ferme de chaque côté. 
C’est pourquoi il n'est pas permis à ce qui est d'être infini, car il ne lui 
manque rien; tandis que, s'il était infini, il manquerait de tout. - R.P 
118 


La chose qui peut être pensée et celle à l'égard de laquelle la 
pensée existe sont une seule et même chose, car tu ne saurais trouver 
une pensée sans une chose qui soit, et au sujet de lâquelle elle soit 
exprimée. Et il n'y a et il n'y aura jamais une chose quelconque en 
dehors de ce qui est, puisque le destin l'a enchainé de façon à ce qu'il 
soit entier et immuable, Ainsi donc, toutes ces choses ne sent que des 
noms que les mortels ont donnés, les croyant vraies: naissance ei 
destruction, être et non être, changement, de lieu et altération de la 
brillante couleur - RP 119. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 207 


Puisque, donc, il a une limite extrême, il est complet en tous sens, 
comme la masse d'un sphère arrondie, également pesant à partir du 
centre dans toutes les directions; car il ne peut pas être, plus grand où 
plus petit en un lieu qu’en un autre, Car il n'est rien qui puisse l'empêcher 
de s'étendre également, et rien de ce qui est ne peut être plus ici et 
moins là que ce qui est, puisque tout est inviolable. Car le point à 
partir duquel il est égal en tous sens tend également vers les limites. 
= R.P. 120. 


La Voie De L/Opinion 


Je clorai ici mon discours digne de confiance et mes pensées sur 
la vérité. Dès ici, apprends à connaître les opinions des mortels, prêtant 
l'oreille à l'ordre décevant de mes paroles. 


Les mortels ont résolu de nommer deux formes, dont ils ne 
devraient pas nommer l'une, et c’est en ce point qu'ils s'écartent de la 
vérité. Ils les ont jugées opposées quant à la forme, et leur ont assigné 
des marques différentes les unes des autres. A l’une, ils accordent le 
feu du ciel, qui est doux très léger, pareil à lui - même en tous sens, 
mais non le même que l’autre. L'autre est justement son contraire, 
c'est la sombre nuit, corps épais et pesant. De ces choses, je t’'annonce 
tout l'arrangement, comme il semlbe probable, car ainsi aucune pensée 
de mortel ne te surpassera jamais. — R.P. 121. 


9. Maintenant, puisque toutes choses ont été nommées lumière et 
nuit, et que les noms qui appartiennent à la puissance de chacune ont 
été assignés à ces choses-ci est à celles-là, toute chose est pleine à la 
fois de lumière et de sombre nuit, toutes deux égales, puisqu'aucune n'a 
rien à faire avec l'autre. 


10, 11. - Et tu connaitras la substance du ciel, et tous les signes 
que referme le ciel, et les effets resplendissants du pur flambeau du 
soleil, et d'où ils prennent naissance. Et tu apprendras également les 
œuvres vagabondes de la lune à face arrondie, et sa substance, Tu 
connaitras aussi les cieux qui nous entourent, d’où ils sont nés, et 
comment la Necessite les à saisis vi les à forcés de garder les limites 


208 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


des astres... comment la Terre, et le Soleil et la Lune, et le Ciel qui est 
commun à tous, et la Voie lactée, et l'Olympe le plus reculé, et la force 
brülante des étoiles ont pris naissance. - R.P. 123, 124. 

12. Les anneaux plus étroits sont remplis de feu sans mélange, et 
ceux qui viennent après, de nuit, et au milieu de ceux-ci se répand leur 
portion de feu. Au milieu de ces cercles, est la divinité qui dirige le 
cours de toutes choses; car elle est le principe de toute naissance 
douloureuse et de toute génération, poussant la femelle dans les 
embrassements du mâle, et le mâle dans ceux de la femelle. - R.P. 
125. 

13. Avant tous les autres dieux, elle a créé Eros. — R.P. 125 


14. Brillant la nuit d'une lumière empruntée, et errant autour de 
la Terre. 


15. Toujours regardant du côté des rayons du Soleil. 


16. Car, tout de même quelle pensée trouve en tout temps le 
mélange de ses organes errants, ainsi en est-il des hommes; car ce qui 
pense est même, à savoir la substance des membres dans chaque et 
tout homme; car leur pensée est ce de quoi il y a le plus en eux. - R.P. 
128. 

17. A droite les garçons; à gauche les filles. 


19. Ainsi, selon les opinions des hommes, les choses sont venues 
à l'existence et ainsi elles sont maintenant. Au cours de temps, elles 
eroitront et seront détruites. A chaucune de ces choses, les hommes 


ont assigné un nom déterminé. — R.P. 129b. 


Zénon 
(Phông näm 460) 


Sinh trưởng ở Elée và là môn đệ thân yêu của 
Parménide. $ 

Cũng như Parménide, phần đông các triết gia đầu tiên, 
Zénon hình như đã giữ vai trò trọng yếu trong đường hướng 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 209 


chính trị của đô thị quê hương ông. Theo sự tường thuật 
của Strabon, đô thị Elée được cai trị yên ổn một phần cüng 
là nhờ ở sự hướng dẫn của Zénon và có lẽ thoạt tiên ông 
cũng là một người thuộc trường phái Pythagore, như thầy 
ông. 

Zénon còn được tiếng là một nhà tư tưởng can trường 
đã dám chống lại sự cai trị độc tài của một bạo chúa nào 
đó, mà hậu thế không rõ tên. 

Diogène Laerce có nói tới những “sáng tác” của Zénon. 

Platon cho ta một ý niệm minh bạch về những gì được 
coi là sáng tác lúc thiếu thời của Zénon. Những sáng tác 
ấy gồm nhiều bài “trình bày theo lối diễn văn” và những 
diễn văn ấy lại được phân nhỏ thành những tiết mục, và 
mỗi tiết mục đều trình bày về một trong những giá thuyết 
của những đối thủ tới ông `. 

Nhờ Simplicius, ta còn biết thêm được những chứng lý 
của Zénon về Nhất thể và Phúc thể ?. 

Sau cùng, những chứng lý thuộc về vận hành lại được 
Aristote ghi nhận ë, nhưng cũng như trường hợp những lý 
thuyết khác, lý thuyết vận hành của Zénon đã được trình 
bày theo ngôn ngữ và tư tưởng của chính Aristote. 

Qua Zénon, tất cả lý thuyết của trường phái Elée đã 
được nhìn theo một sắc thái đặc biệt, tức là như một biện 
chứng pháp (dialectique ou éristique). 

Chính Aristote cũng đã gọi ông là “người sáng nghĩ ra 
biện chứng pháp”. 

1. Platon. Parménide 127 d (DV 19 A 12) 


2. DV. 19B 2,3. 
3. Phys Z 9. 239 b 9 sv. (DV 19A 12) 


210 LICH SỨ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Tuy những khởi điểm cúa phương pháp này có lẽ đã 
xuất phát từ lúc khai nguyên trường phái Elée, nhưng 
theo những nét chính yếu thì biện chứng pháp này thực sự 
mới hình thành một cách rõ ràng từ Zénon mà thôi. 

Platon đã trình bày một cách linh động về lối hành 
văn và mục tiêu sáng tác của Zénon. Sự trình bày ấy đã 
được Platon đặt vào chính miệng của Zénon như sau: 


“Thực sự, sáng tác ấy là một sự tăng cường cho chứng 
lý của Parménide để chống lại những sự chế giễu của chứng 
lý ấy rằng nếu thực tại chỉ là một thì chứng lý ấy chứa 
chấp đầy phi lý và mâu thuẫn. Sáng tác này lý luận chống 
lại những ai chủ trương phứe thể (...); vậy mục tiêu của nó 
là để trình bày: giả thuyết van uật là phúc thể của họ hàm 
chứa nhiều phi lý hơn giả thuyết uạn uật là nhất thể, nếu 
giả thuyết này được suy diễn một cách đứng đắn” !. 


Theo tỉnh thần ấy, Zénon thực hiện phương pháp biện 
chứng của ông bằng cách lựa chọn lấy một trong những 
định lý nên tảng của đối phương, rồi rút ra ở đó hai kết 
luận mâu thuẫn. 

Đó là điều Aristote muốn nói khi ông gọi Zénon là 
người sáng nghĩ ra biện chứng pháp, tức là, một cách rõ 
ràng hơn, biện chứng pháp còn có nghĩa là một lối lý luận 
không khởi sự từ những tiền để đúng, mà lại khởi sự từ 
những tiên đê đã được chính đối phương công nhận. 

Nếu nhìn trong sự đối lập với lý thuyết biến dịch của 
Héraclite thì lý thuyết của Parménide đã dän đến những 
kết luận hoàn toàn đối lập với sự hiển nhiên của giác 
quan. Nhưng để biện hộ cho lập trường ấy Zénon không 


1. Parm. 128 c (DV 19A 12) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 211 


nêu ra những chứng lý mới mà chỉ trình bày cho thấy ý 
kiến của những đối phương đã dẫn đến những mâu thuân 
giống hệt như những mâu thuẫn hàm chứa trong lý thuyết 
đối nghịch với họ. 


Theo lối giải thích lịch sử triết học thông thường xưa 
nay, Zénon đã dùng biện pháp trên đây để biện hộ cho lý 
thuyết về “hữu thể là một” hay giả thuyết vạn vật là nhất 
thể như Parménide, nhưng qua một chứng lý có tính cách 
hình ảnh cảm giác hơn. 

Đó là chứng lý thường được gọi là phản lại sự uận 
hành của vạn vật. 

Qua những câu tån vän ta cũng thấy được diễn tiến 
tổng quát của những chứng lý của ông: 

1. Nếu nhất thể không có độ lớn, thì ngay đến việc nó 
có cũng không thể... Nhưng, nếu nó có thì mỗi nhất thể 
đều phải có một độ lớn nào đó và một bẻ dày nào đó, và 
cùng một điều phải được nói về những gì ở trước mặt nó, vì 
chính nó cũng sẽ phải có một độ lớn và một cái gì sẽ ở 
trước mặt nó. Nói về điều đó một lần và nói lại cùng một 
điều luôn mãi, đó là nói cùng một điều như nhau; vì không 
có một thành phần nào của nó sẽ là thành phần chót và 
không có một vật gì lại không được cấu kết với một vật 
khác. 

Vậy nếu vạn vật không phải là nhiều (tức là phức 
tạp), thì chúng phải vừa lớn vừa nhỏ đồng thời, nhỏ đến 
nỗi không còn độ lớn chi cả, và lớn đến nỗi phải là vô hạn. 

2. Vì nếu nó được thêm vào bất cứ một cái gì khác, nó 
cũng không làm cho cái gì lớn hơn được; vì không một cái 
gì có thể thêm được độ lớn với sự cộng thêm cái gì có độ 
lớn. Do đó lập tức có nghĩa là cái gì được phép thêm vào 


212 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


không phải là không là gì cả. Nhưng nếu khi cái này được 
trừ đi khỏi cái khác, cái sau cùng này cũng không phải 
nhỏ hơn; và mặt khác, nếu khi nó được ghép thêm vào 
một cái khác, thì cái này cũng không được thêm chỉ cå; 
như thế rõ ràng cái gì được cộng thêm vào không phải 
không là gì cả, và cái gì bị trừ đi cũng không phải là 
không là gì cả. 

3. Nếu vạn vật là phức thể, thì chúng phải phức tạp 
đúng y như chúng là, không hơn không kém. Nhưng nếu 
chúng phức tạp như chúng là, thì chúng sẽ là có số hạn. 

Nếu vạn vật là phức thể, thì chúng sẽ là có số vô hạn, 
vì luôn luôn sẽ có thêm số giữa chúng với nhau và thêm 
nữa lại sẽ có những cái khác thêm vào những cái trên đây. 

Và như vậy vạn vật sẽ có số vô hạn” !. 

Theo bản văn trên, rõ ràng Zénon muốn xây dựng lý 
thuyết của Parménide trên một nên tảng vững chắc, nghĩa 
là sẽ không có nhiều sự vật và do đó không có sự khác biệt 
từ sự vật này sang sự vật khác, vì nếu có nhiều sự vật và 
sự khác nhau từ cái này đến cái khác thì giả thiết chúng 
có biến đổi hay uận hành. 

Nói tóm lại, Zénon muốn chủ trương: không có vân 
hành, cũng không có nhiều sự uật phức tạp. 

Ý tưởng mới mẻ được Zénon đem lại để chứng minh 
chủ trương trên là ý tưởng về sự khả phân vô hạn, nghĩa 
là nếu vạn vật có thể bị phân chia thành nhiều thành 
phần khác nhau thì không bao giờ người ta sẽ gặp được 
một tận cùng, chỗ dừng lại không thể phân chia được nữa. 

Theo quan điểm ấy, Zénon chứng minh: không có một 


1. Burnet. Sd. tr. 362 - 363. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 213 


sự vật nào lại có cơ cấu thành những thành phần, vì như 
câu 1 trong bản văn nói: một sự vật như thế sẽ vừa vô 
cùng nhỏ vừa vô. cùng lớn: vô cùng nhỏ, vì sự nhỏ bé của 
những thành phân mà sự phân chia đến vô hạn đưa tới; vô 
cùng lớn, vì những thành phần được phân chia như vậy lại 
trở thành nhiều vô hạn. 

Đó cũng là ý tưởng hàm chứa trong nền tảng những 
chứng lý chống lại vận hành. 

Nói cách khác, theo Parménide và Zénon, không có 
vạn vật theo phức thể tính, mà chỉ duy có vạn vật theo 
nhất thể tính, nghĩa là mọi sự, van sự đều chi là môt và 
duy có một, kiểu như một thực tại hay hữu thể im lìm, bất 
động. 

a) Những chứng lý chống lại vận hành 

Zénon đã trình bày bốn chứng lý thời danh để chống 
lại những chủ trương vạn vật là phức tạp và có biến dịch 
từ trạng thái này sang trạng thái khác và từ sự vật này 
sang sự vật khác !. 

1. Chứng lý thứ nhất gọi là sự phân đôi (La 
dichotomie) 

Không thể có vận hành được, vì muốn chạy tới đích 
thì một vật phải chạy qua một nửa con đường, rồi một nửa 
của một nửa vừa được “phân đôi”, rồi lại một nửa của một 
nửa vừa được “phân đôi”, cứ như thế mãi mãi không bao 
giờ cùng. 

Aristote giải thích: “Nhà ngươi không thể chạy tới 
cùng một sân vận động được. Nhà ngươi không thể vượt 
qua trong một thời gian một số điểm vô hạn được. Nhà 


1. DV. 29 A 25 - 28. 


214 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


ngươi bắt buộc phải vượt qua một nửa của một quãng đường 
nào đó trước khi vượt được trọn cả con đường, rồi một nửa 
của một nửa trước khi vượt được nửa trước. Và cứ như thế 
không bao giờ cùng, đến nỗi trong bất cứ không gian nào 
đều có một số vô hạn những điểm (đã được phân đôi), và 
với một thời gian có hạn, nhà ngươi không thể vượt được 
một số vô hạn, hết cái này đến cái khác” £, 


2. Chứng lý Achille và con rùa 


Không thể có vận hành được, vì một người chạy nhanh 
hơn không bao giờ đuổi kịp người chạy chậm hơn, vì người 
chạy chậm thoạt khi bắt đầu chạy thì chạy nhanh hơn 
người chạy nhanh. Nhưng người chạy nhanh trước khi đuổi 
kịp người chạy chậm đã phải chạy tới điểm từ đó người 
chạy chậm hơn đã bắt đầu. 

Và sự chạy nhanh hơn kia càng ngày càng chậm hơn 
một nửa. 

Aristote giải thích: Achille sẽ không bao giờ vượt trước 
được con rùa. Vì trước hết, Achille phải vươn tới được vị trí 
khởi điểm của con rùa. 

Trong khi đó, con rùa đã vượt trước Achille rồi. Achille 
phải đuổi kịp bước con rùa vừa vượt, nhưng khi đó con rùa 
lại lợi dụng thời cơ để tiến một quãng đường xa hơn rồi. 


Như thế Achille chỉ luôn luôn tiến gần sát con rùa” °. 


Trong chứng lý thứ hai cũng như trong chứng lý thứ 
nhất, ta thấy cùng một “giả thuyết”, tức là một đường 
thẳng là một loạt những điểm hợp lại. 


1. Aristote. Top. O 8 100b 8 
2. Aristote. Phys Z 9 239 b 11 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 215 


3. Chứng lý mũi tên bay 

Mũi tên bay trên mỗi điểm và ở mỗi khoảnh khắc 
trong đường bay, đều không đi động chỉ cả, vì mỗi khoảnh 
khắc và mỗi vị trí đều được cấu thành bằng những yếu tố 
bất khả phân (như những điểm và những khoảnh khắc), 
như thế, tất nhiên mũi tên phải ở thế bất động, lúc nào 
cũng như thế và ở đâu cũng như thế cả. Vì trong những 
khoảnh khắc và những điểm bất khả phân của thời gian 
và không gian, không thể có vận hành được. 

Aristote giải thích: “Mũi tên bay lại nằm im. Vì nếu 
mỗi sự vật nằm im khi nó chiếm một vị trí đông đều với 
chính mình và nếu những gì bay lại chiếm một vị trí đồng 
đều với chính mình bất cú lúc nào và luôn luôn như thế, 
thì nó không thể di động được” ì. 

Ở đây, trong chứng lý thứ ba này lại thêm một yếu tố 
mới phức tạp hơn trên hai chứng lý trước: chính sự vật di 
động lại có một bể dài và những vị trí liên tiếp của nó 
không còn phải là những điểm nữa mà là những đường 
thẳng. Những khoảnh khắc liên tiếp trong đó sự vật di 
động chiếm cứ được những đường thẳng ấy lại là những 
điểm của thời gian. Có lẽ ta sẽ có thể dễ hình dung ý 
tưởng trên nếu ta quan niệm sự di động của mũi tên như 
kiểu một cuốn phim quay. 

4. Chứng lý vân động trường (le stade) 

Ba đường thẳng cùng một độ lớn như nhau (được cấu 
tạo cùng một số những yếu tố bất khả phân như nhau) 
cùng xảy ra trong một vận động trường: 

— Đường thứ nhất bất động; 


1. Aristote. Physique Z.9.239b 30. 


216 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


— Hai đường kia đều di động song song với đường thứ 
nhất, nhưng theo chiều ngược nhau. 

Trong trường hợp này “ một nửa phải bằng toàn thể”, 
như Zénon nói. Vì trong một khoảnh khắc nào đó, được 
giả thiết như bất khả phân, cùng một và duy có một yếu tố 
không gian phải vượt qua trước mặt một hay hai yếu tố 
không gian và do đó, cũng bằng với một, hai yếu tố. 

Aristote giải thích: Một nửa thời gian có thể bằng thời 
gian gấp đôi. Giả như có ba hàng sự vật, hàng một (A) 
nằm im bất động, còn hai hàng kia (B,C) lại di động với 
một tốc độ đều nhau, nhưng lại theo chiều ngược nhau 
(xem hình 1). Đến khi cả hàng đều đã đến cùng một thành 
phần của vận động trường, B đã vượt qua hai lần cùng 
những vật thể của hàng C và A (xem hình 2). 


Hình 1 Hình 2 
A e ® e e A ee e o 
Bee è è — Dee e o 
C — ® ooo Ce ® ® e 


Như vậy, thời gian cần thiết để nó vượt qua trước mặt 
h¿ng C phải hai lần dài bằng thời gian cần thiết để nó 
vượt trước mặt hàng A. Nhưng thời gian mà B và C cần có 
để đạt được vị trí của A cũng y như thế. 

Vậy thời gian gấp đôi cũng bằng một nửa thời gian '. 

Đó là bốn chứng lý trình bày sự mâu thuẫn trong chủ 
trương vạn vật có vận hành, thường được gọi là những 
“nghịch lý” (paradoxes hay sophismes) do Zénon suy diễn 


1 Aristote. Physique Z 9.239 b 33 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 217 


ra về lập trường đối nghịch với chủ dè nhất thế và bất 
dịch của trường phái Élée. 


Những chứng lý ấy đã trở thành thời danh trong lịch 
sử tư tưởng và khoa học của phương Tây. Người ta đã nêu 
ra vô số những phê bình và biện hộ cho lập trường ấy. 


Một trong những chủ trưởng phê bình thống đối suy 
luận của Zénon là lập trường của Bergson. Vì theo ông 
này, Zénon đã lẫn lộn Vận hành với không gian của một 
sự våt di động đã vugt qua (confusion entre le mouvement 
et l’ espace parcouru par le mobile) !. 


Qua sự lẫn lộn ấy, Zénon chủ trương chứng minh không 
thể có vận hành bằng ba chứng lý trình bày sự mâu thuẫn 
của chủ trương có vận hành như sau: 

* Chứng lý về sự phản đôi muốn nhận định rằng: để 
đạt tới được một tận điểm nào đó, một sự vật di động 
trước hết phải vượt qua một nửa chặng đường phải đi, rôi 
một nửa của nửa còn lại, rồi lại một nửa của nứa còn lại và 
như thế không bao giờ cùng. 

Nếu thế, không bao giờ sự vật ấy có thể chạy trọn 
được quãng đường phải chạy. 

* Chứng lý "Achille nà con rùa” rất thời danh. Achille 
“nhanh chân” chạy đua với con rùa. Achille khởi đâu từ 
một vị trí Ao và con rùa khởi đầu đồng thời từ một vị trí 
xa hơn To. Giả như con rùa chạy mười lần chậm hơn Achille. 
Zénon chứng minh rằng: Achille sẽ không bao giờ đuối kịp 
con rùa. Đó là một điều không đúng. 

` Lá DUREE ue 0420. 124 203212035266 Lá, 2 
A, da A2 As A; 


1. Essai sur les données immédiates de la conscience. ẩn bản 68, 1948, 
tr.84. 


218 LICH SỬ TRIẾT HOC TÂY PHƯƠNG 


Khi Achille tiến tới điểm To là khởi điểm của con rùa, 
thì con rùa đã chạy xa hơn đúng 1/10 quãng đường Achille 
vừa chạy. Rồi khi Achille chạy tới điểm mới là T, thì eon 
rùa sẽ chạy được một quãng đường mới bằng 1/10 quãng 
đường T, đến T,. Như thế, mỗi lån chạy tới điểm con rùa 
vừa đi qua, thì con rùa vẫn chạy nhanh hơn Achille được 
1/10 quãng đường Achille vừa đi qua. 


Và nếu theo ý tưởng câu số 1 trong văn bản, không 
gian có thể phân chia vô hạn, thì con rùa luôn luôn vẫn 
chạy nhanh hơn Achille, tuy là một bước nhỏ vô hạn. 

Zénon còn dé nghị hai chứng lý khác, trong đó chứng 
lý mũi tên bay là chứng lý đơn giản nhất: mũi tên được 
bắn tới cứ điểm vẫn nằm bất động vì mỗi khoảnh khắc 
trên đường bay, nó chiếm một điểm cố định trong không 
gian. 

Tại sao Zénon có thể dừng lại trên những chứng lý phi 
lý như vậy? 

Bergson trả lời: Vì ông đã lẫn lộn vận hành sống thực 
trong kỳ gian cụ thể với quãng đường tính theo không 
gian. 

Thực vậy, một đàng, không gian được dùng để đo vận 
hành là một không gian có thë phân chia ra nhỏ vô hạn, 
một đàng ngược lại, chính uận hành tức là không gian 
sống thực lại là một thực tại (tâm lý) bất khả phân. 


Do đó, Bergson kết luận: “Tóm lại, trong vận hành có 
hai điều phải phân biệt: một là không gian phải vượt qua, 
hai là tác động vượt qua không gian ấy, hay một đàng là 
những vị trí liên tiếp nhau, một đàng là tổng hợp các vị trí 
ấy thành một. Yếu tố thứ nhất trong hai cái đó là một 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 219 


lượng tính đông tính, yếu tố thứ hai... lại là một phẩm 
tính (di Gnbi t. 

Ngoài lập trường phê bình của Bergson còn hai lập 
trường phê bình khác là của G. Noël trong thiên báo nhan 
đề “Le mouvement et les arguments de Zénon d'Élée” (Re: 
vue de Métaphysique et de Morale, 1983) và của Evellin 
trong thiên báo nhan đề: “Le mouvement et les partisans 
des indivisibles” (Revue de Méta. et de Morale, 1893d). 


Tuy có khác nhau về một ít chỉ tiết, nhất là từ Bergson 
với Noël một bên đến Evelin một bên ?, nhưng theo A. 
Koyré thì tựu trung cả ba lập trường trên đều chỉ nhằm 
chống đối Zénon duy có vấn dè vận hành mà thôi, do đó 
đã đi vào một con đường sai lầm, vì - Koyré viết - “Vấn để 
Zénon đề cập không phải chỉ riêng cho vận hành mà thôi; 
trái lại, nó còn liên hệ đến thòi gian, không gian và vân 
hành, một khi những ý niệm về vô hạn liên tục được hàm 
chứa trong đó. Như thế tất nhiên vấn để phải được đặt ra 
trong mọi lĩnh vực nào trong đó hai ý niệm ấy có giữ một 
vai trò nào đó và do đó, vấn đề còn có một tầm thức quan 
trọng rộng lớn hơn người ta thường tưởng. Chính vì sự 
kiện ấy, tất cả những lối phi bác nào chỉ nhằm duy nhất 
có vấn đề vận hành thì đã đi vào một con đường sai lầm. 
Theo ý kiến chúng tôi, đó là trường hợp của G. Noël, của 
Bergson và theo một quan điểm khác, cả của Evelin” LẺ 


1. “Bref, il y a deux éléments à distinguer dans le mouvement: l'espace 
parcouru et l' acte par lequel on le parcourt, les positions successives et la 
synthèse de ces positions. Le premier de ces élément est une quantité 
homogène: le second... est une qualité” (Sd, tr. 83) 

2. Xem Bergson Sd. tr.85. 

3. Le problème soulevé par Zénon n'est pas propre au seul mouvement; il 
concerne le temps, l'espace et le mouvement dans la mesue seulement où les 


220 LICH SÙ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Theo Koyré, trước sự chống đối của ba nhà tư tưởng 
nói trên, không những bốn chứng lý của Zénon vẫn không 
mất mát gì về giá trị của chúng, mà còn có thể được giải 
thích theo hai cách thức khác nhau nhưng có cùng một giá 
trị ngang nhau. Hai cách thức ấy là hai quan điểm: một 
mặt chấp nhận những giả thuyết gọi là “có hạn” (hypothèses 
finitistes) (nghĩa là chấp nhận sự khả phân của không 
gian có giới hạn), một mặt chấp nhận những giả thuyết 
gọi là “uô hạn” (Hypothèses infinitistes) (nghĩa là chấp 
nhận sự khả phân của không gian không có giới hạn). 


Giả thuyết vô hạn: Vì giả như không gian và thời gian 
có thể phân chia đến vô hạn được thì chứng lý mũi tên bay 
của Zénon ví dụ vẫn đúng, nghĩa là với mỗi khoảnh khắc 
của thời gian đều thiết yếu có một điểm trong không gian 
di song song, hay đúng hơn với mỗi khoảnh khắc đều có 
một vị trí không gian cố định của mũi tên, 

Và giả như cả yếu tố không gian cả yếu tố thời gian 
không có tính cách trương độ — vì cả hai đều có thể là 
những điểm hình học, thì do đó, mũi tên cũng không di 
động được vì di động hay vận hành là chuyển mình từ 
điểm này sang điểm khác, chứ không phải cứ đứng trong 
cùng một điểm. 


notions d iffini et de continuité y sont impliquée. Le problème revient 
nécessairement dans tous les domaines où ces deux notions jouent un rôle 
quelconque et possède, par conséquent une importance plus générale que 
celle qu' on lui accorde d'ordinaire. De ce fait même, toutes les réfutations qui 
portent sur le seul problème du mouvement empruntent - elle une voie fausse. 
A mon avis, c'est le cas de G. Noël, de Bergson et aussi - d'un autre point de 
vue - celui de F.Evelin. (Trong bải “Remarques sur les paradoxe de Zénon", 
Tâp san Etudes d'histoire de la pensée philosophique. Armand Colin, 1961, 
tr.2) 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 221 


Hơn nữa, vì khoảnh khắc hiện tại chi là một giới hạn 
phân đôi thời gian thành quá khứ và tương lai, mũi tên 
bay chỉ có thể di động được trong khoảnh khắc hiện tại 
duy nhất là khoảnh khắc duy nhất có thuc, nghia là mũi 
tên không động đậy, di dịch chỉ cả. Như thế, chúng ta chỉ 
có được những vị trí không gian khả phân vô hạn trong 
những khoảnh khắc thời gian khả phân vô hạn song song 
mà thôi, chứ không có vận hành. 


Hơn nữa, bao giờ ta chưa tổng hợp được những thành 
tố biệt lập vô hạn ấy thì vẫn chưa có thể gọi là đã đi hết 
được một quãng đường nào cả. 


* Với chứng lý vân động trường cũng vậy. Giả như 
không gian và thời gian có khả phân vô hạn thì cũng 
không xóa bỏ được sự kiện nghịch lý sau đây, trái lại còn 
làm nổi bật thêm nghịch lý ấy: với mỗi khoảnh khắc nhất 
định, duy một điểm trong hàng B và duy một điểm trong 
hàng C di động qua một điểm nhất định trong hàng A. 

Rồi một điểm nhất định trong hàng C cũng di dộng 
như vậy đối với một điểm trong hàng B. 

Như vậy, với mỗi khoảnh khắc, tức là với một điểm 0 
trong hàng B có một điểm và duy một điểm của hàng A và 
duy một điểm của hàng C di song song. 

Nhưng đang khi cả hàng C đều di động qua điểm 0 thì 
hàng A lại chỉ di động qua điểm 0 có một nửa. 

Như thế, một nửa còn lại bằng toàn thể. 

* Giả thuyết có hạn - Đến chứng lý Achille, nhưng 
trình bày theo những giả thuyết vô hạn, nghĩa là giả như 
không gian và thời gian được cấu thành bởi những yếu tố 
căn bản co han. 


222 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Cả ở trường hợp này, cũng vậy, với mỗi khoảnh khắc 
nhất định trên lộ trình cüa con rùa đều có một điểm nhất 
định song song trên lộ trình của Achille. 

* Sau cùng, chứng lý phân đôi, nhìn theo giả thuyết có 
hạn cũng gặp khó khăn giống hệt khó khăn đã gặp trên 
chứng lý vận động trường. 

Một yếu tố có trương độ căn bản, ví dụ còn có thể được 
phân và được cấu thành bằng hai yếu tố không trương độ. 
Không gian ấy thể hiện trương độ tối thiểu trong số vận 
hành còn có thể có: rõ ràng trong cái không trương độ 
không có gì di động được. 

Vì sự vật di động sẽ di động trên trương độ tối thiểu 
ấy trong một thời gian theo một khoảnh khắc bất. khả 
phân duy nhất. - 

Nhưng vì ta có quyền phân chia không gian, thì chúng 
ta cũng có quyền thắc mắc: vào khoảnh khắc nào, sự vật di 
động sẽ chạy được một nửa trương độ ấy? 

Vì vậy cần thiết phải phân chia khoảnh khắc thành 
hai phần, trong khi theo giả thuyết, khoảnh khắc là cái gì 
bất khả phân. - 

Nói tóm lại, theo Koyré, căn cứ trên những dẫn chứng 
toán học của Descartes, Bolzano và Cantor, lập luận của 
Zénon rất chính xác, nghĩa là vận hành giả thuyết thời 
gian và không gian là những yếu tố căn bản phần đến vô 
hạn. 

Như thế, vận hành thiết yếu bao hàm tổng số những 
yếu tố không gian và khoảnh khắc thời gian vô hạn, với 
một vô hạn hiện thể (d’un infini actuel). Nói cách khác, 
một sự vật di động thì phải di động trên một số vô hạn 
những điểm trong một thời gian có han. 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 223 


Hơn nữa, nếu xét tới kỳ cùng thì cả trong trường hợp 
hai sự vật khi di động với những tốc độ khác nhau thì cũng 
di động trong cùng một thời gian những quãng đường cũng 
gồm cùng một số những yếu tố đồng đều nhau '. 

b) Những giả thuyết của Zénon 

Sở dĩ Zénon chủ trương không có vận hành được như 
thế là vì ông căn cứ trên một quan niệm “hữu thể” tính 
theo ba giả thuyết sau đây, như Hirschberger nhận định: 

1. Lĩnh vực tu tướng chính là lĩnh vực £he tai: hai bên 
luận lý và thực tại chuyển đảo cho nhau được. 


2. Bằng ngôn ngữ nói về một vật thể luôn luôn phải 
nghĩ ra được một độ lớn tích cực và đích thực vè hữu thé. 
Những hữu thể cũng có thể được phát biểu bằng một cái gì 
tiêu cực, mà ta có thể nói về nó khi nói tiếng “là, có”. 

3. Đối với Zénon, vật thể là một cái gì im lìm, bất 
động tự nội ?. 

Theo ba giả thuyết trên, rõ ràng lý thuyết chống đối 
vận hành của Zénon được xây dựng trên lý thuyết hữu thể 
của Parménide, nhất là trên lý thuyết hữu thể và tư tưởng 
là một. 


Tóm lại, với Parménide và Zénon, trường phái Elée 
đã thiết lập được một lý thuyết hữu thể rất chính xác và 
hợp lý theo quan điểm của tư tưởng biểu tượng. Do đó, 
trường phái này đã gieo một ảnh hưởng mạnh mẽ trên 
triết học của những thời kỳ theo sau nhất là những triết 
gia thế kỷ thứ V không thể không bị lôi cuốn do những lập 
luận vững chắc dẫn tới ý niệm về hữu thể, về trường tôn 


1. Sơ, tr:†1 - 13. 
2. GPhl. tr. 31.. 


224 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


một cách bản thể, mà các triết gia trường phái Milet đã 
coi như nguyên chất sơ bản vật lý. 

Mặt khác, các triết gia thế kỷ thứ V còn cố gắng trở 
lùi về dĩ vãng để tìm cách giải thích vũ trụ một cách tích 
cực, thay vì dừng lại ở sự mâu thuẫn giữa hữu thể và hư vô 
và ở ảo ảnh của giác quan, tuy rằng mâu thuẫn ấy vẫn tôn 
tại. 

Nhưng, như đã nói ở đầu chương, để có thể sử dụng 
được quan niệm bản thế trường tôn theo nghĩa nguyên 
chất sơ bản của triết gia trường phái Milet vào việc giải 
thích ÿũ trụ thì họ nghĩ rằng phải loại bỏ tính chất bất 
động, im lim trong quan niệm “hữu thể” của các triết gia 
trường phái Elée. . 

* Lý thuyết của trường phái Elée kết thúc bằng “vô vũ 
trụ thuyết” (aeosmisme), nghĩa là toàn thể vạn vật thường 
được gọi là vũ trụ lại bị trường phái này coi là một đo ánh 
thuần túy, và được thay thế bằng hữu thể tuyệt đối (d’Aster, 
tr.56) 

* Tóm lại bằng sự khắt khe, và tinh thần thống nhất 
trong luận lý, trường phái Elée đã gieo một ảnh hưởng 
mạnh mẽ trên những triết học đi sau nó nhất là những 
triết gia thế kỷ thứ V đã không thể không bị lôi cuốn bởi 
sự liên hệ chặt chẽ giữa những mệnh đề nhờ đó di tới ý 
niệm hữu thế trường tôn như lối một bản thế. 

Đó là điều các triết gia thế kỷ thứ V đã làm theo cách 
thức sau đây: họ phân chia hữu thể trường tôn, không có 
sinh hóa và bất diệt, tức bản thể thành vô số những hành 
chất nhó hơn. 

Với sự phân chia ấy, bản thể trường tôn được quan 
niêm như nguồn suối từ đó phát sinh ra sự liền kết 


HERACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ELÉE 225 


(liaison) và tách biệt (séparation) giữa các hành chất đã 
được phân tán kia. Do đó mới eó uận hành trong trời đất. 


Charles Wesner cũng nhận định về lập trường của các 
triết gia tiếp sau trường phái Elée đối với trường phái ấy 
như sau: 

“Nhưng tất nhiên, vân hành và van våt đa tạp phải 
đòi hỏi lại quyển lợi của chúng. Thực vậy, triết học của 
Parménide là một khẳng định huy hoàng về sự đơn nhất 
của hữu thể và về sự trường tôn bất diệt của nó, nhưng sự 
đơn chất ấy chỉ là một đơn chất trừu tượng và tỏ ra mâu 
thuẫn với những dữ kiện của thực nghiệm. Sự đơn nhất 
đích thực là một đơn nhất cụ thể và sống động. Nó bao 
hàm trong mình phức tạp tính và còn sản xuất ra phức tạp 
tính nữa. Tuy chưa tham gia tới cùng vào khuynh hướng do 
Héraclite và Pythagore đã hoạch định ra, nhưng triết học 
sau Parménide đã cương nghị chấp nhận phức tạp tính 
làm nền tảng như sự hiện hữu của vạn vật. Nghĩa là trong 
khi bám lấy vật chất, triết học này đã chấp nhận đa tạp 
tính của những uật thể sơ đẳng, và cũng quan niệm chúng 
như những hành chất không có sinh hóa và bất diệt như 
hữu thể của Parménide vậy, nhưng những hành chất này 
lại gắn liền với uận hành và vận hành sản xuất ra những 
tổ hợp khác nhau của chúng. Nhưng khi quan niệm sức 
mạnh sản xuất ra vận hành, triết lý này lại gặp lại được 
ý niệm về một tinh thân điều hành van våt” '. 


1. II est inévitable; pourtant, le mouvement et la multiplicité reprissent leurs, 
droit. La philosophie de Parménide était une superbe affirmation de l'unité de 
l'être et de son indestructible permanence: mais cette unite restait abstraite et 
se montrait en contradiction avec les données de l' expérience La véritable 
unité est une unité concrète et vivante, qui renferme en soi et produit la 
multiplicité. Ne pouvant pas encore s'engager à tond dans cette direction 


226 LICH SU TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Do là triệt học của những Empedocle, Leucippe và 
Démoertite, rồi Anaxagore. 


Bản văn 


1 Si l'Un n'avait pas de grandeur, il nexisteradit pas même.. 
Mais, s'il est, chaque un doit avoir une certaine grandeur et une certaine 
épaisseur, et doit, être à une cetaine distance de l autre; la même 
chose peut étre dite de ce qui est devant bm ca celui-ci. aussi, aura 
une grandeur, et quelque chose sera devant lui C'est la même chose 
de dire cela une fois et de le dire toujours: car aucune partie de Jui ne 
sera la dernière, et il nx -f chose qui ne puisse etre comparée a une 
autre, Donc, sĩ les choses sont une pluralité. celles doivent être à la fois 
grandes et petites, petites au point de ne pas avoir de grandeur du 
tout: et grandes au point d'étre infinies, - R.P, 1:14. 


2. Car s'il était ajouté à n'unporte quelle autre chose, il ne la 
rendrait en rien plus grande; car rien ne peul gagner en grandeur par 
l'addition de ce qui n'a pas de grandeur, d'où 1} suit immédiatement 
que ce qui était ajouté n'etait rien. Mais, si. quarid ceci est retranché 
d'une autre choses, cette derniere n'est pas plus petite; et d'autre part, 
sĩ, quand il est ajouté à une nutre chose, celle - open pas augmentée. 
il èst clair que ce qui était ajouté n’est rien, et que ce qui était retranché 
n'était rien, - R.P. 132. 

3. Si les choses sot te pluralité, elles doivent étre exactement 
aussi multiples qu'elles sont, ni plus ni moins Or. sỉ elles sont aussi 
multiples qu'elles sont. elles seront finies en nombre. 


Si les choses sont une pluralité, elles seront infinies en nombre, 
car i V anra toujours dautres choses entre elles et de nouveau d'autres 
choses entre celles - ct Ft ainsi les choses sont infinies en nombre, - 
RP. 133. 


indiquee par Heraclite et Pythagore, la philosophie aprés Parménide. accepte 
résolument la pluralité comme base de l'existence Restant afttchée à la matière. 
elle admit une plurahté vie corps élementaites. eux - même incrées et 
indestructibles. comme letre de Parmenide, mais livres au mouvement, qui 
produit leurs combiraisons Cependant, en concevant la torce qui produit le 
mouvement. elle devait retrouver la notion đe 1 mmteliqgence ordonnatnce des 
choses (Ph orir 28. 29; 


Chuong IV 


VŨ TRỤ LUẬN CĂN CỨ 
TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SƠ BẢN 


Empédocle 
(phỏng năm 492 - 432) 


Sinh trưởng ở Agrigente (Sicile ngày nay). Hình như 
ông là một con người phi thường, vì ông vừa là một vị tư 
tế, một nhân vật có khả năng thấu thị (visionnaire) và 
một nhà thần bí, vừa là một nhà giảng thuyết lưu hành và 
làm phép lạ. Hơn nữa, ông còn là một chính trị gia, một 
bác sĩ, một thi gia và một nhà khoa học. Những người 
đồng thời mến phục ông như một hiện tượng kỳ lạ, như 
một vi thần nhập thế trong trần gian. 

Hälderlin con phấn khởi đối với ông và viết tặng ông 
một bài thơ phấn khởi bất hu. 

Trong các sáng tác của ông, người ta còn ghi nhận 
được một số bài thơ có tính cách lý thuyết gọi là Katharmoi 
(sám hối kinh) và một quyến Vẻ sự trièn nó của van våt. 

Với quyển thứ nhất. Empédorle xuất hiện như một kẻ 
chịu ảnh hưởng của tôn giáo Orphee. vì ông chu trương 
thuyết luân hồi song hành với chu kỳ cua vũ trụ thiên 
nhiên. 


228 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Rồi: trông quyển Về sự triển nở của van uật người ta 
còn ghi lại được những nét dôc đáo về lý thuyết của ông 
như sau: 

(Nhưng nến nhớ rằng với quan niệm mới này 
Empédocle vẫn còn là môn đệ của Parménide đồng thời 
với Zénon). 

a) Những hành chất 

Với Empédocle, câu hỏi đầu tiên cũng là câu hỏi về 
căn nguyên của vạn vật: 

Trước hết, cũng như Parménide thầy ông, Empédocle 
khẳng định: 

Thực tại hay hữu thể có; không có sinh cũng không có 
diệt !. Nhưng ông nghĩ rằng khi phủ nhận vận hành và 
phức tạp tính của vạn vật, Parménide đã mâu thuẫn với 
chứng cứ của các giác quan, vì chứng cứ của các giác quan 
mới là nền tảng cho mọi kiến thức được coi là hiển nhiên 
của chúng ta ?. 

Thứ đến, cũng như trường phái Milet, Empédocle đặt 
vấn đề nguyên chất sơ bản của vạn vật. 

Nhưng khác một điều là với các triết gia trường phái 
Milet thì chỉ có một nguyên chất sơ bản cho vạn vật, trái 
lại với Empédoele thì có bốn nguyên chất sơ bản là la, 
nước, khí và đất. Chúng là bốn căn nguyên của thực tại 
hay hữu thể . 

Tuy rằng vạn vật đông vô vàn, nhưng chúng đã được 
hình thành do sự hòa lân giữa những hành chất sơ bản với 


1 Câu 11 và 12 
2. Câu 4 
3. Câu b: 17. v 18 - Aristote. Méta |, 4. 985a. 31 - b, 2 


VŨ TRỤ LUẬN CĂN CÚ TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SƠ BẢN 229 


nhau. Cũng như nhà họa sĩ khi pha trộn màu sắc với nhau 
thì tạo được nhiều hình thức sự vật khác nhau, vạn vật 
cũng vậy, tuy chúng muôn vàn, nhưng chúng đã chỉ được 
cấu tạo do sự pha trộn bốn hành chất với nhau !. 


Điều ta gọi là sự sinh trưởng của vạn vật là sự hòa lẫn 
nhờ đó vạn vật xuất phát ra và điều ta gọi là sự tiêu diệt 
của vạn vật là sự tách biệt nhau giữa các hành chất ?. 

-Nói tóm lại, theo Empédocle không có thực tại nào 
sinh hay diệt, trái lại tất cả đều là do sự “hòa hợp” và 
“chia rẽ” nhau giữa bốn hành chất. 

Như thế, với Empédocle bất cú vận hành nào cũng đều 
là một sự thay đổi vị trí. Trong bốn căn nguyên, ông còn 
quan niệm cái gì có tính cách Quỷ thần (etwas Däror isch 
Gottliches) với những tên tuổi của thần thánh như Zeus, 
Héro, Nestis và Adoneus. Các nhà luyện kim thời Phục 
hưng gọi đó là những “vị thần” rồi Gœthe cũng gọi chúng 
là Salamander, Undene, Sylphe và Kobold (Hirschberger). 

Tiếp đó, Empédocle đặt vấn dé sau đây: những sức 
mạnh nào đã đẩy bốn hành chất vận hành theo nhịp “hòa 
hợp” và “chia rẽ” nhau được như vậy? 


b) Tình yêu và hận thù 
Hỏi thế rồi ông trả lời: Những sức mạnh ấy chính là 
“tình yêu” và “hận thù” (philia - neikos); tình yêu thì phát 
sinh ra sự phối hợp những hành chất khác nhau mãi mãi. 
Cùng một sức mạnh hoạt động trong vũ trụ lại cũng 
hoạt động trong thể xác của con người và thúc đây chúng 
hòa hợp với những thể xác khác (nam - nữ). 
Đó là một tác động hòa âm. 
1. Câu 23. 
2. Câu 9. 


230 LICH SU TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Đối lập lại tác động ấy. có tác động của hận thù, sức 
mạnh này có khuynh hướng chia rẻ vạn vật bằng cách 
biến chúng thành những đối thu cua nhau. 

Nói tóm lại. fình yêu thì hap dân còn hạn thù thì đấy 
lui. 

Tất cả moi sự trong vũ trụ đều do sự chi phối của hai 
sức mạnh đối nghịch nhau như thé và đối lập nhau trong 
một cuộc tranh chấp không tận cùng Ì. 

c) Hình ảnh vũ trụ 

Cam hứng từ Héraclite, Empédocle đã chấp nhận một 
cuộc tranh chấp vì đai giữa finh yêu và hận thù, một cuộc 
tranh chấp bị chi phối tất nhiên bởi một “loi thê” ?. 

Cuộc tuần hoàn này diễn tiến theo bốn giai đoạn: 

~ Trong giai đoạn thứ nhất, tình yêu phối hợp được 
mọi hành chất vào một hòa hợp, trong đó không có phân 
biệt một cái gì đặc thù. Tình trạng này đã tạo nên hình 
cầu diêm phúc, mà Parménide đã quan niệm như hữu thể. 

- Nhưng dên giai đoạn thứ hai, tình yêu biến mất và 
hận thù xuất hiện, ở đây một phần các hành chất bị chia 
rê, một phần các hành chất được hòa hợp. 

— Đến giai đoạn thứ ba, khi hoạt động đến cực độ thì 
thực tại hay hữu thể đã bị phân chia trong tự nội và bốn 
hành chất cùng bị chia rẽ nhau hoàn toàn. Vì trong khi 
tình yêu bị đấy lùi ra ngoài vù trụ thì hận thù lại để cho 
cái giống nhau lôi cuốn, hấp dẫn cái giống nhau. 

- Giai đoạn sau cùng, tình yêu lại khôi phục được một 


1. Câu 17 
2. Alternative reqlee inéluctablement par un “serment” (?) (Werner. Ph, or 


VŨ TRỤ LUẬN CAN CỬ TRÊN NHỮNG HÀNH CHÂT SO BẢN 231 


sức mạnh möi mé, vì nó phối hợp được các hành chất. Lúc 
ấy, hận thù lại biến mất. Sức mạnh của tình yêu càng 
ngày càng tang cường và đưa vũ trụ trở vẻ với giai đoạn 
của hình câu. 

Thế rôi chu kỳ lại bắt đầu lại 

Trong quá trình ấy, thế giới hiện thời của ta sống giai 
đoạn nào? Nhiều người thường cho răng thế giới hiện thời 
của ta sống vào giai đoạn bốn, ví dụ Zeller, một triết gia 
người Đức. 

Nhưng theo ý kiến Burnet và Werner, thực sự thế giới 
hiện tại sống trong giai đoạn hai, tức giai đoạn ngự trị của 
hận thù, vì trong thế giới hiện tai, đưới tiêu biểu của hận 
thù, các sinh vật đã được sản sinh ra do đức mạnh vươn 
lên cao của /ứa. Lửa này được tàng trù trong lòng đất và có 
khuynh hướng muốn vươn tới lúa bên trên. Nhưng trong 
khi vươn lên thì gặp dai âm ướt, khi dai này dang đi 
xuống để phối hợp với cái giống nó, và cũng còn do ảnh 
hưởng năng động của tình yêu và sinh sản ra những "hình 
thức sinh vật”. trong đó những cơ thể khác nhau của sự 
sống vẫn chưa được phân biệt !. 

Nhưng đến một giai đoạn tiến hóa khác của thé giới. 
các sinh vật lại được sinh sản ra do tiêu biểu của tình yêu 
chiến thắng. Tình yêu này tập hợp những cơ thé tản mát. 
xuất phát lên trên mặt đất. Những cơ thể ấy được tập hợp 
lại bằng mọi cách thái khác nhau, tùy theo sự gặp gỡ ngau 
nhiên của chúng. nên có khi xuất hiện những quái våt, vi 
dụ: loài bò có đầu người, hay người có đầu bo, hay nhúng 
con vật có hai đầu, hai ngực... 


1. Câu 62: vẽ vấn dé thế giới hiên tai bi chỉ phối bởi hån thủ, xem Aristote 
De gen. et corr. li. 6. 334a. 6) 


232 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Nhưng những tập hợp quái vật như vậy không thể tôn 
tại được, nên chỉ có những hình thức sinh vật nào thích 
ứng đúng với định luật của sự sinh sống cúa sinh vật mới 
sống còn được !. 

d) Tri thức 

Trong các sinh vật thấy biểu lộ những tác vụ sinh 
sống như dinh dưỡng và hít thở. 

Chính những tác vụ ấy còn biểu lộ sự kiện cái giống 
nhau hấp dän cái giống nhau với mình. 

Empédocle đã giải thích tri thức bằng lối đó, tức là cái 
giống nhau được tri thức bởi cái giống với mình (le semblable 
est connu par le semblable). Nói cách khác, ta chỉ tri giác 
được mỗi hành chất bằng chính hành chất mà ta có trong 


ta 2. 


Theo quan điểm ấy, Empédocle chủ trương rằng co 
quan chính yếu của tư tưởng là dòng máu, vì máu là một ' 
sự hòa hợp hoàn hảo nhất giữa những hành chất 7. 

e) Thế giới tinh thần và thần minh 

Theo Empédocle, trong con người có một linh hồn có 
tính cách thể xác, nhưng linh hồn ấy không phải linh hồn 
đích thực, theo tính cách thuần túy của nó. Cũng như 
Pythagore, người mà ông thán phục, Empédocle tuyên bố 
rằng linh hôn có bản chất thân linh. Trong quyển Sám 
hối, ông nói rằng người ta xưa kia là những thực tại tinh 
thần, sống trong diễm phúc, nhưng vì phạm tội đã bị trục 
xuất khỏi chốn cư ngụ thần thánh của họ và phải đi lang 


1. Câu 57 - 61 và Aristote. Phys, II, 8, 198b, tr. 29 - 32. 

2. Nous percevons chaque élément par ce même élément qui se trouve en 
nous (câu 109). d 

3. Câu 105. 


VŨ TRỤ LUẬN CĂN CÚ TRÊN NHỮNG HÀNH CHÂT SO BẢN 233 


thang ba lần một nghìn năm đầu thai dưới nhiều hình 
thức khả tử khác nhau Ì. 

Nhưng họ sẽ được giải thoát nếu họ biết sám hối, vì 
nhờ sám hối mà họ đi tới minh triết. Lúc đó, con người 
mới biết được thân minh, nhưng không phải bằng cách 
tưởng tượng họ như có một thể xác của người trần thế, mà 
là bằng cách quan niệm họ như một tinh thần thuần túy; 
và con người cũng sẽ biết được định luật của thân minh 
thống trị thế giới ?. 

Nhà hiền triết xuất hiện giữa nhân gian như một sứ 
giả từ trên trời xuống, thế rồi sau khi chết họ lại lên trời 
sống ngang hàng với các thần “tham gia vào nơi cu ngụ và 
bàn ăn của các thần bất tử, sống tự do và hưởng thụ một 
đời sống thanh bình diễm phúc” °. 

Nói tóm lại, theo những điều vừa trình bày, Empédocle 
đã kiến tạo được một tổng hợp khá tài tình giữa Héraclite 
và trường phái Elée. : 

Trong đường hướng của triết học của trường phái Elée, 
lý thuyết của ông xuất hiện như một chủ trương vạn vật 
đều là một thuc tai không có sinh cũng không có diệt, 
không có thay đổi. Thực tại ấy chính là bốn hành chất, 
nhất là giai đoạn một trong quá trình tuần hoàn của vũ 
trụ. ` à 
. Trong đường hướng của Héraclite, lý thuyết của 
Empédocle lại thể hiện như một chủ trương biến dịch với 
sự hòa hợp và chia rẽ theo ba giai đoạn tuân hoàn sau của 
vũ trụ. 

1. Câu 115, câu 117. 


2. Câu 132 - 135. 
3. Câu 146 và 147. 


234 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Đó là sự bien dịch của bón hành chất. 

Nói tóm lai, theo Empédocle, fhwe tai hay hữu thê 
thường hãng cùng có biển dịch và vån hành. Do đó, don 
nhât của vạn vật đồng thời cùng có tình cách đa tạp. 


Leucippe và Démocrite 
(phỏng năm 460 - 370) 


Lý thuyết giải thích vạn vật bằng những hành chất sơ 
ban nhất được Empédocle dé nghị đã đạt tới hình thức 
hoàn hảo nhất trong lý (Huyết nguyên tử của Leueippe và 
Démocrite. 

Thân thế của Leucippe là một sự kiện không có gì ro 
ràng. Có người cho là Leueippe mới là người đã nêu ra một 
câu trả lời đây du nhất cho câu hôi Thalès đá đặt ra. Do 
đó, Leueippe hình như là một triết gia thuộc trường phái 
Milet tiếp sau Anaximène. Nên các học giả thường gọi ông 
là Leucippe de Milet. 

Có người khác do ảnh hưởng của Epieure lại cho rằng 
không có nhân vật nào tên là Leucippe ca. 

Nhưng Aristote và Théophraste lại coi ông là tác gia 
cúa học thuyết nguyên tú. 

Tuy nhiên sự kiện ây luôn luôn đi kèm theo với niên 
ky của nhân vật Démocrite. Thân thé và lý thuyết của ông 
này ro ràng và phong phú đến nỏi bao trùm cả những gì 
mo hồ bao quanh con người của Leucippe. Thành ra Leucippe 
chi con là một cái ten | 

Sinh trương ő Abdère, Démocrite xuất hiện như một 
trí khôn uyên bác không thua Aristote bao nhiêu. Những 


VU TRỤ LUAN CAN CU TRÊN NHÜNG HÀNH CHẤT SƠ BẢN 235 


sáng tác của ông đề cập tới một chuỏi dài những vån dé 
khác nhau như trật tự của vu trụ, thiên nhiên. các vì tỉnh 
tú, loài người, tỉnh thần, những cảm nghiệm của giác quan, 
của màu sắc, những hình thức khác nhau của những nguyên 
tử, những quy luật tư tưởng, những đường tháng và nguyên 
tử gián đoạn, bất liên tục. những con số, những nhịp điệu 
và hòa åm, thi ca, kiến thuc hội họa, kỹ thuật, thái độ 
sống của nhà hiển triết, sự sống sau khi chết v.v... 

Do đó, Démocrite xuất hiện là một trí óc nghiên cứu 
rất uyên bác. 

Theo lý thuyết, Démocrite là một nhà duy vật, nhưng 
theo thực tiên ông là một nhà duy niệm lớn nhât eua mọi 
thời đại. 

a) Thực tại hay hữu thể 


Như trên vừa nói, hình thức hoàn hảo nhất của chú 
trương Empédocle là thuyết nguyên tử của Leucippe và 
Démocrite. 

Nhưng sự hoàn hảo ấy lại do ảnh hướng của lý thuyết 
Elée. Dưới tên Leucippe, Démocrite trả lời Zénon, vì hình 
như Démocrite có theo học với Zénon !. 

Vậy Zénon đã phải nói rằng không có hüu thế hay 
thực tại đa tạp vì như thế là có sự phân chia vô han, mà 
nếu có phân chia vô hạn thì không còn thực tai. Leucippe 
tuyên hố không có sự phân chia vô hạn. mà là sự phản 
chia chỉ dừng lại ở những hành chat sơ bán, trong đó mỗi 
hành chất là một bản thể hoàn toàn đầy đặn. Cùng một 
đặc tính được Parménide gan cho hữu thê thì Leucippe 
gán cho các hành chất này cũng không chấp nhận trong 


1. Diog L. IX. 30 


236 LICH SỬ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


mình một hư vô, một khoảng trống nào cả, để có thể phân 
tán nhỏ hơn được nữa. 

1. Những nguyên tử 

Những hành chất ấy là những thể chất không thể 
phân tán, không thể cắt nhỏ hơn được nữa. 

Đó là những nguyên tử, vì vậy người ta mới gọi lý 
thuyết của Leucippe - Démocrite là lý thuyết nguyên tử. 

Empédocle gọi đó là những hành chất sơ bản thì 
Démocrite gọi đó là những nguyên tử. Như thế, bằng ý 
niệm nguyên tử Démocrite muốn giải quyết những vấn đề 
do biện chứng pháp của trường phái Elée đặt ra. Ở nên 
tảng của vạn vật, chỉ còn những hành chấttrong đó thực 
tại hay hữu thể mới hiện hữu theo tính cách thuần túy 
không hề thay đổi của nó, nghĩa là không còn hòa hợp và 
chia rẽ nữa. Không còn thể tổ hợp, cũng không còn thể 
phân tán, những hành chất ấy không bao giờ có sinh hay 
có diệt. Đó mới là những hành chất thường hằng của thực 
tại !, 

Số các nguyên tű lại vô hạn. Chúng không có phẩm 
tính, tất cå mọi nguyên tắc đều đồng loại như nhau. Nhưng 
lại có sự khác biệt giữa hình thức các nguyên tử, vì có cái 
thì lưỡi lim, có cái hình cầu, có cái hình móc sắc và chúng 
cũng có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Do đó các nguyên tử 
mới liên kết với nhau nhiều cách khác nhau được và mới 
mang những trạng thái khác nhau. 

Vì vậy vạn vật mới thể hiện ra khác nhau qua những 
giai đoạn lượng tính thuần túy. 

Démocrite trở lại với vấn dê những phẩm tính của 
hữu thể, tức cũng là trở lại với Parriénide. 


1 Aristote Métal 4 985b 4 - 1" IV 6. 213a. 34b. 7 


VŨ TRỤ LUẬN CAN CÚ TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SƠ BẢN 237 


Cả Empédocle cũng đã không quan niệm sự thay đổi 
của các hành chất là theo phẩm tính mà lại chỉ có sự thay 
đổi theo lượng, nhưng cũng trong vòng có bốn phẩm tính 
nền tảng của thực tại mà thôi. 


Cũng như với Parménide, Démocrite chi quan niệm 
hữu thể có duy một hình thức, vì theo ông, các nguyên tử 
đều giống nhau, không có một khác biệt về phẩm nào cả. 
Nhưng đối lập với Parménide, Démocrite con nói tới những 
khác biệt khác như lượng và thay đổi vị trí. 

Những nguyên tử có những hình thức và độ lớn khác 
nhau và do đó thay đổi trật tự và vị trí trong không gian, 
tạo thành sức cứng rắn và nặng trong mỗi sự vật. 

Nhưng với những phẩm tính khác nhau của vạn vật 
như thể những gì đem lại những cảm giác của ta được 
phân biệt ra cái gì ngọt, cái gì đắng, cái gì nóng và những 
màu sắc khác nhau. 

Démocrite rất trung thành với nguyên tắc lý thuyết 
của ông và quan niệm những cảm giác ấy như những kinh 
nghiệm chủ quan, tức là những gì xuất hiện ra với ta chú 
không có thực tại khách quan. Trong những cảm giác ấy 
sự cảm nghiệm phẩm tính sống thực trong ý thức xảy đến 
với những cơ quan cảm giác của ta, thế rôi những cơ quan 
cảm giác ấy lại thông dịch thực tại của thiên nhiên ra 
bằng ngôn ngữ chủ quan riêng biệt của chúng. 

Như thế các giác quan càng thông báo cho ta những 
khác biệt về lượng (như trương độ, hình thức, khối nặng, 
sức cứng rắn, sức nặng) thì chúng càng diễn tả thiên nhiên 
trung thực. 

2. Không gian và vân hành 

Cùng với ý niệm về nguyên tử còn có ý niệm về không 
gian trống rỗng di song song. 


238 LICH SÙ TRIËT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Vi Leucippe cung như Démocrite không hoàn toàn phủ 
nhận hư vô. Tuy họ không chấp nhận hư vô trong lòng hưu 
thé, nhưng họ chấp nhận hư vỏ dé phản Lan những nguyen 
tử với nhau. Hư vô ấy chính là một không gian trông ròng 
(espace vide) mà không gian trong rồng không phải là 
không gian dày đặc. Đối với Démocrite nó cùng cần thiết 
y như nguyên tử: “Cái đó không phai chỉ là hư vo mà 
thôi”!, không gian trống rồng ấy một phần thì ở trong các 
vật thể khi các vật thể ấy có tính chat long léo, một phần 
lại ở ngoài những vật thể. 


Chính không gian trống rồng này với khả năng phản 
tán các nguyên tử với nhau mới làm cho nó được vån hành. 
Vì vận hành tất nhiên giả thiết không gian trống rồng, 
tức là hư vô. Nếu tất cå mọi sự dèu đặc sêt thì không thể 
có vận hành. Nhưng vận hành là một sự kiện mà triết lý 
phải chú ý tới. Những gì là thực tại không phải hữu thê 
duy nhất và bất động như của Parménide. Đó chi là vô sô 
những nguyên tử vận hành giữa không gian trống rồng ?. 
Trong khi chuyên vận như vậy các nguyên tử ấy xô day 
nhau, đụng độ và áp đao lần nhau. Nhờ hình dạng của 
chúng, chúng bám sát lấy nhau va kêt thành những vật 
thê lớn hơn. 

Démocrite hình dung rằng các nguyên tử luôn luôn 
vận hành, Aristote trình bày điều åy theo cách thái của 
ông như sau: 

*Các nhà chủ trương nguyên tú “không cố gắng” giải 
thích nguồn gốc cúa vận hành, cũng không nói ban tính 
cua vận hành như thé nào. Nói cách khác, họ không quyết 
đỉnh xem có thé co một “van hành tự nhiên” hay một vận 


VU TRỤ LUẬN CĂN CU TRÊN NHỮNG HÀNH CHAT SO BẢN 239 


hành tiêm tàng trong những nguyên tử "dei lập với bản 
chất của chúng” !. 

Như thế, theo Aristote, các nhà chu trương nguyên tử 
không chú ý giải thích xem vận hành từ đầu mà xuất phát 
và bản chất của nó như thế nào, mà chỉ nói rằng hay đúng 
hơn chỉ chấp nhận một ách đương nhiên rằng vận hành 
đã có từ đời đời. 

Vận hành từ đời đời như thế, các nguyên tứ tổ hợp lại 
với nhau và làm phát sinh ra muôn vật. 

Rồi trong khi tập trung vào một địa điểm nào đó, 
chúng gây ra một cơn lốc. Cơn lốc này đây những nguyên 
tử nhỏ ra ngoài chu vi, còn những nguyên tử lớn hơn lại 
tập trung ở trọng tâm. 

Dưới áp lực tất nhiên cúa cơ khí như thế mới nảy sinh 
ra một trật tự. Trật tự ấy là vũ trụ. 

Trong không gian trống rồng hay khoảng không vô 
hạn, lại có muôn nghìn vũ trụ näy sinh, nhiêu vũ trụ giông 
của ta, nhiều vũ trụ lại khác của ta. 

Linh hồn con người được cấu tạo bởi những nguyên tử 
di động hơn, đó là những nguyên tử tròn trình cua lửa. 
Những nguyên tử ấy được phân phối ra trong toàn thể xác, 
được chúng làm cho vận hành. Nhờ hó håp mà các nguyên 
tử trong thể xác thay đổi, sự sống trong cơ thê mới tôn tại 
được *. 

3. Tri thức bằng giác quan 

Démocrite còn trình bày lý thuyết ve trị giác cảm giác: 
sở di có tri giác là vì những vật thê ngoài tai phóng toa ra 


1. Phys O. 1. 252a 32. Meta A 4.985b 19 
2. Aristoe De an |. 2. 403b. 31 404a 16 


240 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


những hình ảnh của chính chúng, những hình ảnh ấy xuyên 
qua mắt và gây ra thị giác. 

Nhưng những phẩm tính ta nhận thức được bằng giác 
quan như những màu sắc, chẳng qua chỉ là những ảo ảnh, 
những “giả định”; trái lại những gì có thực chính là những 
nguyên tử và khoảng trống !. 

Từ đó Démocrite mới phân ra hai loại tri thức: tri thức 
đích thực và tri thức sai lệch; tri thức sai lệch vì căn cứ 
trên những tính chất cảm giác, còn tri thức đích thực lại 
căn cứ trên chính nên tảng của thực tại ?. 

4. Đạo đức học 

Trong lý thuyết đạo đức, Démocrite đặt ý niệm khoái 
lạc lên hàng đầu: cái thiện là khoái lạc, cái ác là đau khổ. 
Nhưng để cấu tạo sự thiện cho con người, khoái lạc phải là 
một sự hoan hỉ dài hạn và trường tôn, vì lý do ấy con 
người không được tìm khoái lạc trong những sự vật chóng 
qua. Hạnh phúc không ở trong những của cải ngoại tại, 
mà ở trong những đáy sâu của tâm hôn. Chỉ có những điều 
tốt trong tâm hồn mới cho phép ta tham dự vào cái gì bất 
tử và thần linh. 

Nhân đức hoàn hảo nhất là minh triết, và chỉ có minh 
triết mới giúp ta phân biệt những cái thiện đích thực và là 
nguyên tắc cho tư tưởng đúng và hành động tốt. 

Nói tóm lại, nhờ minh triết mà con người kiểm chế 
được những dục vọng của mình mà vươn lên trên những 
giao động của cuộc sống và đem lại cho tỉnh thần sự ës 
mãn hoàn bị nhất. 


1. DV. Leucippe A 29 - 31: 32: Démocrite, câu 125. 
2 DV Démocrtie. câu 11 


VŨ TRỤ LUẬN CĂN CÚ TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SƠ BẢN 241 


Một nên đạo đức học như thế là kết quả tất nhiên của 
lý thuyết nguyên tử và tất cả siêu hình học, tri thức luận 
và đạo đức học đều kết thành một hình ảnh toàn cục. 


Với chủ trương nguyên tử, Démocrite tự hào đã vượt 
được cả lý thuyết hữu thể bất dịch của Parménide, cả lý 
thuyết hư vô biến dịch của Héraclite. 


Anaxagore 
(phông näm 500 - 428) 


Sinh trưởng tai Clazomène (Tiểu Á), lớn tuổi hơn 
Empédocle, tuy rằng ông đã đợi rất lâu để được người ta 
biết tới. Anaxagore là bạn thân của vua Périclès, cũng nhờ 
đó mà triết học mới được truyền bá ở Athènes. Ông là tiêu 
biểu đích thực tinh thần nghiên cứu và uyên bác. Theo 
truyền thuyết, Anaxagore hình như là người đầu tiên đã 
biết đích xác được nguyên nhân của nhật thực và nguyệt 
thực. Nhưng điều đó không có bằng chứng chắc chắn. 

Tuy nhiên, ông đã là người chống đối lại thái độ sợ sệt 
những hiện tượng như thế vì mê tín và có lẽ vì đã chứng 
kiến một tảng đá rơi từ một sao băng, nên ông đã chủ 
trương rằng mặt trời và mặt trăng đều là những khối đá 
đang tan lỏng ra. 

Chính điều ấy đã làm cho ông bị kết án là người Hi 
Lạp đầu tiên đã dám phủ nhận thần minh !. Do đó ông bị 
trục xuất khỏi quê hương định cư của ông. 

Bị trục xuất như vậy, tất nhiên ông trở về quê hương 
sinh quán của mình là Ionie; ở đây ít ra ông được tự do dạy 


1. Platon. Apol. 26d. 


242 LICH SỬ TRIÊT HOC TÂY PHƯƠNG 


điều ông ham thích. Ông đến cư ngụ tại Lampsaque và có 
lẽ ông đã thiết lập cả một trường phái ở đây. Có lẽ ông 
còn sống rất lâu sau khi bị lưu đày. Dân chúng đô thị đã 
xây dựng một bàn thờ dâng kính tinh thần và chân lý để 
tưởng niệm ông. 

Diogène kê khai Anaxagore vào danh sách những triết 
gia chí để lại có một quyển sách. Đó là quyển dà được viết 
“theo lối hành văn cao siêu và thoái mái”. 

Theo đoạn văn trích dẫn từ quyển Apologie của Platon 
thì ở Athènes người ta da mua quyển sách của ông (cùng 
như sau này người ta mua sách của Soerate) bằng một 
đồng bạc (pour une seule drachme) và theo cách Platon 
trình bày thì quyển sách này cũng khá dày. 

Quyển ấy cũng bàn vè “thiên nhiên”, nhưng ngày nay 
người ta cũng chỉ còn giữ được một tản văn. 

a) Những mầm mống (homoiomerien) 

Lý thuyết của Anaxagore cũng như của Empédocle đều 
nhằm dung hòa lý thuyết của trường phái Elée lấy bản thể 
vật chất động làm nền táng với lý (huyết vè sự hiện hữu 
của một thế giới đâu đâu cũng để lộ vé bề ngoài như có 
sinh có diệt. 

Những kết luận của Parménide được chấp nhận và lập 
lại một cách đương nhiên. Không có gì được thêm cho vạn 
vật vì có gì hơn toàn khối được và toàn khối luôn luôn 
đồng đều với chính mình !. 

Cũng không có gì bị tiêu diệt. Những gì thường được 
gọi là sinh và diệt thực ra chi là hòa hợp và phân tán ? 


1. Câu 5. cau 17 
2 Câu 17 


VŨ TRỤ LUẬN CĂN CÚ TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SO BẢN 243 


Câu trên hầu như là một ý tưởng giải thích Empédoele! 
và rất có thể Anaxagore đã học được lý fhuyết vè hòa lẫn 
với Empédocle, người cùng thời với ông, nhưng nhỏ tuổi 
hơn ông. Với Empédocle chúng ta thây ông chủ trương: 
Những hành chất đối nghịch như nóng với lạnh, ướt với 
khô là những thực tại hay hữu thé thực sự, trong đó mỗi 
hành chất đều có thực theo nghĩa của Parménide. Anaxagore 
cùng chủ trương như Empédocle, nghĩa là cũng muốn giải 
thích thế giới ảo ảnh bằng những hành chất đối nghịch. 
Nói cách khác, cũng như Empédocle, Anaxagore muốn giải 
thích rằng xem ra có sinh và diệt, nhưng thực sự chỉ là sự 
hòa hợp và phân tán giữa những vật thể sơ bản: cái gì gọi 
là sinh thực sự chỉ là hòa hợp, và cái gì ta gọi là điệt thực 
sự chi là phân tán. 


Nhưng Anaxagore lại không chấp nhận với Empédocle 
rằng những vật thể sơ bản thực sự tách biệt nhau được vì 
theo Anaxagore, những sự vật nào có mang mọi thứ tính 
chất khác nhau đều cấu thành một hòa lần bat khả ly tán. 


Bám sát ý tưởng của Parménide về sự đơn nhất của 
thực tại, Anaxagore tuyên bố răng những thực tại vát chất 
hàm chứa trong vũ trụ không bị tách biệt nhau, như kiểu 
chúng bị “lưỡi hái cắt đứt 7. Trái lại bất cứ một sự vật gì 
đều biến thái thành sự vật khác được "7. 

Vậy công thức đúng nhất phải là: “Trong mỗi sự vật 
đều có một phần nhỏ của một sự vật khác” !. 


Nói tóm lại, tất cá mọi sự đều d trong tất cả mọi sự. 


1 Câu 9 
2. Câu 8 
3. Aristote. Phys A. 4 187b | 
4. Câu 11 


244 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


mọi sự đều tham dự vào nhau. Và từ nguyên thủy cũng như 
ngày nay “vạn vật đều hòa hợp với nhau” !. 

Tại sao lại có sự hòa hợp bất khả ly tán giữa vạn vật 
như vậy được? 

Anaxagore trả lời: Không bao giờ vạn vật xuất hiện 
được ở cùng độ nhỏ bé nhất, vì dù có phân tán nhỏ tới bao 
nhiêu chăng nữa, người ta vẫn còn có thể phân tán nữa và 
mãi mãi. Vì thế các hành chất không thể tách biệt nhau 
được. Trái lại tất cả các hành chất với tất cả mọi phẩm 
tính đều thấy xuất hiện trong những sự vật nhỏ bé cũng 
như trong những sự vật to lớn ?. 

Như thế Anaxagore đã nêu ra với Zénon một câu trả 
lời hoàn toàn đối lập với câu trả lời của Démocrite: 

— Vì một mặt, Démocrite công nhận rằng những hành 
chất bị phân ly nhau bởi khoảng trống (hư vô), nên ông đã 
đề nghị ý tưởng bất khả phân. 

~ Trái lại, mặt khác, Anaxagore chấp nhận sự phân 
chia đến vô hạn, bằng cách khẳng định rằng sự phân chia 
ấy không bao hàm một đa tạp tính tách biệt nào cả. Lý do 
là vì sự phân chia không bao giờ có cuối cùng, mà nếu đã 
không có sự phân chia đến cùng thì cũng không thể có 
thành phần nào cuối cùng của sự vật. 

Như thế tất nhiên mọi sự phải ở trong mọi sự. 

Nói tóm lại, những sự vật hay hữu thể khác đều được 
Anaxagore quan niệm như những vật thể hay hành chất 
sơ bản nhất và không bao giờ tách biệt nhau, trái lại 
chúng còn hòa lẫn vào nhau. 


1. Câu 1 và 6. 
2. Câu 3 và 6 


VŨ TRỤ LUẬN CĂN CÚ TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SO BẢN 245 


Để diễn tả sự hòa hợp ấy, Anaxagore quan niệm chúng 
như những cơ thể trong một sinh uật. Đó là những phần 
nhỏ của máu, của thịt, của xương, ví dụ công việc dinh 
dưỡng tất cả phần thân thể của ta. Do đó, không thể nào 
nước và cơm gạo lại không có những phần nhỏ giống như 
những phần nhỏ trong thể xác của ta. 

Vi vậy, không được dừng lại ở những chứng cứ của giác 
quan như Empédocle, vì theo đó những giác quan chỉ mang 
lại cho ta hình ảnh về nước, ví dụ như một sự vật đơn 
giản. Trái lại một cách sâu xa hơn, chúng ta phải nhìn vào 
chính những thành phần sơ đẳng được kết nạp trong một 
sự vật xem ra đơn giản !. 

Aristote giải thích điều ấy như sau: Anaxagore quan 
niệm những “spermata” tức là những “mầm mống” (les 
Semences). Nói cách khác, vì bất cú sự vật gì có thể biến 
thai thành sự vật khác chính là vì chúng là “những mâm 
mống” (Burnet) ?, như Anaxagore gọi. 

Như thế nếu xét về phương diện "eg máy” thì lý thuyết 
của Anaxagore không bằng lý thuyết của Démocrite, vì 
những phần nhỏ sơ đẳng, với những phẩm tính khác nhau 
và hòa lẫn vào nhau một cách bất khả ly tán như Anaxagore 
bừa chủ trương không thé so sánh với những nguyên tử 
của Démocrite được, vì những nguyên tử đã được thiết 
định bằng những đặc tính hình học rõ ràng và vận hành 
trong khoảng trống. 

Nhưng với ý niệm về cơ máy, lý thuyết nguyên tử chưa 
phải là kết luận cuối cùng của tư tưởng Hi Lạp. Pythagore 
và Héraclite đã phát biểu ý tưởng rằng Vũ trụ này được 
hướng dẫn bởi một lý tính hay tỉnh thần. 


1. Câu 10 và 21 - Aristote. De gen et corr. L 3142, 18 - 20 
2. Sd. tr. 304 


246 LICH SỬ TRIÊT HOC TÂY PHƯƠNG 


Anaxagore người cùng thời với Démocrite đã được đành 
cho cái hân hạnh tiếp tục ý tương ấy và phát biêu nó theo 
một công thức sè trở thành thời danh. 

b) Tỉnh thần (Noôs) 

Sức mạnh của lý thuyết này nằm trong ý niệm về 
nguyên lý khích động có khả năng làm cho vạn vật thoát 
ly tình trạng hỗn độn nguyên thủy của cr:úng để trở thành 
một trật tự có hòa âm. 

Cũng như Empédocle, Anaxagore cần tới một nguyên 
nhân ngoại tại nào đó đê gây ra vận hành trong sự hòa 
hợp của vạn vật. 

Anaxagore gọi nguyên nhân gây ra vận hành là “tỉnh 
thần” (noûs) 

Chính vì ý tưởng mới mẻ này mà Aristote đã ca tụng 
Anaxagore như sau: “Với tư cách con người tiết độ, ông (tức 
Anaxagore) tự cách biệt với những người đi trước là những 
người chỉ ăn nói một cách ngảu nhiên, tình cờ” ! 

Cũng vì vậy, hậu thế còn ca tụng Anaxagore nhu nguÿi 
đầu tiên đã đem vào triết học một yếu tố tinh thần: 

Tuy nhiên, theo Burnet không nên quá phấn khởi, vì 
cả Platon, cá Aristote đều Lo ra không hài lòng mấy đối 
với quan niệm (nh thân cua Anaxagore. 

Platon nói qua miệng Socrate như sau: “Một lần kia 
tôi nghe một người đã đọc quyên sách của Anaxagore nói 
rằng trong sách ấy có nói toi ý kiến theo đó tinh thần chi 
phối vũ trụ và finh thần là nguyên nhân cho mọi sự. Nghe 
nói vê nguyên nhân ấy toi rất phấn khởi và nghì rằng 
Anaxagore rất có lý...” 


1 Aristote Meta À 3 984 b 15 


VŨ TRỤ LUẬN CAN CÚ TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SO BẢN 247 


Nhưng những kỳ vọng quá đáng của tôi hoàn toàn bị 
lật ngược khi tôi tiến xa hơn và nhìn thấy rằng con người 
ấy không biết sử dụng tinh thần chi cả. Vì không phải cho 
tỉnh thần mà ông ấy gán một khả năng là nguyên nhân 
chi phối vạn vật, trái lại là cho khí, cho tỉnh khí, cho nước 
và cho muôn vàn sự vật ngoại lai khác” !. 

Có lẽ cũng nghĩ đến câu nói trên đây, Aristote mới nói 
như sau: “Anaxagore sử dụng tinh thầu như một phúc tinh 
(deus es machina) để trình bày sự hình thành của vũ trụ; 
và mỗi lần ông lúng túng không giải thích được tại sao 
một sự vật nào lại cần thiết phải có thì ông dùng tới tinh 
thần. Nhưng trong những trường hợp khác ông lại sử dụng 
bất cứ cái gì khác làm nguyên nhân, chứ không sú dụng 
tính thần nữa” ?. 

Theo những nhận định trên đây của Platon và Aristote, 
ta có thể nghĩ rằng tinh thần Anaxagore không có gì cao 
siêu lắm mà có lè chỉ ngang hàng với (ình yêu và hận thù 
của Empédocle. 

Điều ấy còn phù hợp với những lời tuyên bố của chính 
tác giả nữa. 

* Trước hết, “tinh thần” không còn bị dính liu gì với 
một hòa lẫn nào cả ” và cũng như những sự vật khác, nó 
không hàm chứa một phần nhỏ nào của toàn thể. Cũng 
không nên khó nhọc mà nói rằng: Tỉnh thần có tính cách 
vô thé chất vì không ai có thể giá thiết nó nóng hay lạnh. 

Nói tóm lại, tỉnh thần có tính cách thuần túy, do đó 
nó mới “có khả năng” trên mỗi sự vật; nói thế theo ngôn 

1. Phéd. 96 a - 99d. 


2. Aristote. Mėta. A. 904 a 18 
3. Câu 12 


248 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


ngữ Anaxagore có nghĩa nó là nguyên nhân cho vận hành 
của vạn vật. Héraclite đã nói như vậy về lửa và Empédocle 
về hận thù. 

* Hơn nữa, tỉnh thần là một thực tại “tế nhị” nhất 
trong các thực tại, nên nó có khả năng xuyên qua mọi sự. 
Và nói rằng cái vô vật chất ”té nhị hơn” cái vật chất là 
một điều không có nghĩa. 

* Hơn thế nữa, tỉnh thần còn “hiểu biết được tất cả 
mọi sự”. Nhưng có lẽ đó cũng là trường hợp lửa của Héraclite. 

Tỉnh thần còn được quan niệm như chiếm một không 
gian, vì trong nó cũng có những thành phần lớn hơn và 
những thành phần nhỏ hơn +. 


Như thế, có lẽ Anaxagore chỉ muốn đem quan niệm 
“tỉnh thân” thay thế cho quan niệm tình yêu và hận thù 
của Empédocle. 

€) Hình ảnh vũ trụ 

Va trụ hình thành là nhờ ở một vận hành vòng tròn 
mà “tinh thần” chuyển thông cho một thành phần trong 
khối được hòa lån, ở đây “tất cả mọi sự đều cùng sống 
chung” ? Và vận hành vòng tròn này còn mở rộng ra dần 
dà tới một không gian càng ngày càng rộng lớn. Tốc lực 
ntianh chóng của nó gây ra một sự phân biệt những gì 
Jong lêo và những gì đông đặc, những gì lạnh và nóng, 
những gì sáng và tối; những gì ẩm ướt và khô ráo °. Sự 
tách biệt này làm phát sinh ra hai khối lớn: một có thể 
chất lỏng lẻo, nóng và khô gọi là “tỉnh khí”; một có những 
phẩm tính đối nghịch gọi là “khí” Ý. 


1, Câu 12. 
2. Câu 13. 
3 Câu 15 
4. Câu 1. 


VŨ TRỤ LUẬN CAN CÚ TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SO BẢN 249 


Trong hai khối ấy, thanh khí hay lửa chiếm ở chu vi: 
còn khí chiếm ở trọng tâm Ì. 

Đó là giai đoạn một. 

Tiếp đến là giai đoạn tách biệt khí thành những làn 
mây, thành nước, đất và đá ?. 

Như thế Anaxagore theo sát hình ảnh vũ trụ của 
Anaximène. 

Tuy nhiên trong việc giải thích những tỉnh tú, ông tỏ 
ra độc đáo hơn, vì trong đoạn chót của câu 16 ta đọc thấy 
rằng những tảng đá “phóng ra xa bên ngoài hơn là nước”. 
Hơn nữa, theo các nhà trình bày ý kiến của các triết gia, 
những tỉnh tú được coi như những tảng đá xuất phát từ 
lòng đất nhờ ở sức quay nhanh của trái đất và được đun 
sôi bởi tốc lực vận hành của chúng. 

Có lẽ hiện tượng tảng đá rơi từ sao băng nói trên đã là 
nguồn suối phát sinh ra lý thuyết về vũ trụ. 

Nói tóm lại, với những trường phái vũ trụ luận vừa 
trình bày từ trên đến đây, tư tưởng Hi Lạp đã khai trương 
ra một con đường đối nghịch với khuynh hướng huyền 
thoại. 

Tuy nhiên, đường hướng ấy vẫn còn lệ thuộc ít nhiều 
những gì nó muốn chống đối và loại bỏ. Hơn nữa, đường 
hướng ấy đã chỉ căn cứ trên những gì hoàn toàn ngoại tai 
của thiên nhiên vật lý, nghĩa là chưa đạt tới được nền tảng 
cho tư tưởng. 

Vậy tìm đâu ra nên tảng ấy bây giờ? 

Tất nhiên chỉ ở nơi nội tai tức con người. 


1. Câu 15. 
2. Câu 16. 


250 i k LICH SỬ TRIẾT HOC TÂY PHƯƠNG 


Trường phái ngụy luận hó hào từ bo khuynh hướng 
thiên về nghiên cứu thiên nhiên ngoại tại đê trở về với 
chính con người. 

o Đó là mọt sự phản kháng mở đường cho Socrate trở về 
với con người để tìm ra nên táng cho tư tướng Hi Lan, 


251 


Chuong V 
TRƯỜNG PHÁI NGỤY LUẬN 


Trong đời sống văn hóa của thế kỷ thứ V tại Hi Lạp, 
có nói đến một lớp người mà thiên hạ quen ggi là *sophiste” 
(ngụy luận gia). 

Thời xa xưa, danh từ này được dùng theo một nghĩa 
rộng hơn. 

Nhưng từ thế kỷ thứ V trở đi, danii từ này lại mang 
một ý nghĩa không mấy tốt đẹp, do thái độ chỉ trích của 
Platon và Aristote, vì hai ông này thường hình dung các 
ngụy luận gia như những nhà biện luận vô lương tâm, 
những bậc thầy trong thuật mê hoặc, những con người 
biện hộ cho những ý kiến nguy hiểm, phá hoại, hư vô chủ 
nghĩa hay những đối thủ của sự thật và tất cả những gì 
phục vụ cho sự thật. 


Thêm vào đó, trong truyện khôi hài nhan dè Những 
làn mây (Les nuées) ' của Aristophane, nhà nguy luân còn 
được hình dung như một luật sư lố làng đã làm sai lệch 
pháp luật, chi lo làm tiền, thay trắng đổi đen hav lật 
ngược nhüng vụ kiện phi pháp thành hợp pháp 


1. Có lẽ nhan đế ấy ám chi các triêt gia như nhung con nguoi mây gio 
(nébuleux) 


252 LICH SỨ TRIÊT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Sau đây là một cuộc tranh luận được Aristophane ghi 
nhận giữa các ngụy luận gia về một lập trường công bằng 
và một lập trường bất công: 

— “Nhà ngươi là ai? - Người công bằng hói. 

— Thưa là một lập trường 

— Phải, nhưng là lập trường thua kém lập trường của 
ta. 

— Nhà ngươi tự hào hơn ta và nắm phần thắng lợi. 

~ Vậy ngươi có tài khéo như thế nào? 

— Ta tạo bừa ra những lý lẽ mới” 

Đó cũng là cuộc tranh luận về lý tưởng của đời sống 
được Euripide mô tả trong quyển Antiope giữa con người 
ưa chuộng nghệ thuật và nhà chính trị !. 

Platon thường trình bày sự tương phản giữa những 
ngụy luận gia này với Socrate và Socrate không tham dự 
gì với họ. 

Trong đối thoại Protagoras, Platon trình bày Hippias 
muốn tổ chức một cuộc tranh luận kiểu đó giữa Socrate và 
Protagoras, nhưng không thành tựu. Và trong đối thoại 
Gorgias, Calliclès đọc một diễn văn biểu lộ cho sự công 
chính tự nhiên, nhưng khi đọc xong đã phàn nàn rằng 
Socrate không theo đúng những quy luật của cuộc chơi tức 
tranh luận, nghĩa là đáng ra Socrate phải trả lời Calliclès 
bằng một diễn văn khác, nhưng Socrate đã không làm ?. 

Qua những chỉ trích trên của Platon, hình như khuynh 
hướng của ngụy luận gia là lấy việc chú ý đến cử tọa làm 


1 Aristote. Nuées, câu 887 tiếp; Eurépida. câu 189 
2. Platon: Protagoras 338 a; Gorgias 497 b 


TRƯỜNG PHÁI NGỤY LUẬN 253 


quan trọng hơn dën điều hay lý thuyết họ nói: triết gia 
không trình bày chân lý, chỉ dè nghị và đặt nó trước sự 
phán xét của người nghe. Vì thế, từ thời ngụy luận gia trở 
đi, người ta thường có thói quen cố hữu là thiết định một 
triết gia theo hình dung một nhà giảng thuyết, một chính 
trị gia, một ngụy luận gia, tức là những người phải giáp 
mặt với công chúng. 

Trong những điều kiện ấy, giá trị tỉnh thần đáng kể 
trước hết phải là hiến thức uyên bác, nghĩa là nhà tu 
tưởng phải có được tất cả những kiến thức cần thiết cho dé 
tài của mình; hai là phải có tài hùng biện nhờ đó họ phải 
lựa chọn những đề tài hợp thời và trình bày chúng một 
cách hấp dẫn. 

Từ đó mới phát hiện ra hai đặc tính chính yếu của 
ngụy luận gia: à 

— Một là, họ phải là những người chuyên môn tự hào, 
biết và day cho thiên hạ tất cả mọi việc làm hữu ích. 

— Hai là, họ phải là những bậc thầy dạy hùng biện để 
thu hút được sự chú ý của thính giả. 

Với những đặc tính ấy, họ chủ trương dạy chính trị và 
đạo đức; loại bỏ vũ trụ học như những môn học vô ích 
không giúp con người sống tốt lành. 

Hơn nữa họ còn muốn chứng minh rằng các triết gia 
Hi Lạp đầu tiên đã mâu thuẫn nhau. 

Nên một cách tận căn hơn nữa, họ tuyên bố: tri thức 
của con người không thể lĩnh hội được thực tại y như thực 
tại có. 

Thực vậy, triết học về vũ trụ thiên nhiên theo kiểu 
những trường phái tiên phong hàm chứa một mâu thuân. 


254 LICH SỬ TRIẾT HOC TÂY PHƯƠNG 


Chính màu thuận ây bất buoc tư tưởng Hi Lạp phái 
dät nâu dé tri thúc- Điều ấy nhiều triệt gia trong những 
trường phái av da ý thức. vì hầu hệt họ dà chấp nhận răng 
những: giac quan khong dem lạt cho ta duge tri thúc. dịch 
xúc rd eu nại, Nên nhiều ông cũng đã thiết dinh sự khac 
biệt phân minh giữa tr thức cam giác một bên và tri thức 
Lly tri mọt bèn Ví dụ theo Parménide, bằng chứng của các 
giác quan hay lừa đảo, vì chúng chỉ công hiến ta những sự 
vật đa tạp tính cùng không có vận hành. 

Hay theo Anaxagore và các nhà nguyên tử học, các 
giác quan không cống hiến cho ta những hành chất cuối 
cùng hay nên tảng đích thực cúa sự vật, 

Với sự phân biệt tri thức cảm giác với tri thức lý trí 
nói trên, các triết gia Hi Lạp hình như đã ý thức được sự 
cần thiết một nền tảng lý trí cho mọi tri thức giác quan, 
nhưng vì đối với họ, nguyên chất sơ bản của vạn vật, vẫn 
còn được quan niệm có tính cách vật lý, thể xác, hơn nữa 
cũng vì họ chưa nhìn ra khả năng tri thức của con người 
tới tận căn đê, nên tât cá những khuynh hướng triết học 
ấy chưa khai triển ra được tiềm năng vô song nơi con 
người. 

Các ngụy luận gia chưa phải là những người khám phá 
ra được tiêm năng ấy. nhưng một cách tiêu cực với căn cứ 
tren hậu qua của những lập trường trên, ho to thái đô 
chông doi mọi tri thức xây dung trên cảm giác, vì cảm giác 
khong thê đem lại cho ta hình anh thực sự của sự vật 

Tuy nhiên, không bao giờ chủ trương của họ được đúc 
kết thành hệ thống. Có lẻ đây cùng chi là một thái độ bất 
hợp tác đôi với những hệ thông lớn, nguyên nhàn vì ho 
muốn chông đối mọi khuynh hướng vo đoán hoặc là chủ 
trương Duy nhất thê (Monisme), hoặc là chu trương Duy 
phức thé (Pluralisme). 


TRƯỜNG PHÁI NGUY LAN ` ` 255 


Do đó, như sẽ trình bày, theo họ mới chủ trương đều 
có tính cách tương đối cả và đối với mọi lý thuyết đêu phải 
tỏ thái độ hoài nghi. 

Con người tiêu biểu đầu tiên và thời danh muôn đời 
trong sử xanh cho hai thái độ ãy là: 


Protagoras 
(phỏng năm 480 - 410) 


Như tất cả các ngụy luận gia, Protagoras cũng là một 
người sống lang thang trên những đường phố Athènes, 
liên hệ với những đảng phái chính trị và sống một cuộc 
đời gắn liên với đời sống của quần chúng. 

Lối sống dung dưng với tôn giáo và thần thánh của 
ông đã gây ngạc nhiên cho dân thành Athènes. Hình như 
tác phẩm của ông viết về thần thánh đã đưa ông đến chỗ 
chết. 

Ngoài ra một sáng tác khác thời danh hơn nhan đẻ 
Chân lý đã được tóm tắt bằng một câu bất hủ: “Con người 
là thước đo vạn vật” (l’homme est la mesure de toutes 
choses). 


Do đó lịch sử còn coi khuynh hướng ngụy luận này là 
một chủ trương nhân bản, coi con người là căn bản cho 
mọi vật vì hai lý do: 

~ Một là, qua câu “Con người là thước đo vạn vật” theo 
Platon giải thích. Protagoras muốn chủ trương rằng không 
có chân lý nào khách quan, tức là khong có chân lý nào 
tách biệt với con người cả, vì cùng một mệnh đề (một câu 
nói) vừa có thé đúng hay có lý cho người này mà có thé sai 


256 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 
hay phi lý cho người khác. Platon viết: “Con người là thước 
đo vạn vật, đo cả những sự vật có, như thể chúng có; đo cả 
những sự vật không có, như thể chúng không có” ! 

Trong Théètète, Platon giải thích công thức của 
Protagoras như sau: theo Protagoras, những sự vật xuất 
hiện ra với tôi thì thích hợp cho riêng tôi; chúng xuất hiện 
ra với anh thì thích hợp riêng cho anh. Cùng một luông 
gió thổi trên hai người, nhưng gó chỉ lạnh cho người lạnh, 
mà không lạnh cho người không lạnh. Như thế, sự vật 
xuất hiện với mỗi người chúng ta tùy theo với mỗi người ? 

Đó là một sơ họa về tính cách chủ quan và tương đối 
trong tri thức cảm giác. 

Căn cứ trên lý thuyết của Héraclite về sự lưu chảy của 
muôn vật, Protagoras còn thêm rằng tri thức của ta là kết 
quả của hai nhịp điệu; một nhịp năng động của đối tượng, 
một nhịp thu động của cơ quan cảm giác, vì không có gì 
đơn giản, tất cả những gì ta tri giác được đều giả thiết có 
người cảm giác và cái bi cảm giác. 

N ñi tóm lại, không có gì hiện hữu tự nội tự quy; nên 
chỉ có cảm giác thực cho tôi và cảm giác thực cho anh è. 

Do đó, đối với hai khẳng định đối nghịch nhau, duy 
chỉ có một tiêu chuẩn để chấp nhận một cái đúng lý là 
nghệ thuật hùng biện. 

Như thế, theo giải thích của Platon, Protagoras đã đặt 
nghi vấn đối với tất cả mọi khuynh hướng vũ trụ luận đi 
trước. 

Ông cũng là người đầu tiên đã nhận thức tầm quan 

1. Théet. 152 a, và Crat, 385 e, - 366 a. 


2. Théet. 152 a- e 
3. Théet 152 c - 1602 


TRƯỜNG PHÁI NGUY LUẬN 257 


trọng điều mà triết học ngay nay gọi là chủ tri của tri thức 
và cũng là người đầu tiên đặt vấn dé tri thức. Đông thời 
ông đã khai triển ra rằng nguyên lý của vạn vật không 
phải ở trong vũ trụ thiên nhiên ngoại tại, mà là ở chính 
trong lòng con người. 


— Hai là, qua câu nói “Con người là thước đo vạn vật” 
còn phải hiểu rằng con người là một hiện hữu biệt lập, 
không lệ thuộc thần thánh nào cả, nghĩa là con người chỉ 
phải chú trọng tới những gì thuộc con người mà thôi: “Còn 
đối với những thân thánh, ta không thể biết được họ có 
hay không có; vì đối với vấn dé ta gặp quá nhiều chướng 
ngại vật, một là vấn dè quá khúc mắc, hai là đời sống quá 
vắn vỏi” 1, 

D’Aster nhận định như thế, khi ông viết: “Con người 
là thước đo vạn vật - theo một nghĩa rộng rãi hơn - câu nói 
ấy là đặc tính của ngụy luận thuyết và cho tất cå thời đại 
bắt đầu với nó. Con người và diễn tiến của cuộc đời không 
còn xuất hiện dưới sự lệ thuộc một định mệnh siêu việt 
nào cả, hay một ý muốn thần thánh nào cả, hay những 
tiêm lực nội tại của thiên nhiên, mà lệ thuộc chính con 
người. Họ sẽ như tính tình của họ, những khả năng của 
họ, ý chí của họ, những kiến thức và lối sống của họ tạo 
nên. Sự thành công và hạnh phúc của họ do đó mà xuất 
phát. Trong kịch nghệ của Hi Lạp, Euripide đã không xa 
với các ngụy luận gia, với những bi kịch về tính tình của 
ông; do đó ông đã đứng ngang hàng với những nhà siêu 
hình học thời danh về thi ca nhạc kịch như Eschyle và 
Sophocle trong văn hóa Hi Lạp” ?. 


1. Dog Laerce, IX 51 
2. H. ph, tr. 63 


258 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Ngoài ra, nền nhân bản ấy còn ghi thêm một nét độc 
đáo khác nữa, tức xã hội tính của nó. Theo Platon, chính 
Hippias cũng coi tất cả mọi người là “những bà con, thân 
thích và dëng bào theo bản tính, nếu không cũng theo 
pháp luật” !. Rồi chính Protagoras tyong một huyền thoại 
thời danh, có kể lại rằng thần Zeus đã cứu vãn nhân loại 
sắp bị tiêu diệt vì không có phương tiện tự nhiên để tự vệ, 
bằng cách ban cho loài người hai đức tính là công bằng và 
hổ then. Đó là những đức tính tự nhiên bẩm sinh giúp họ 
kiến thiết những đô thị và truyền chúng bằng cách tương 
trợ lẫn nhau Ÿ. 

Đây là đường hướng đạo đức xã hội của Protagoras, vì 
bên trên những khác biệt về cá nhân, ông còn nhìn nhận 
một trật tự xã hội làm quy luật sống cho loài người. Theo 
ông, giá trị của con người là ở dây liên lạc đoàn kết loài 
người lại với nhau và đem lại khả năng làm chính trị. Cái 
gì nâng cao con người lên trên sinh vật chính là những lè 
luật và thể chế xã hội °. 

Tinh thần nhân bản tức là ¿ương đối và hoài nghỉ của 
ngụy luận thuyết đã được đẩy đến cực đoan do một nhà 
ngụy luận khá danh tiếng khác, đó là ông: 


Gorgias 
(Phỏng năm 483 - 375) 


Là một nhà hùng biện trứ danh và thây dạy hùng 
biện, Gorgias cũng tham gia đời sống chính trị. Đã là môn 
1. Protagoras, 337c 


2. Protagoras. 320c - 3232. 
3. Protagoras, 320 c - 3 23e. 


TRƯỜNG PHÁI NGỤY LUẬN 259 


đệ củ Empédocle, ông sử dụng triệt để những chứng lý của 
Zénon như một con dao hai lưỡi. 

Theo đó ông chủ trương rằng không thể có tri thức, vì 
không có hữu thể cũng không có hư vô, không có vận hành 
cũng không có im lìm, bất động, không có đơn nhất thể 
cũng không có đa tạp thể... 

Một cách vắn tắt có thể giản lược lý thuyết của ông 
vào ba mệnh đề sau đây: 

Không có gì cả ` vì hư vô và hữu thể đều không thể là 
những do kiện cho cảm giác được. 

Vì thế cũng không thể có tương quan giữa hữu thể và 
hư vô. 

Nói cách khác, theo định nghĩa, hữu thể chỉ được quan 
niệm như một bản thể nằm làm nên tảng hay tiềm ẩn 
dưới những ảo ảnh. Nhưng đó là một danh từ suông, vì 
không bao giờ có một thực tại hay hữu thể theo quan niệm 
ấy. 

Hư vô, theo định nghĩa, lại là một cái gì không có. Nếu 
vậy làm sao nó có thể là đối tượng cho tri thức cảm giác 
được? 

Tóm lại, cả hai hữu thể và hư vô đều không có. 

— Nhưng giả như có thể có gì di nữa, chúng ta cũng 
không thể tri thức nó được ?, vì những gì có theo lối thực 
tại có thể lĩnh hội được bằng giác quan mà thôi thì đó 
không phải là tri thức chính xác. Đàng khác, những gì 
khả tri theo tri thức chính xác lại chỉ có thể có trong lý trí 
chứ không xuất hiện ra với giác quan. 

1. Rien n'existe. 
2. S'il existait quelque chose, on ne pourrait le connaître 


260 LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


Theo Parménide, điều kiện mà tư tưởng đòi hỏi là nó 
phải nhằm một đối tượng có thực. Nếu vậy, tất cả những 
gì tư tưởng đều phải có thực: nếu tôi nghĩ rằng trên mặt 
biển có một cuộc chạy đua chiến xa thì cuộc chạy đua ấy 
phải có thực. 

Nói thế là một điều phi lý. 

Nên không thé có tri thức được !. 

Tóm lại, tuy rằng có thể có cái gì, nhất là đối với giác 
quan, nhưng biết những gì xuất hiện ra với giác quan thì 
chưa go là biết theo tri thức được. 

— Nhưng giả như có biết được gì đi nữa, chúng ta cũng 
không thể diễn tả chúng nổi ?, vì mọi phát biểu đều thiết 
yếu cần tới ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ lại đa nghĩa và đa 
nghĩa tất nhiên sẽ đối nghịch nhau và phản bội tư tưởng, 
vì tư tưởng thiết yếu là nhất nghĩa. 

Nói tóm lại, với ba mệnh để trên Gorgias đã muốn 
tiêu diệt tận nền tảng mọi tri thức. Đó là cùng độ của 
tương đối và hoài nghi thuyết. 

Dưới ảnh hưởng của ông, các ngụy luận gia môn đệ của 
ông: đã không ngần ngại tiêu diệt mọi tàn tích chân lý đạo 
đức còn được Protagoras giữ lại trong lý thuyết ¿ương đối. 
Vi du Hippias d°Elis đã chống đối giá trị những lê luật đạo 
đức và chính trị, ông nói: Pháp luật là bạo chúa của con 
người vì nó bắt buộc con người phải làm những điều phản 
lại bản tính của họ °. 

Sau đó, Polus và Calliclès cả hai được Platon ghi tên 


1. Sextus Emp. Adversus math. VII, 65 - 87. 

2. Si nous pourrions connaître quelque chose, d'ailleurs nous ne pourrions 
rien en dire. 

3. Platon. Protag 3371 


TRƯỜNG PHÁI NGỤY LUẬN 261 


trong đối thoại Gorgias rồi Thrasymaque, người xuất hiện 
ngay ở đầu quyển sách République, đều đã khai triển ý 
tưởng chống đối chân lý đạo đức như ý niệm pháp luật đến 
mức kỳ cùng. Theo họ, lề luật tự nhiên là lý của kẻ mạnh. 
Còn lề luật của con người nghĩ ra (do những yêu sách của 
đời sống xã hội tập thể) và công bố là của số đông những 
kẻ yếu muốn tự vệ đổi với những kẻ mạnh. 

Nhưng những kẻ mạnh không bao giờ chịu thua hay 
thối chí không thực hiện điều mà họ nghĩ là đúng. Vì với 
họ, điều đúng là dièu có lợi cho họ. Nên không những 
không kiểm chế tham vọng của họ mà họ còn để chúng 
phát triển tự do và tìm mọi phương cách để thỏa mãn 
chúng. 

Vậy theo các ngụy luận gia này, con người hạnh phúc 
nhất phải là một bạo chúa lên nắm chính quyền nhờ những 
tội ác họ thi hành và trở thành một kẻ có quyền tuyệt đối 
xuốn làm gì thì làm !. 

Nói tóm lại ngụy luận thuyết là hiện thân của hoài 
nghi thuyết đối với khả năng tri thức của con người. 

Như thế, tuy rằng họ đã có công chống đối những vũ 
trụ luận xưa và do đó mở ra một viễn tượng mới cho việc 
trở về với con người và khả năng của con người, nhưng họ 
đã có những nhận định hết sức sai lầm về con người và 
khả năng nhận thức của con người mà tư tưởng Hi Lạp 
đang muốn khai triển ra cho kỳ được. 

Socrate mới thực sự là con người được sử xanh ghi 
công trạng lớn lao ấy và ca tụng như con người tiên phong. 

Thực ra, ngay thời các ngụy luận gia đã có một hai lập 


1. Platon. Gorgias 466 a tiếp: 482 tiếp; République 336b tiếp 


262 : LICH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 


trường chống đối và trả lời cho thái độ hoài nghi của ngụy 
luận gia, ví dụ Démocrite với lý thuyết về tri thức và đạo 
đức của ông. 

Vì, như đã trình bày, Démocrite phân ra hai loại tri 
thức, một là sai lầm vì nó chỉ nhằm những đối tượng thuộc 
cảm giác và do đó tri thức này mới ¿ương đối tùy theo từng 
ca nhân như ngụy luận gia chủ trương. 

Nhưng ngoài tri thức giác quan, sai lầm ấy còn có khả 
năng biết được nguyên chất sơ bản của vạn vật, như chúng 
là những nguyên tử. Đó là một tri thức đích xác, ai ai cũng 
biết như nhau. 

Đó là hai khía cạnh của tri thức song song với hai khía 
cạnh của đời sống đạo đức, một mặt sự khoái lạc đối với 
thể xác thì tương đối tùy theo người, nhưng những khoái 
lạc tâm hôn thì tuyệt đối, ai ai cũng thụ hưởng y hệt nhau. 
Vì vậy cái thiện và cái chân đối với ai ai cũng chỉ đồng đều 
như nhau !. 

Đó là câu trả lời cho hoài nghi thuyết của ngụy luận. 

Tuy nhiên, khả năng tri thức và đạo đức mà Démocrite 
chủ trương là đích xác nền tảng hơn tri thức cam giác và 
đạo đức thể xác vẫn còn dừng lại ở lĩnh vực của vật chất 
trong ý niệm “nguyên tử” của ông. 

Như thế, khả năng ấy chưa thỏa mãn những yêu sách 
mà lý tính con người đòi hỏi và một cách nào đó đã phôi 
thai trong ý niệm tinh thần của Anaxagore. 

Nhật lệnh của Protagoras trong câu “Con người là thước 
do van vât” mới là một bước đầu chuẩn bị, nhưng lại chuẩn 
bị một cách lệch lạc qua tương đối và hoài nghi thuyết. 


1. Démoncrite, câu 169 


TRƯỜNG PHÁI NGỤY LUẬN 263 
Thay vào đó, Socrate đề nghị một nhật lệnh mới mẻ, 
cương nghị và tuyệt đối xuất phát từ cung điện thần minh. 
Đó là câu “Hỡi con người, hãy tự biết mình”. Tự biết 
mình ở đây kỳ cùng có nghĩa là hãy nhận thức bản chất 
cao siêu nhất của mình là lý tính. 


Theo Socrate và khuynh hướng tự hậu của tư tưởng Hi 
Lạp chỉ có đặc tính này mới đáng coi là nền tảng cho mọi 
giá trị tri thức và tư tưởng. Với nhật lệnh ấy, Socrate đã 
nghiễm nhiên được gọi là kẻ “xây dựng lý tính” và “tiêu 
diêt ý thức huyền thoạt”. 

Con đường vương giả cho tư tưởng này đã được hoạch 
định. Tiền đồ của triết học lệ thuộc mật thiết vào những 
hậu quả rực rỡ hay đen tối của nó. Dù sao từ đây một hình 
thức suy tư mới đã được khai trương để mở đầu cho một 
triết học thuần túy “attique” (Hi Lạp). 


Nhưng Socrate đã khai triển lý tính như thế nào? 


MUC LUC 


Chú, dẫn của nhà xuất DAD a:i those butée 5 
E aN E S E T E OE A 7 
MỚI ĐẦU t4.) noA Al um. Aakn MT 13 
CHUONGI : VŨ TRỤ LUẬN THEO, 

NGUYÊN CHẤT SƠ BẢN - 

TRƯỜNG PHÁI MILET................... 43 
CHƯƠNG II : TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE........ 79 
CHƯƠNG II : HÉRACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ 

TRƯỜNG PHÁI ÉLÉE.................... 95 


CHUONG IV : 


CHUONG V 


VŨ TRỤ LUẬN CĂN CÚ TRÊN 
NHỮNG HÀNH CHẤT SƠ BẢN ... 227 


: TRƯỜNG PHÁI NGỤY LUẬN ...... 251 


SÁCH THAM KHẢO 


JOHN BURNET: L'aurore de la philosophie grecque. Bd. Pháp, Payot 
Paris 1952. 

JOHANNES HIRSCHBERGER: Geschichte der Philosophie. 
2 Bd, Herder, Freiburg, 1957. 


HERMANN DIELS: Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1906. 


PIERRE-MAXIME SCHUHL: Essai sur la formation de la pensée 
grecque. P.U.F. Paris, 1932. 


KARL JASPERS: Les grands Philosophes, I 
Bd. Pháp. Plon, Paris, 1963. 


KOSTAS AXELOS: Héraclite et la Philosophie. Minuit, Paris 1962. 
KOSTAS AXELOS: Vers la pensee planétaire, Minuit, Paris 1964. 
CHARLES WERNER: La philosophie grecque, Payot, Paris 
ERNEST D'ASTER: Histoire de la philosophie, Payot, Paris. 
EMILE BRÉHIER: Histoire de la philosophie, P.U.F. Paris. 

JEAN BEAUFRET: Le poème de Parménide, P.U.F. Paris. 


ALFRED WEBER ET DENIS HUISMAN: Histoire de la philosophie 
européenne, antique et médiévale. Fischbacher, Paris. 


FRIEDRICH NIETZSCHE: La naissance de la philosophie, Bd. Pháp, 
Paris, 1936. 


ETIENNE GILSON: L'être et l'essence Vrin. Paris 1948. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG 
Tâp 1 : THỦI KỲ KHAI NGUYÊN TRIẾT LÝ HY LAP 


LÊ TÔN NGHIÊM 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
TRẦN ĐÌNH VIỆT 
Biên tập : ĐỔ VĂN 

Suá bản in: ANH KHOA 


NHÀ XUÂT BÂN THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai — Q.1 
DT: 8225340 - 8296764 - 8220405 — 8222726 - 8296713 - 8223637 
FAX : 84.8.222726 


Thực hiện liên doanh : TRẦN MINH SƠN 


In 1.000 cuốn, khổ 14.5 x 20,5cm tại Xí nghiệp In 5. số 2 Tân Thành. Q.5 
Số Xuất bản: 834-10/XB-QLXB ngày 31-7-2000. In xong và nộp lưu chiểu 
tháng 2 näm 2001. 


